€` studocu 


Giáo trình Kinh tế chính trị Mac-Lenin 


Scan to open on Studocu 


Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university 
Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
tại Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014, về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính 
trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định của Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc 
thành lập Hội đồng biên soạn giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo tinh thần đổi 
mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học dành cho hệ cao đẳng sư phạm và đại học, 
Hội đồng biên soạn Giáo trình Kinh tế chính trị Mác 
- Lênin đã biên soạn và cho ra mắt cuốn giáo trình dành cho hệ đào tạo cao đăng sư phạm, 
đại học không chuyên lý luận chính trị. 


Nội dung cuốn giáo trình này được biên soạn theo tinh thần trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lênin, cơ bản, cập nhật, đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa kết quả nghiên cứu 
mới nhất của khoa học kinh tế chính trị trên thế giới cả về nội dung và hình thức trình bảy 
của một cuốn giáo trình khoa học kinh tế chính trị trong điều kiện mới. 


Theo tinh thần đôi mới nội dung và phương pháp giáo dục đại học, cuốn giáo trình 
được trình bày gồm 6 chương nhằm đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thời 
lượng 2 tín chỉ. So với các giáo trình đã từng xuất bản trong các lần gần đây, giáo trình 
kinh tế chính trị Mác - Lênin lần này được trình bày theo thể thức mới nhằm phát huy 
những giá trị bền vững của kinh tế chính trị Mác - Lênin đồng thời nâng cao tính thiết 
thực đối với việc hình thành kỹ năng, tư duy, tầm nhìn của sinh viên khi tham gia hệ 
thống các hoạt động kinh tế xã hội sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại nhà trường. 


Với mục tiêu như vậy, hệ thống các chuyên đề được thiết kế lôgíc theo nguyên tắc 
sư phạm của một cuốn giáo trình bậc đại học và toát lên hai mảng tri thức cơ bản của kinh 
tế chính trị Mác Lênin đó là những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. 


Tham gia biên soạn cuốn giáo trình này là tập thể các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 
đang giảng dạy trong các Trường Đại học, Các học viện trong hệ thống giáo 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@gmail.com) 


dục quốc dân. Với tinh thần nghiêm cân của việc xây dựng giáo trình bậc Đại học, Hội 
đồng các nhà giáo đã thực hiện lấy ý kiến về khung chương trình và đề cương chỉ tiết môn 
học từ độ ngũ các nhà giáo đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại hơn hai mươi trường đại 
học trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, giáo trình được biên soạn với sự nỗ lực và tâm 
huyết của các nhà khoa học trong Hội đồng biên soạn. Mặc dù vậy, chắc chắn không 
tránh khỏi thiếu sót, Hội đồng mong nhận được sự chia sẻ về tri thức khoa học từ phía đội 
ngũ các nhà giáo, nhà khoa học để cuốn giáo trình được hoàn chỉnh hơn. 
Thư từ góp ý xin gửi về: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cô Việt, Hà Nội. 
TM HỘI ĐÔNG BIÊN SOẠN 
CHỦ TỊCH 


PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@gmail.com) 


Chương 1 


ĐÓI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG 
CỦA KINH TẺ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
Như tên gọi của chương, mục đích của chương l sẽ trang bị cho sinh viên những trì 
thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin, về đối 
tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị 
Mác - Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức như vậy sẽ 
giúp cho sinh viên hình dung được một cách sáng rõ nội dung khoa học của môn học kinh 
tế chính trị Mác - Lênin và ý nghĩa của môn học đối với bản thân mỗi người lao động 
cũng như quản lý khi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 
KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CỦA KINH TẾ CHÍNH 
TRỊ MÁC - LÊNIN 


Trong dòng chảy tư tưởng kinh tế của nhân loại kế từ thời kỳ cổ đại cho tới ngày 


nay, do đặc thù trình độ phát triển ứng với mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi nền sản xuất xã hội 
mà hình thành nhiều tư tưởng, trường phái lý luận về kinh tế khác nhau. 

Mặc dù có sự đa dạng về nội hàm lý luận, nội dung tiếp cận và đối tượng nghiên 
cứu riêng phản ánh trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng và quan điểm lợi ích của mỗi 
trường phái, song các chuyên ngành khoa học kinh tế nói chung và khoa học kinh tế chính 
trị nói riêng đều có điểm chung ở chỗ chúng là kết quả của quá trình không ngừng hoàn 
thiện. Các phạm trù, khái niệm khoa học với tư cách là kết quả nghiên cứu và phát triển 
khoa học kinh tế chính trị ở giai đoạn sau đều có sự kế thừa một cách sáng tạo trên cơ sở 
những tiền đề lý luận đã được khám phá ở giai đoạn trước đó, đồng thời dựa trên cơ sở 
kết quả tổng kết thực tiễn kinh tế của xã hội đang diễn ra. Kinh tế chính trị Mác - Lênin, 
một trong những môn khoa học kinh tế chính trị của nhân loại, được hình thành và phát 
triển theo logic lịch sử như vậy. 

Về mặt thuất ngữ, thuật ngữ khoa học Kinh tế chính trị (political economy) được 
xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ XVII trong tác phẩm Chuyên luận về kinh tế chính trị được 
xuất bản năm 1615. Đây là tác phẩm mang tính lý luận kinh tế chính trị của nhà kinh tế 
người Pháp (thuộc trường phái trọng thương Pháp) có tên gọi là A.Mông Crêchiên 
(A.Montehretien). Trong tác phẩm này, tác giả đề xuất môn khoa 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@gmail.com) 


học mới - khoa học kinh tế chính trị. Tuy nhiên, tác phẩm này mới chỉ là những phác thảo 
ban đầu về môn học kinh tế chính trị. Phải kế tới thế kỷ XVIII, với sự xuất hiện lý luận 
của A. Smith - một nhà kinh tế học nước Anh- thì kinh tế chính trị mới trở thành môn 
môn học có tính hệ thống với các phạm trù, khái niệm chuyên ngành. Kê từ đó, kinh tế 
chính trị dần trở thành một môn khoa học và được phát triển cho đến tận ngày nay. 

Xét một cách khái quát, dòng chảy tư tưởng kinh tế của loài người có thê được mô 
tả như sau: Từ thời cô đại đến cuối thế kỷ XVIII và từ sau thế kỷ thứ XVIII đến nay. 

Trong thời gian từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ XVIII có những tư tưởng kinh tế 
thời kỳ cổ, trung đại (từ thời cỗ đại đến thế kỷ thứ XV) - chủ nghĩa trọng thương (từ thế 
kỷ thứ XV đến cuối thế kỷ XVII, nổi bật là lý thuyết kinh tế của các nhà kinh tế ở nước 
Anh, Pháp và Italia) - chủ nghĩa trọng nông (từ giữa thế kỷ thứ XVII đến nửa đầu thế kỷ 
XVIII, nỗi bật là lý thuyết kinh tế của các nhà kinh tế ở Pháp) - kinh tế chính trị tư sản cổ 
điển Anh (từ giữa thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII. 

Trong thời kỳ cô, trung đại của lịch sử nhân loại, do trình độ phát triển khách quan 
của các nền sản xuất nên, nhìn chung mới có rải rác các tư tưởng kinh tế được phản ánh 
trong các công trình của các nhà tư tưởng, chưa hình thành hệ thống lý thuyết kinh tế 
chính trị hoàn chỉnh với nghĩa bao hàm các phạm trù, khái niệm khoa học. 

Chủ nghĩa trọng thương là hệ thống lý luận kinh tế chính trị đầu tiên nghiên cứu về 
nên sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tư tưởng trọng thương chủ nghĩa thể hiện tập trung thông 
qua các chính sách kinh tế của nhà nước của giai cấp tư sản trong thời kỳ hình thành ban 
đầu. Chủ nghĩa trọng thương coi trọng vai trò của hoạt động thương mại. Các đại biểu tiêu 
biểu của chủ nghĩa trọng thương bao gồm: Starfod (Anh); Thomas Mun (Anh); Xcaphuri 
(Italia); Antonso Serra (Italia); Antoine Montchretien (Pháp). 

Chủ nghĩa trọng nông là hệ thống lý luận kinh tế chính trị nhân mạnh vai trò của 
sản xuất nông nghiệp. Coi trọng sở hữu tư nhân và tự do kinh tế. Đại biểu tiêu biểu của 
chủ nghĩa trọng nông ở Pháp gồm: Francois Queney; Turgot; Boisguillebert. 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Kinh tế chính trị cô điển Anh là hệ thống lý luận kinh tế của các nhà kinh tế tư sản 
trình bày một cách hệ thống các phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường như hàng 
hóa, giá trị, tiền tệ, giá cả, tiền công, lợi nhuận... để rút ra những quy luật vận động của 
nên kinh tế thị trường. Đại biểu tiêu biểu của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh gồm: 
W.Pctty; A. Smith; D. Recardo. 

Từ sau thế kỷ XVIII đến nay, lịch sử tư tưởng kinh tế của nhân loại chứng kiến các 
con đường phát triển đa dạng với các dòng lý thuyết kinh tế khác nhau. Cụ thê: 

Dòng lý thuyết kinh tế chính trị của C.Mác (1818-1883) kế thừa trực tiếp những 
giá trị khoa học của kinh tế chính trị tư sản cô điển Anh đề phát triển lý luận, phân tích 
một cách khoa học, toàn diện về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, tìm ra những quy luật 
kinh tế chi phối sự hình thành, phát triển và luận chứng vai trò lịch sử của phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cùng với C.Mác, Ph. Ănghen cũng là người có công lớn trong 
việc công bố lý luận kinh tế chính trị, một trong ba bộ phận câu thành của chủ nghĩa Mác. 
Lý luận Kinh tế chính trị của C.Mác và Ph. Ănghen (1820-1895) được thể hiện tập trung 
và cô đọng nhất trong Bộ 7w bản. Trong đó, C.Mác trình bày một cách khoa học với tư 
cách là một chỉnh thê các phạm trù cơ bản của nền kinh tế thị trường như hàng hóa, tiền 
tệ, giá trị thặng dư, tích luỹ, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, tư bản, cạnh tranh cùng các quy luật 
kinh tế cơ bản cũng như các quan hệ xã hội giữa các giai cấp trong nên kinh tế thị trường 
dưới bối cảnh nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các lý luận kinh tế chính trị của C.Mác nêu 
trên được khái quát thành các học thuyết lớn như học thuyết giá trị, học thuyết giá trị 
thặng dư, học thuyết tích luỹ, học thuyết về lợi nhuận, học thuyết về địa tô... Với học 
thuyết giá trị thặng dư nói riêng và Bộ Tư bản nói chung C.Mác đã xây dựng cơ sở khoa 
học, cách mạng cho sự hình thành chủ nghĩa Mác nói chung và nên tảng tư tưởng cho giai 
cấp công nhân. Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác đồng thời cũng là cơ sở khoa học 
luận chứng cho vai trò lịch sử của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Sau khi C.Mác và Ph. Ănghen qua đời, V.I.Lênin tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát 
triển lý luận kinh tế chính trị theo phương pháp luận của C.Mác và có nhiều đóng góp 
khoa học đặc biệt quan trọng. Trong đó nôi bật là kết quả nghiên cứu, chỉ ra những đặc 
điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những vấn 
đề kinh tế chính trị cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@gmail.com) 


hội... Với ý nghĩa đó, dòng lý thuyết kinh tế chính trị này được định danh với tên gọi 
kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

Sau khi V.I.Lênin qua đời, các nhà nghiên cứu kinh tế của các Đảng Cộng sản tiếp 
tục nghiên cứu và bố sung, phát triển kinh tế chính trị Mác - Lênin cho đến ngày nay. 
Cùng với lý luận của các Đảng Cộng sản, hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nhà kinh tế 
nghiên cứu kinh tế chính trị theo cách tiếp cận của kinh tế chính trị của C.Mác với nhiều 
công trình được công bồ trên khắp thế giới. Các công trình nghiên cứu đó được xếp vào 
nhánh Kinh tế chính trị Mácxít (Maxist - những người theo chủ nghĩa Mác). 

Dòng lý thuyết kinh tế kế thừa những luận điểm mang tính khái quát tâm lý, hành 
vi của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh (dòng lý thuyết này được C.Mác gọi là những 
nhà kinh tế chính trị tầm thường) không đi sâu vào phân tích, luận giải các quan hệ xã hội 
trong quá trình sản xuất cũng như vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản tạo ra cách tiếp cận 
khác với cách tiếp cận của C.Mác. Sự kế thừa này tạo cơ sở hình thành nên các nhánh lý 
thuyết kinh tế đi sâu vào hành vi người tiêu dùng, hành vi của nhà sản xuất (cấp độ vi mô) 
hoặc các mối quan hệ giữa các đại lượng lớn của nền kinh tế (cấp độ vĩ mô). Dòng lý 
thuyết này được xây dựng và phát triển bởi rất nhiều nhà kinh tế và nhiều trường phái lý 
thuyết kinh tế của các quốc gia khác nhau phát triển từ thế kỷ XIX cho đến ngày nay. 

Cần lưu ý thêm, trong giai đoạn từ thế kỷ thứ XV đến thế kỷ thứ XIX, còn phải kê 
thêm tới dòng lý thuyết kinh tế của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng (thế 
kỷ XV-XIX) và kinh tế chính trị tiểu tư sản (cuối thế kỷ thứ XIX). Dòng lý thuyết kinh tế 
này hướng vào phê phán những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản song nhìn chung các quan 
điểm dựa trên cơ sở tình cảm cá nhân, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, không chỉ 
ra được các quy luật kinh tế cơ bản của nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và do đó 
không luận chứng được vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của 
nhân loại. 

Như vậy, kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong những dòng lý thuyết kinh tế 
chính trị nằm trong dòng chảy phát triển tư tưởng kinh tế của nhân loại, được hình thành 
và đặt nền móng bởi C.Mác - Ph. Ănghen, dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển những giá 
trị khoa học của kinh tế chính trị của nhân loại trước đó, trực tiếp là những giá trị khoa 
học của kinh tế chính trị tư sản cô điển Anh, được V.LLênin kế thừa và phát triển. Kinh 
tế chính trị Mác - Lênin có quá trình phát 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


triển liên tục kế từ giữa thế kỷ thứ XIX đến nay. Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một 
môn khoa học trong hệ thống các môn khoa học kinh tế của nhân loại. 

ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH 
TRỊ MÁC - LÊNIN 
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Với tư cách là một môn khoa học, kinh tế chính trị Mác - Lênin có đối tượng 
nghiên cứu riêng. 

Như trên đã đề cập, sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị là một quá 
trình liên tục trong dòng chảy tư tưởng kinh tế của nhân loại. Do đó, mỗi một giai đoạn 
phát triển của nền sản xuất xã hội, do nhận thức và thế giới quan của mỗi trường phái kinh 
tế mà có các quan niệm khác nhau về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị khác 
nhau. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế chính trị Mác - 
Lênin, việc điểm lại các quan điểm trước C.Mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế 
chính trị là rất cần thiết. Cụ thể là: 

Trong lý luận của chủ nghĩa trọng thương thì lĩnh vực lưu thông (trọng tâm là 
ngoại thương) được coi là đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị. 

Trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa trọng nông thì lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 
được coi là đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị. 

Trong lý luận của kinh tế chính trị tư sản cô điển Anh thì đối tượng nghiên cứu của 
kinh tế chính trị là bản chất và nguồn gốc của của cải và sự giàu có của các quốc gia. 


Hộp 1.1. Quan niệm của A.Smith về đối tượng nghiên cứu của Kinh tế chính trị 
Political economy considered as a branch oƒ the science oƒa statesmman or legislatfor 


DFODOSẴẲS fwO_đisfIicf oDJe Ự, O SM4DDÙLV q DÌ©eHHIƒHL reVenue or subDsistence ƒor the 


people, or more properÌy to enable them to provide such revenue or subsisfence ƒor 
themselves; and secondly, to suply the sfatfe or commonwealth with a revenue suƒfficient 
ƒor the public service. l† proposes to enrich both the people and sovereigH. 

Kinh tẾ chính trị là một ngành khoa học gắn với chỉnh khách hay nhà lập pháp 
hướng tới hai mục tiêu, thứ nhất là tạo ra nguôn thu nhập dồi dào và sinh kế phong phú 
cho người dân, hay chính xác hơn là tạo điễu kiện để người dân tự tạo ra thu nhập và 
sinh kế cho bản thân mình, thứ hai là tạo ra khả năng có được nguồn ngân sách đây đủ 
cho nhà nước hay toàn bộ nhân dân để thực hiện nhiệm vụ công. Kinh tế chính trị hướng 
tới làm cho cả người dân cũng như quốc gia trở nên giàu có. 

Nguồn: A.Smith (1776), An Inguiry in to the Nature and Causes oƒ the Wealth oƒ 


Nations. 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Các quan điểm nêu trên mặc dù chưa thực sự khoa học, chưa toàn diện song chúng 
có giá trị lịch sử và phản ánh trình độ phát triển của khoa học kinh tế chính trị của nhân 
loại trước C.Mác. 

Kế thừa những thành tựu khoa học kinh tế chính trị của nhân loại, dựa trên quan 
điểm duy vật về lịch sử, trong quan niệm của mình, C.Mác và Ph. Ănghen quan niệm 
kinh tế chính trị có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa hẹp, kinh tế chính trị nghiên cứu về một phương thức sản xuất cụ thê 
và kết quả của việc nghiên cứu là khám phá ra những quy luật kinh tế của phương thức 
sản xuất ấy. Nghĩa là, theo C.Mác, đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là nền sản 
xuất có tính chất xã hội. Cụ thể, hơn trong bộ Tư bản C.Mác nhẫn mạnh rằng, đối tượng 
nghiên cứu của bộ Tư bản là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ 
sản xuất và trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và mục đích 
cuối cùng của tác phẩm Tư bản là tìm ra quy luật vận động kinh tế của xã hội ấy. 

Theo nghĩa rộng, Ph.Ănghen cho rằng: “Kinh tế chính trị, theo nghĩa rộng nhất, là 
khoa học về những quy luật chỉ phối sự sản xuất vật chất và sự rao đổi những tư liệu sinh 
hoạt vật chất trong xã hội loài người...Những điều kiện trong đó người ta sản xuất sản 
phẩm và trao đổi chúng đều thay đổi tuỳ từng nước, và trong mỗi nước lại thay đổi tuỳ 
từng thế hệ. Bởi vậy, không thể có cùng một môn kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi 
nước và tất cả mọi thời đại lịch sử...môn kinh tế chính trị, về thực chất là một môn khoa 
học có tính lịch sử... nó nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc thù của từng giai 
đoạn phát triển của sản xuất và của rao đổi, và chỉ sau khi nghiên cứu như thế xong xuôi 
rồi nó mới có thê xác định ra một vải quy luật hoàn toàn có tính chất chung, thích dụng, 


nói chung cho sản xuât và trao đổi”, 


Ì C.Mác và Ph. Ănghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.207,208. 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Theo quan điêm của V.I.Lênin, “kinh tê chính trị không nghiên cứu sự sản xuât mà 
nghiên cứu những quan hệ xã hội giữa người với người trong sản xuât, nghiên cứu chê độ 


xã hội của sản xuất”2, 


Tổng hợp các quan điểm của C.Mác, Ph. Ănghen; V.I.Lênin nêu trên có thể rút ra: 
Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chỉnh trị Mác - Lênin là các quan hệ xã hội giữa người 
với người trong sản xuất và trao đổi mà các quan hệ này được đặt trong sự liên hệ chặt 
chẽ với sự phát triển của lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng. 

Như vậy, kinh tế chính trị Mác - Lênin xác định đối tượng nghiên cứu nằm trong 
nên sản xuất - cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Mỗi nền sản xuất 
đều có sự thống nhất biện chứng của các yếu tô cơ bản bao gồm: 7) lực lượng sản xuất (tư 
liệu sản xuất và sức lao động của con người) và 7) các quan hệ giữa con người với con 
người trong quá trình sản xuất và trao đối. 

Trong hai yếu tô cơ bản đó, kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu quan hệ giữa 
con người với con người trong sản xuất và trao đối, không nghiên cứu bản thân lực lượng 
sản xuất. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các quan hệ giữa con người với con người trong quá 
trình sản xuất và trao đổi chịu sự tác động quy định bởi trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất. Cho nên, mặc dù không nghiên cứu lực lượng sản xuất, song, kinh tế chính trị 
Mác - Lênin nghiên cứu quan hệ giữa con người với con người trong sản xuất và trao đổi 
trong mối liên hệ với sự phát triển của trình độ lực lượng sản xuất. 

Bên cạnh chịu sự tác động biện chứng bởi trình độ lực lượng sản xuất, các quan hệ 
xã hội giữa con người với con người trong quá trình sản xuất và trao đối còn có tác động 
biện chứng với kiến trúc thượng tầng xã hội (nhà nước, chính trị, pháp luật...) cho nên, 
khi nghiên cứu quan hệ giữa con người với con người trong sản xuất và trao đổi, kinh tế 
chính trị Mác - Lênin không tách biệt quan hệ ây ra khỏi sự liên hệ biện chứng với kiến 
trúc thượng tầng tương ứng mà đặt quan hệ ấy trong sự liên hệ với kiến trúc thượng tầng. 

Việc nghiên cứu của kinh tế chính trị không phải chỉ để nghiên cứu các quan hệ 
giữa con người với con người trong sản xuất và trao đổi, mục đích nghiên cứu 


2 V.I.Lênin: Toàn đập, Nxb Tiến bộ, Maxcơva, 1976, t.3, tr.58. 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


của kinh tế chính trị Mác - Lênin là nhằm khám phá các quy luật kinh tế chi phối các quan 
hệ giữa người với người trong sản xuất và trao đổi, từ đó vận dụng các quy luật ấy đề giải 
quyết hài hòa các quan hệ lợi ích, tạo động lực cho con người sáng tạo, từ đó mà góp phần 
thúc đây văn minh và sự phát triển toàn diện của xã hội. Theo nghĩa như vậy, Kinh tế 
chính trị không đơn thuần chỉ là khoa học về thúc đây sự giàu có mà hơn thế, kinh tế 
chính trị Mác - Lênin còn góp phần thúc đây trình độ văn minh và phát triển toàn diện của 
xã hội. 

Quy luật kinh tế phản ánh những mối liên hệ bản chất, khách quan, lặp đi lặp lại 
của các hiện tượng và quá trình kinh tế. 

Quy luật kinh tế mang tính khách quan, là quy luật xã hội, do đó, sự tác động của 
các quy luật kinh tế phải thông qua các hoạt động của con người trong xã hội với những 
động cơ lợi ích khác nhau. Quy luật kinh tế tác động vào các động cơ lợi ích của con 
người từ đó mà điều chỉnh hành vi kinh tế của con người. Chính bởi lẽ đó, khi vận dụng 
đúng các quy luật kinh tế sẽ tạo ra các quan hệ lợi ích kinh tế hài hòa, từ đó tạo động lực 
thúc đây sự sáng tạo của con người trong xã hội. Thông qua đó mà thúc đây sự giàu có và 
văn minh của xã hội. 


Hộp 1.2. Phân biệt quy luật kinh tế và chính sách kinh tế 
Quy luật kinh tê tôn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của con người, con 


người không thể thủ tiêu quy luật kinh tế, nhưng có thể nhận thức và vận dụng quy luật 
kinh tế để phục vụ lợi ích của mình. 

Chính sách kinh tế là sản phẩm chủ quan Của con người được hình thành trên cơ sở 
vận dụng các quy luật kinh tế. Chính sách kinh tế vì thế có thể phù hợp, hoặc n không phù hợp 
với quy luật kinh tế khách quan. 

Nguồn: Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác - Lênin (1999), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb Chính 


gia, H, tr.3 l. 


bản chất, toàn diện, lâu dài. Thế mạnh của các khoa học kinh tế khác là gỉ: ra những hiện 
tượng và xu hướng hoạt động kinh tế cụ thể trên bề mặt xã hội, có tác động trực tiếp, xử 
lý linh hoạt các hoạt động kinh tế trên bề mặt xã hội. Vì vậy, sẽ 


10 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


là thiếu hiểu biết nếu đối lập cực đoan kinh tế chính trị Mác - Lênin với các khoa học kinh 
tế khác. Cần nắm vững những nguyên lý của kinh tế chính trị Mác - Lênin để có cơ sở 
khoa học phương pháp luận cho các chính sách kinh tế ổn định, xuyên suốt. Đồng thời, 
tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của các khoa học kinh tế khác để góp phần giải 
quyết những tình huống mang tính cụ thể. 

Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Với tư cách là một môn khoa học, kinh tế chính trị Mác - Lênin sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu bao gồm: 

Phương pháp luận duy vật biện chứng. Đây là phương pháp yêu cầu việc nghiên 
cứu các khía cạnh thuộc đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị phải đặt trong mối liên 
hệ tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng. Đây là phương pháp luận đặc biệt 
quan trọng được áp dụng trong nghiên cứu kinh tế chính trị để giúp cho các kết quả 
nghiên cứu rút ra tránh rơi vào tình trạng chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật kinh tế. 

Phương pháp logíc kết hợp với lịch sử, đây là phương pháp được sử dụng trong 
nhiều ngành khoa học xã hội cũng như trong kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phương pháp 
logíc kết hợp với lịch sử cho phép khám phá bản chất, các xu hướng và quy luật kinh tế 
gắn với tiễn trình hình thành, phát triển của chúng, cho phép rút ra những kết quả nghiên 
cứu mang tính lôgíc từ trong tiến trình lịch sử của các quan hệ giữa con người với con 
người trong quá trình sản xuất và trao đồi. 

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Do kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên 
cứu các quan hệ xã hội giữa con người với con người trong quá trình sản xuất và trao đối 
của một nền sản xuất nhất định. Đây là các quan hệ trừu tượng. Vì vậy, khác với các môn 
khoa học khác, ở đó, để tìm ra bản chất, tính quy luật và quy luật của đối tượng nghiên 
cứu, người ta có thể sử dụng các biện pháp thực nghiệm; đối với kinh tế chính trị Mác - 
Lênin, việc thực nghiệm là không thê. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu đặc thù của kinh 
tế chính trị Mác - Lênin là phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Lẽ dĩ nhiên, trừu tượng 
hóa khoa học cũng được sử dụng nhiều ở các môn khoa học khác. Tuy nhiên, với kinh tế 
chính trị Mác - Lênin, đây là phương pháp phô biến. 

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học là một trong những phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội, trong đó có kinh tế chính trị Mác - Lênin, mà khi sử dụng phương 
pháp này đòi hỏi sự gạt bỏ đi những yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trong 


II 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các hiện tượng quá trình nghiên cứu, để từ đó tách ra được những hiện tượng bền vững, 
mang tính điển hình, ổn định của đối tượng nghiên cứu. Từ đó mà nắm được bản chất, 
xây dựng được các phạm trù và khám phá được tính quy luật và quy luật chi phối sự vận 
động của đối tượng nghiên cứu. 

Cần chú ý rằng, khi sử dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học, cần phải biết 
xác định giới hạn của sự trừu tượng hóa. Không được tuy tiện, chủ quan loại bỏ những 
nội dung hiện thực của đối tượng nghiên cứu gây sai lệch bản chất của đối tượng nghiên 
cứu. 

CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
Chức năng nhận thức 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một bộ phận trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mắc - 
Lên. Ba bộ phận đó là: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Với tư cách là một môn khoa học lý luận thuộc khoa học kinh tế, kinh tế 
chính trị Mác - Lênin cung cấp hệ thống tri thức khoa học về sự vận động của các quan hệ 
Ø1ữa người với người trong sản xuất và trao đổi; về sự liên hệ tác động biện chứng giữa 
các quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trao đổi với lực lượng sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng tương ứng trong những nắc thang phát triển khác nhau của nền sản 
xuất xã hội. Từ đó, kinh tế chính trị Mác - Lênin khám phá những quy luật chi phối sự 
phát triển của sản xuất và trao đổi. Những tri thức như vậy sẽ giúp khám phá và nhận thức 
một cách đúng đắn lịch sử phát triển của sản xuất và phát triển của nhân loại nói chung, 
về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng. Những 
tri thức của kinh tế chính trị với tư cách là tri thức lý luận nền tảng sẽ giúp nhận thức sâu 
sắc về bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh tế diễn ra trên bề mặt nền kinh tế xã 
hội; phân tích làm rõ những nguyên nhân sâu xa của sự giàu có của các quốc gia trong sự 
liên hệ với thế giới; khái quát những triển vọng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội 
trong những giai đoạn lịch sử và những bối cảnh phát triển mới. 

Với ý nghĩa như vậy, những tri thức của kinh tế chính trị Mác - Lênin sẽ tạo lập cơ 
sở khoa học, nền tảng lý luận, phương hướng cho sự hình thành các chính sách kinh tế, 
định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế nói riêng và thúc đây văn minh xã hội nói 
chung. Trong trường hợp Việt Nam, nếu các chính sách kinh tế được hoạch định mà 
không dựa trên cơ sở tri thức lý luận của kinh tế chính trị Mác 
- Lênin sẽ khó có thê mang lại hiệu quả thúc đây phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. 


j2 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Chức năng tư tưởng 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin góp phần tạo lập nền tảng tư tưởng cộng sản cho 
những người lao động tiến bộ và yêu chuộng tự do, yêu chuộng hòa bình, củng cỗ niềm 
tin cho những ai phân đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh. Kinh tế chính trị Mác - Lênin góp phần xây dựng thế giới quan khoa học cho 
những ai có mong muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, hướng tới giải phóng con 
người, xóa bỏ dần những áp bức, bất công giữa con người với con người. 
Chức năng thực tiễn 
Kết quả nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin là khám phá ra những quy 
luật và tính quy luật chi phối sự vận động của các quan hệ giữa con người với con người 
trong sản xuất và trao đổi. Do vậy, khi nhận thức được các quy luật sẽ giúp cho người lao 
động cũng như những nhà hoạch định chính sách biết vận dụng các quy luật kinh tế ấy 
vào trong thực tiễn hoạt động lao động cũng như quản trị quốc gia của mình. Quá trình 
vận dụng đúng các quy luật kinh tế khách quan thông qua điều chỉnh hành vi cá nhân 
hoặc các chính sách kinh tế sẽ góp phần thúc đây nên kinh tế - xã hội phát triển theo 
hướng tiến bộ. Kinh tế chính trị Mác - Lênin, theo nghĩa đó mang trong nó chức năng cải 
tạo thực tiễn, thúc đây văn minh của xã hội. Thông qua giải quyết hài hòa các quan hệ lợi 
ích trong quá trình phát triển mà luôn tạo động lực để thúc đây từng các nhân và toàn xã 
hội không ngừng sáng tạo, từ đó cải thiện không ngừng đời sống vật chất, tinh thần của 
toàn xã hội. 
Chức năng phương pháp luận 
Mỗi môn khoa học kinh tế ngành có hệ thống phạm trù, khái niệm khoa học riêng, 
song để hiểu được một cách sâu sắc, bản chất, thấy được sự gắn kết một cách biện chứng 
giữa kinh tế với chính trị và căn nguyên của sự dịch chuyên trình độ văn minh của xã hội 
thì cần phải dựa trên cơ sở am hiểu nền tảng lý luận từ kinh tế chính trị. Theo nghĩa như 
vậy, kinh tế chính trị Mác - Lênin thể hiện chức năng phương pháp luận, nền tảng lý luận 
khoa học cho việc tiếp cận các khoa học kinh tế chuyên ngành. 


xxx 


Những thuật ngữ khoa học cơ bản cần ghi nhớ: 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 


13 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Kinh tế chính trị Mác - Lênin là bộ môn khoa học được bắt nguồn từ sự kế thừa 
những kết quả khoa học của kinh tế chính trị nhân loại, do C.Mác - Ph. Ăng ghen sáng 
lập, được Lênin và các đảng cộng sản, công nhân quốc tế bố sung phát triển cho đến ngày 
nay. Môn khoa học Kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu các quan hệ xã hội giữa con 
người với con người trong sản xuất và trao đổi trong một nền sản xuất xã hội gắn với lực 
lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng của nền sản xuất xã hội đó. 

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học: 

Là phương pháp nghiên cứu mà trong đó việc nghiên cứu được tiễn hành thông qua 
tách các hiện tượng ngẫu nhiên, không điển hình thuộc đối tượng nghiên cứu để tìm ra 
bản chất của đối tượng nghiên cứu, từ đó có thể khái quát được các quy luật chi phối sự 
vận động của đối tượng nghiên cứu. 

Chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin giúp khám phá các quy luật kinh tế chỉ phối các quan 
hệ xã hội giữa con người với con người trong sản xuất và trao đổi; cung cấp tri thức lý 
luận kinh tế cơ bản, nền tảng cho việc tiếp cận các khoa học kinh tế chuyên ngành khác; 
với Việt Nam, kinh tế chính trị Mác - Lênin góp phần củng cô tư tưởng cho người lao 
động yêu chuộng tự do, mong muốn phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp, văn minh. 

Chủ đề thảo luận: 

Chỉ ra sự liên hệ giữa kinh tế chính trị Mác - Lênin trong hệ thống các khoa học 
kinh tế? 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Phân tích sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin? 

2. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin? Chức năng của kinh tế 
chính trị Mác - Lênin với tư cách là một môn khoa học? 

3. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu kinh tế chính trị Mác - Lênin trong quá trình 
lao động và quản trị quốc gia? 

Tài liệu học tập 


Tài liệu bắt buộc đọc: 


14 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


1. Robert B.Ekelund, JR và Robert F.Hébert (2003), Lịch sử các học thuyết kinh 
/¿, Bản tiêng Việt, Nxb Thông kê, H. 

2. Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), 
Giáo trình Kinh tê chính trị Mác - Lênin, Nxb Lý luận Chính trị, H. 

Tài liệu đọc thêm 

1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2018), Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin dành 
cho hệ Cao đăng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H. 

2. C.Mác- Ph. Ănghen: Toàn tập, tập 20. tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, 1994, H. 

3. V.I. Lênin: Toản ứập, tập 3, Nxb Tiến bộ Maxcova, 1976,M. 


l5 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Chương 2 
HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THẺ 
THAM GIA THỊ TRƯỜNG 


Lý luận giá trị là cơ sở nền tảng để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư và cũng là 
xuất phát điểm trong toàn bộ học thuyết kinh tế của Mác. Dựa trên nghiên cứu về hàng 
hóa, về lao động sản xuất hàng hóa và đặc biệt là phát hiện ra tính chất hai mặt của lao 
động sản xuất hàng hóa, Mác đã giải quyết được triệt để các vẫn đề liên quan đến nguồn 
gốc, bản chất của giá trị mà các nhà kinh tế trước Mác chưa làm được. Từ đó, làm rõ 
nguồn gốc thực sự của giá trị, giá trị thặng dư, lợi nhuận và các hình thức biểu hiện của 
lợi nhuận trong kinh tế thị trường. Chính tính chất khoa học và cánh mạng trong lý luận 
giá trị của Mác đã làm cho học thuyết giá trị thặng dư trở thành viên đá tảng trong trong 
toàn bộ học thuyết kinh tế của ông. 

Nội dung cơ bản trong lý luận giá trị của Mác gồm các vẫn đề về hàng hóa và hai 
thuộc tính của hàng hóa; tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa; nguồn gốc, 
bản chất của giá trỊ; tiền tệ, giá cả, giá cả thị trường và các mối quan hệ kinh tế giữa 
những người sản xuất hàng hóa trên thị trường biểu hiện thông qua các quy luật kinh tế. 

Ngày nay, mặc dù trong kinh tế học hiện đại xuất hiện nhiều lý thuyết và các quan 
niệm khác nhau về giá trị, lao động, tiền tệ, thị trường... song lý luận giá trị của Mác vẫn 
còn nguyên giá trị, vẫn là cơ sở khoa học quan trọng để nghiên cứu nền sản xuất hàng hóa 
và kinh tế thị trường hiện đại. 

SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA 
Điều kiện ra đời và phát triển của sản xuất hàng hóa 

Sản xuất hàng hóa và điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa 

Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó những người sản xuất ra sản 
phẩm không phải để tiêu dùng cho bản thân mà để trao đổi, mua bán trên thị trường. 
Trong lịch sử, không phải ngay từ đầu khi loài người xuất hiện đã có sản xuất hàng hóa. 
Sản xuất hàng hóa chỉ tổn tại và phát triển trong một số phương thức sản xuất xã hội, gắn 
liền với những điều kiện lich sử nhất định. 

Theo Mác, sản xuất hàng hóa chỉ ra đời khi có đủ hai điều kiện là phân công lao 
động xã hội và sự tách biệt về mặt kinh tế giữa các chủ thê sản xuất. 


l6 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, các 
lĩnh vực sản xuất khác nhau, tạo nên sự chuyên môn hóa của những người sản xuất thành 
những ngành, nghề khác nhau. Do phân công lao động xã hội, mỗi người chỉ sản xuất một 
hoặc một vài sản phẩm nhất định. Trong khi đó, nhu cầu của họ lại đòi hỏi nhiều loại sản 
phẩm khác nhau. Đề thỏa mãn nhu cầu, giữa những người sản xuất cần có sự trao đổi sản 
phẩm với nhau. Như vậy, phân công lao động xã hội làm xuất hiện mối quan hệ trao đôi 
sản phẩm giữa những người sản xuất với nhau. Phân công lao động xã hội càng phát triển 
thì sản xuất và trao đối sản phẩm càng mở rộng hơn, đa dạng hơn. Vì vậy, phân công lao 
động xã hội đóng vai trò là cơ sở cho sự ra đời của sản xuất hàng hóa. 

Tuy nhiên, nếu chỉ có phân công lao động xã hội thì cũng chưa thê có sản xuất và 
trao đôi hàng hóa. Trong lịch sử, ở một SỐ công xã cô đại đã có sự phân công lao động 
khá chi tiết, như công xã thị tộc Ấn Độ thời cô đại, nhưng sản phẩm của lao động chưa trở 
thành hàng hóa. Bởi vì ở đó tư liệu sản xuất là của chung, sản phẩm của từng nhóm sản 
xuất chuyên môn hóa cũng là của chung, được dùng chung cho các thành viên trong công 
xã, không phải thông qua trao đổi, mua bán. Vì vậy, muốn sản xuất hàng hóa ra đời và tồn 
tại phải có điều kiện thứ hai là sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản 
xuất. 

Sự tách biệt về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất làm cho giữa những người 
sản xuất độc lập với nhau, khác nhau về lợi ích. Trong điều kiện đó, người này muốn tiêu 
dùng sản phẩm của người khác phải thông qua trao đôi, mua bán sản phẩm, tức là phải 
trao đôi dưới hình thức hàng hóa. Nói cách khác, sự tách biệt về mặt kinh tế giữa những 
người sản xuất đòi hỏi việc trao đổi sản phẩm giữa họ với nhau phải dựa trên nguyên tắc 
bình đăng, ngang giá, hai bên đều có lợi; tức là trao đổi mang hình thái trao đổi hàng hóa. 

Trong lịch sử, sự tách biệt về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất bắt đầu xuất 
hiện khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất ra đời. Sau này, do sự xuất hiện nhiều quan hệ 
sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất; sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tư 
liệu sản xuất; sự xuất hiện của nhiều hình thức kinh tế cụ thể khác nhau... nên sự tách biệt 
về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất tiếp tục tồn tại và đa dạng hơn. 


17 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tóm lại, sản xuất hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại khi có đủ hai điều kiện trên. Thiếu 
một trong hai điều kiện thì không có sản xuất hàng hóa và sản phẩm của lao động cũng 
không mang hình thái hàng hóa. 

Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 

Lịch sử phát triển sản xuất của xã hội được bắt đầu từ sản xuất tự cấp tự túc tiễn 
lên sản xuất hàng hóa. Sản xuất tự cấp, tự túc là sản xuất ra sản phẩm nhăm thỏa mãn trực 
tiếp nhu cầu của người sản xuất. Kiểu tổ chức sản xuất tự cấp, tự túc, hay còn gọi là kinh 
tế tự nhiên, gắn liền với giai đoạn sơ khai của sản xuất, khi lực lượng sản xuất chưa phát 
triển, tình trạng phổ biến của sản xuất là lao động giản đơn, đóng cửa, khép kín, hướng 
vào thỏa mãn nhu cầu hạn hẹp, thấp kém. Sự hạn chế của nhu cầu đã hạn chế sản xuất 
phát trin. 

Sản xuất hàng hóa ra đời là bước phát triển sản xuất căn bản trong lịch sử phát 
triển của xã hội loài người. Sản xuất hàng hóa đã phá vỡ tính khép kín của sản xuất, phá 
vỡ thành trì phong kiến, giải phóng lực lượng sản xuất, lực lượng lao động và nâng cao 
hiệu quả kinh tế của xã hội. So với sản xuất tự cấp, tự túc, sản xuất hàng hóa có đặc trưng 
và ưu thế cơ bản sau: 

Sản xuất hàng hóa là sản xuất sản phẩm cho người khác, sản xuất để bán trên thị 
trường nên việc mở rộng quy mô sản xuất không bị hạn chế bởi nhu cầu hạn hẹp của 
người sản xuất. Chính nhu cầu lớn và không ngừng tăng lên là một động lực mạnh mẽ cho 
sự phát triển của sản xuất hàng hóa. 

Sản xuất hàng hóa gắn liền với cạnh tranh nên buộc người sản xuất phải năng động 
trong sản xuất kinh doanh; phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để 
tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhăm bán được nhiều hàng hóa và 
thu được nhiều lợi nhất; từ đó, tự phát thúc đây lực lượng sản xuất phát triển. Đây là một 
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển sản xuất xã hội. 

Sản xuất hàng hóa ra đời trên cơ sở phân công lao động và lại thúc đây sự phát 
triển của phân công lao động, phát triển chuyên môn hóa, tạo điều kiện để phát huy thế 
mạnh, phát huy lợi thế so sánh của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị sản xuất cũng như các khu 
vực, các vùng kinh tế. 

Sản xuất và trao đổi hàng hóa gắn với tính chất mở của các quan hệ kinh tế, các 
quan hệ hàng hóa tiền tệ, làm cho không gian giao lưu kinh tế giữa các khu vực, các 
nước, các địa phương ngày càng mở rộng. Tính chất mở là đặc trưng của 


18 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các quan hệ hàng hóa tiền tệ, mở trong quan hệ giữa những người sản xuất, giữa các 
doanh nghiệp, các địa phương, g1ữa các vùng và với nước ngoàải. Từ đó, quan hệ hàng hóa 
tiền tệ tạo nên sự “sống động” của nên kinh tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, sản xuất hàng hóa cũng còn tồn tại 
nhiều mặt trái và cả những tác động tiêu cực đối với đời sống kinh tế, xã hội như phân 
hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất; chạy theo lợi ích cá nhân làm tốn hại đến các 
giá trị đạo đức truyền thống; sản xuất không kiểm soát được tiềm ân nguy cơ mất cân đối, 
khủng hoảng kinh tế, phá hoại môi trường sinh thái... Những tác động tiêu cực đó có thê 
hạn chế được nếu có vai trò quản lý, điều tiết từ một chủ thê chung của toản bộ nên kinh 
tế là nhà nước. 

Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 

Hàng hóa là sản phâm của lao động, có thê thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con 
người thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa là phạm trù lịch sử; sản phẩm của lao động 
chỉ mang hình thái hàng hóa khi được trao đổi, mua bán trên thị trường. 

Hàng hóa có thể sử dụng cho nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu cho sản xuất. Khi sử 
dụng cho tiêu dùng cá nhân gọi là hàng tiêu dùng; khi tiêu dùng cho sản xuất gọi là tư liệu 
sản xuất. Hàng hóa khi có những thuộc tính, chức năng đặc biệt thì được gọi là hàng hóa 
đặc biệt. Hàng hóa có thể tồn tại ở dạng vật thể hữu hình (hàng hóa thông thường) hoặc ở 
dạng phi vật thể (hàng hóa dịch vụ). Bất cứ hàng hóa nào cũng bao gồm hai thuộc tính là 
giá trị sử dụng và giá trị. 

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm, có thể thỏa mãn một nhu 
cầu nào đó của con nØƯỜI; có thể là nhu cầu vật chất hoặc tinh thần; có thể là nhu cầu tiêu 
dùng cá nhân như lương thực, thực phẩm, quần áo... hoặc tiêu dùng cho sản xuất như 
nguyên, nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất... 

Giá trị sử dụng của hàng hóa do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết 
định và là nội dung vật chất của của cải. Vì vậy giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trủ 
cụ thê, ta có thê cảm nhận được bằng các giác quan của con người. 

Giá trị sử dụng là nội dung vật chất của của cải, nhưng việc phát hiện và sử dụng 
những thuộc tính đó tùy thuộc vào trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất. Xã hội càng tiễn bộ, khoa học kỹ thuật, phân công lao động xã hội và lực lượng 
sản xuất càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng càng nhiêu, 


19 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


chủng loại càng phong phú, đa dạng, chất lượng càng cao. Ví dụ than đá hoặc dầu mỏ ban 
đầu chỉ được dùng làm chất đốt; về sau nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật chúng 
được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều công dụng khác nhau cũng như 
rất nhiều sản phẩm được làm ra từ than đá, dầu mỏ. 

Giá trị sử dụng chỉ được thực hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng hàng hóa. 
Khi chưa tiêu dùng, giá trị sử dụng chỉ ở trạng thái khả năng. Để giá trị sử dụng ở trạng 
thái khả năng biến thành giá trị sử dụng hiện thực, hàng hóa phải được đưa vào tiêu dùng. 
Điều này nói lên ý nghĩa quan trọng của tiêu dùng đối với sản xuất. 

Giá trị sử dụng là thuộc tính gắn liền với vật thê hàng hóa, nhưng không phải là giá 
trị sử dụng cho bản thân người sản xuất hàng hóa, mà là giá trị sử dụng cho người khác, 
cho người mua, tức là giá trị sử dụng xã hội. Đề giá trị sử dụng của hàng hóa đi vào tiêu 
dùng thì trước tiên hàng hóa phải được trao đổi, mua bán trên thị trường. Điều này đòi hỏi 
người sản xuất phải quan tâm, đáp ứng đúng nhu cầu, thị hiếu của người mua, người tiêu 
dùng. Có như vậy sản phẩm hàng hóa mới được người mua, người tiêu dùng chấp nhận. 

Một vật khi đã là hàng hóa thì nhất thiết phải có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, không 
phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng là hàng hóa. Chăng hạn không khí rất cần cho 
cuộc sống con người nhưng không phải là hàng hóa, không phải đối tượng trao đổi, mua 
bán vì chúng không phải là sản phẩm của lao động, không do lao động của con người tạo 
ra. Vì vậy, một sản phẩm muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải do lao 
động của con người tạo ra, phải là sản phẩm của lao động, tức chúng phải có giá trị. 

Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất đã hao phí đề sản xuất 
ra hàng hóa hay lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Vật gì không do lao 
động của con người tạo ra, không phải là sản phâm của lao động thì không có giá trị. Giá 
trị ân chứa bên trong giá trị sử dụng của hàng hóa nên là phạm trủ trừu tượng. Giá trị chỉ 
được biểu hiện ra bên ngoài thông qua trao đổi, mua bán hay được biểu hiện thông qua 
giá trị trao đôi. 

Giá trị trao đôi là một quan hệ về số lượng, một tỷ lệ trao đôi giữa những giá trị sử 
dụng khác nhau. Ví dụ Im vải = 20 kg thóc. Về mặt vật chất, không thê so sánh giữa giá 
trị sử dụng của vải với giá trị sử dụng của thóc được vì chúng khác nhau về chất. Giữa vải 
và thóc có thê so sánh, trao đôi được với nhau bởi chúng có 


20 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


điểm chung đều là sản phẩm của lao động. Trong mối quan hệ trao đổi đó, hao phí lao 
động để làm ra Im vải bằng với hao phí lao động để sản xuất ra 20 kg thóc. Ở đây, lao 
động của người sản xuất vải và lao động của người sản xuất thóc được quy thành lao động 
chung, đồng nhất của con người làm cơ sở để so sánh, trao đổi vải và thóc với nhau. 

Như vậy, bản chất của giá trị là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng 
hóa. Giá trị hàng hóa là biểu hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất và trao 
đổi hàng hóa. Giá trị là phạm trù lịch sử; chỉ khi nào có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì 
mới có giá trị hàng hóa. Giá trị trao đôi chỉ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giả trỊ; 
giá trị là nội dung, là cơ sở của trao đôi. Khi sản xuất và trao đôi hàng hóa phát triển đến 
một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện một hàng hóa đặc biệt dùng để đo giá trị của các hàng 
hóa là tiền tệ. Khi tiền xuất hiện, giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền 
nhất định, gọi là giá cả hàng hóa. 

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 

Hàng hóa có hai thuộc tính là do lao động của người sản xuất hàng hóa có tính hai 
mặt. Mác là người đầu tiên phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 
là lao động cụ thê và lao động trừu tượng. 

Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề 
nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích lao động riêng, đối tượng 
lao động riêng, công cụ lao động riêng, phương pháp lao động riêng và kết quả riêng. Lao 
động cụ thê tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá. 

Các loại lao động cụ thể khác nhau về chất nên tạo ra những sản phẩm cũng khác 
nhau về chất và mỗi sản phẩm có một giá trị sử dụng riêng. Trong đời sống xã hội, có vô 
số những hàng hoá với những giá trị sử dụng khác nhau đo lao động cụ thể đa dạng, muôn 
hình muôn vẻ tạo nên. Tất cả lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã 
hội. Phân công lao động xã hội càng phát triển thì xã hội càng nhiều ngành nghề khác 
nhau, do đó có nhiều giá trị sử dụng khác nhau. 

Lao động cụ thê là phạm trù vĩnh viễn. Trong bất cứ xã hội nào thì lao động cụ thê 
cũng là điều kiện không thê thiếu được của đời sống con người, đó là sự kết hợp giữa tự 
nhiên và con người. Các hình thức lao động cụ thể phụ thuộc vảo trình độ phát triển của 
khoa học kỹ thuật và sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khoa học kỹ thuật, phân công 
lao động càng phát triển thì các hình thức lao động cụ thể càng phong phú, đa dạng. 


21 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Lao động trừu tượng là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá không kê đến 
hình thức cụ thể của nó. Đó là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói 
chung về cơ bắp, thần kinh, trí óc. 

Lao động trừu tượng chính là lao động chung, đồng nhất của con người. Tuy nhiên, 
không phải sự tiêu hao sức lao động nảo cũng là lao động trừu tượng; chỉ sự tiêu phí sức 
lao động của người sản xuất hàng hóa mới là lao động trừu tượng. Nếu lao động cụ thể 
tạo ra giá trị sử dụng thì lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hoá. Vì vậy, giả trị 
hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. 

Lao động trừu tượng là phạm trù lịch sử, chỉ có trong sản xuất và trao đôi hàng hóa 
bởi vì, chỉ trong sản xuất và trao đôi hàng hóa mới cần quy các lao động khác nhau thành 
lao động chung, đồng nhất làm cơ sở để so sánh, trao đổi các giá trị sử dụng khác nhau. 

Việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa có ý nghĩa rất to 
lớn, giúp cho lý luận giá trị - lao động của Mác có một cơ sở khoa học thực sự. Phát hiện 
về tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa đã giải thích được những hiện tượng 
phức tạp diễn ra trong thực tiễn như sự vận động trái ngược khi khối lượng của cải vật 
chất ngày càng tăng lên, đi liền khối lượng giá trị của nó giảm xuống hay không thay đổi. 

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, 
phản ánh tính chất tư nhân và tính chất xã hội của một lao động thống nhất. Lao động cụ 
thể phản ánh tính chất tư nhân của lao động sản xuất hàng hóa bởi việc sản xuất cái gì, ở 
đâu, bao nhiêu, bằng công cụ nào... là việc riêng của mỗi người. Ngược lại, lao động trừu 
tượng phản ánh tính chất xã hội của lao động sản xuất hàng hóa, bởi lao động của mỗi 
người là một bộ phận của lao động xã hội, nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội. 
Phân công lao động xã hội tạo ra sự liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản 
xuất thông qua trao đổi. Việc trao đôi hàng hóa không thể căn cứ vào lao động cụ thể mà 
phải quy về lao động chung đồng nhất là lao động trừu tượng. 

Mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng xuất hiện khi sản phẩm do 
những người sản xuất hàng hóa riêng biệt tạo ra không phù hợp với nhu cầu xã hội, hoặc 
khi mức tiêu hao lao động cá biệt cao hơn mức tiêu hao mà xã hội có thể chấp nhận được. 
Khi đó sẽ có một số hàng hóa không bán được hoặc bán 


22 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


thấp hơn mức hao phí lao động đã bỏ ra, không đủ bù đắp chi phí. Nghĩa là có một số hao 
phí lao động cá biệt không được xã hội thừa nhận, hay nói khác đi, lao động tư nhân 
không trở thành lao động xã hội. 

Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội là mầm mống của mọi mâu 
thuẫn trong nền sản xuất hàng hóa. Chính những mâu thuẫn đó làm cho sản xuất hàng hóa 
vừa vận động phát triển lại vừa tiềm ân khả năng khủng hoảng “sản xuất thừa”. 

Lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị 
của hàng hóa. 

Thước đo lượng giá trị của hàng hóa 

Về bản chất, giá trị của hàng hóa là lao động của người sản xuất kết tinh trong 
hàng hóa. Vậy lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động đã hao phí để sản xuất ra 
hàng hóa đó quyết định. Lượng lao động đã tiêu hao đó được đo bằng thời gian lao động. 

Trong thực tế, mỗi loại hàng hóa có rất nhiều người cùng sản xuất, nhưng điều 
kiện sản xuất, trình độ tay nghề, năng suất lao động lại khác nhau nên thời gian lao động 
để sản xuất ra hàng hóa của mỗi người là không giống nhau. Đối với người có trình độ tay 
nghề cao thì thời gian lao động để sản xuất ra hàng hóa là ít hơn so với người có trình độ 
tay nghề thấp. Vì vậy, không thể đo lượng giá trị hàng hóa băng hao phí lao động cá biệt 
mà phải đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết hay hao phí lao động xã hội cần thiết 
để sản xuất ra hàng hóa đó. 

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra 
một hàng hóa với trình độ thành thạo trung bình, cường độ lao động trung bình trong 
những điều kiện bình thường của xã hội. Hao phí lao động xã hội cần thiết chính là mức 
hao phí lao động trung bình trong xã hội để sản xuất ra một sản phẩm. Trên thực tế, thời 
gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa thường trùng hợp với mức hao 
phí lao động cá biệt của những người sản xuất và cung cấp đại bội phận sản phẩm đó trên 
thị trường. Vì vậy, người nào đưa ra thị trường nhiều sản phẩm nhất sẽ là người quyết 
định giá mua bán của sản phẩm. 

Hao phí lao động để sản xuất hàng hóa gồm hao phí về lao động vật hóa dưới dạng 
nhà xưởng, máy móc, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu... và hao phí lao động 
sống. Trong quá trình sản xuất, hao phí lao động vật hóa được chuyên 


23 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


sang sản phẩm dưới dạng khấu hao về máy móc, nhà xưởng, công cụ lao động, chi phí về 
nguyên, nhiên vật liệu, ký hiệu c; còn hao phí về lao động sống của người lao động tạo ra 
giá trị mới, được kết tinh trong hàng hóa, ký hiệu (v + m). Như vậy, giá trị của hàng hóa 
bao gồm hao phí lao động quá khứ (c) cộng với hao phí lao động sống hay giá trị mới 
được tạo ra (v+m). Lượng giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng c + v + m. 

Cần phân biệt hao phí lao động cá biệt với hao phí lao động xã hội cần thiết. Hao 
phí lao động cá biệt là mức hao phí lao động của mỗi người sản xuất riêng lẻ. Hao phí lao 
động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa. Trên thực tế, do nhiều yếu tố khác nhau 
tác động nên mức độ hao phí lao động để sản xuất mỗi sản phẩm của những người sản 
xuất riêng lẻ thường không giông nhau; có thê cao hơn, thấp hơn hoặc bằng mức hao phí 
lao động xã hội cần thiết. Khi trao đổi, mua bán trên thị trường phải dựa vào hao phí lao 
động xã hội cần thiết, không được dựa vào hao phí lao động cá biệt. 

Các nhân tô ảnh hướng đến lượng giá trị của hàng hóa 

Thời gian lao động xã hội cần thiết là một đại lượng không cố định. Khi thời gian 
lao động xã hội cần thiết thay đổi thì lượng giá trị hàng hóa cũng thay đối. Có rất nhiều 
yếu tô ảnh hưởng đến thời gian lao động xã hội cần thiết và do đó, ảnh hưởng đến lượng 
giá trị của hàng hóa như năng suất lao động, cường độ lao động, trình độ tay nghề của 
người lao động, trình độ khoa học công nghệ, điều kiện, môi trường lao động... và 
nguyên tắc, có ba nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa là năng suất lao động, 
cường độ lao động và tính chất của lao động. 

Thứ nhất, năng suất lao động. Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người 
lao động, được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian, hay 
số lượng thời gian hao phí để sản xuất ra một sản phẩm. Tăng năng suất lao động là tăng 
năng lực sản xuất của người lao động. Tức là trong cùng một đơn vị thời gian, người lao 
động làm nhiều sản phẩm hơn trước, hay thời gian hao phí lao động để sản xuất ra một 
sản phẩm ít hơn trước. 

Năng suất lao động là thước đo mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất trong một 
thời gian nhất định. Năng suất lao động phản ánh khả năng có ích, hiệu quả có ích của lao 
động là làm được bao nhiêu sản phẩm nhưng phải đảm bảo quy cách, phẩm chất, kỹ thuật 
của sản phẩm. 


24 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Năng suất lao động có tác động tỷ lệ nghịch với giá trị của một hàng hóa. Khi năng 
suất lao động tăng, số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian nhiều 
hơn nên hao phí lao động để sản xuất ra một sản phẩm ít hơn, lao động kết tinh trong một 
sản phẩm giảm xuống, do đó giá trị của một sản phẩm giảm nhưng tổng giá trị không đồi. 

Năng suất lao động chịu ảnh hưởng của các yếu tố khoa học kỹ thuật, công cụ, 
phương tiện lao động, trình độ người lao động, trình độ tô chức quản lý sản xuất... Muốn 
tăng năng suất lao động phải phát triển các yếu tố trên, đặc biệt là áp dụng khoa học công 
nghệ mới vào sản xuất, cải tiễn công cụ, phương tiện lao động, đổi mới tổ chức quản lý, 
nâng cao trình độ người lao động... 

Thứ hai, cường độ lao động. Cường độ lao động là chỉ tiêu phản ánh mức độ sức 
lực lao động bỏ ra trong một đơn vị thời gian. Cường độ lao động được đo bằng mức độ 
hao phí lao động trong một đơn vị thời gian, hay hao phí lao động sống trong một đơn vị 
thời gian. 

Hao phí lao động sống là hao phí về sức lực, sức cơ bắp, sức thần kinh của người 
lao động trong quá trình sản xuất; thường được đo bằng số calo (đơn vị đo năng lượng) 
hao phí trong một thời gian nhất định. Cường độ lao động nói lên mức độ khẩn trương, 
nặng nhọc, căng thắng của lao động. Do đó, tăng cường độ lao động là tăng mức độ hao 
phí lao động trong một đơn vị thời gian. Tăng cường độ lao động cũng giống như kéo dài 
ngày lao động. 

Cường độ lao động có tác động tỷ lệ thuận với tổng giá trị hàng hóa được sản xuất 
ra trong một đơn vị thời gian nhất định. Khi cường độ lao động tăng, hao phí lao động 
cũng tăng lên, khối lượng hàng hóa cũng tăng tương ứng. Vì vậy, hao phí lao động để làm 
ra một sản phẩm không đổi nhưng tông giá trị hàng hóa tăng lên. 

Cường độ lao động chịu ảnh hưởng của các yếu tố sức khỏe, thể chất, tâm lý, trình 
độ tay nghề thành thạo của người lao động, công tác tô chức, kỷ luật lao động... Nếu giải 
quyết tốt những vấn đề này thì người lao động sẽ thao tác nhanh hơn, thuần thục hơn, tập 
trung hơn, do đó tạo ra nhiều sản phẩm hơn. 

Thứ ba, tính chất hay mức độ phức tạp của lao động. Trong đời sông xã hội có 
nhiều loại lao động cụ thể khác nhau. Căn cứ tính chất của lao động có thể chia các loại 
lao động thành lao động giản đơn và lao động phức tạp. 


25 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Lao động giản đơn là lao động không cần quá trình đào tạo đặc biệt cũng có thê 
làm được. Lao động giản đơn là sự hao phí lao động một cách thông thường mà bất kỳ 
một người lao động bình thường nào không cần phải được đảo tạo cũng có thể làm được. 
Lao động phức tạp là những loại lao động phải trải qua một quá trình đảo tạo theo yêu cầu 
của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Đây là lao động phải được đào tạo, huấn 
luyện thành lao động lành nghề. 

Trong cùng một đơn vị thời gian, một lao động phức tạp sẽ phải vận dụng các kỹ 
năng về thê chất và tinh thần nhiều hơn so với một lao động giản đơn nên mức độ hao phí 
lao động sẽ nhiều hơn. Vì vậy trong cùng một đơn vị thời gian, một lao động phức tạp sẽ 
tạo ra nhiều giá trị hơn một lao động giản đơn. Sản phẩm của lao động phức tạp vì vậy sẽ 
có giá trị cao hơn sản phẩm của lao động giản đơn. 

Một số loại hàng hóa đặc biệt 

Hàng hóa dịch vụ 

Trong các nên kinh tế hiện đại, bên cạnh những hàng hóa vật thể hữu hình còn có 
những hàng hóa phi vật thể, vô hình, được trao đổi, mua bán trên thị trường. Những loại 
hàng hóa này được gọi là hàng hóa dịch vụ. 

Do tính chất đa dạng, phức tạp và vô hình của dịch vụ nên hiện nay vẫn chưa có 
được một định nghĩa thống nhất về dịch vụ. Tuy chưa thống nhất về khái niệm, Song về 
cơ bản các nghiên cứu đều cho rằng, dịch vụ là các hoạt động lao động của con người 
được thực hiện trong các sản phẩm vô hình nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt 
của con người. Dịch vụ được coi là hàng hóa đặc biệt do các thuộc tính sau: 

Dịch vụ là hàng hóa vô hình không thể cầm năm được. Nếu như các hàng hóa 
thông thường đều có tính chất cơ, lý, hóa học... nhất định; có tiêu chuẩn về kỹ thuật cụ 
thê để người mua có thê nhìn, nghe, ngửi, nễm hay chạm vảo trước khi mua, thì hàng hóa 
dịch vụ lại không tồn tại dưới dạng vật chất bằng những sản phẩm cụ thê, không nhìn thấy 
được. Hàng hóa dịch vụ cũng không thể xác định chất lượng trực tiếp bằng những chỉ tiêu 
kỹ thuật được lượng hóa. Người cung cấp dịch vụ (người bán) chỉ có thể đưa ra lời hứa 
hẹn; ví dụ như kiểu tóc này sẽ rất hợp với bạn, hàng sẽ được chuyên đến nơi chu đáo, 
bệnh nhân sẽ được khám chữa tận tình... 


26 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hàng hóa dịch vụ không thể tách rời nhà cung cấp dịch vụ. Quá trình sản xuất 
(cung cấp) dịch vụ hướng vào phục vụ trực tiếp người tiêu dùng với tư cách là những 
khách hàng, nên quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời. 

Chất lượng dịch vụ mang tính không đồng nhất, không ồn định và khó xác định. 
Dịch vụ luôn gắn chặt, không tách rời người cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, đối với cùng 
một cá nhân cung ứng dịch vụ thì chất lượng dịch vụ cũng không hoàn toàn ôn định, đôi 
khi cũng thay đổi theo thời gian hoặc hoàn cảnh cụ thể. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc 
chặt chẽ vào người thực hiện dịch vụ, nên cảm nhận của người tiêu dùng về nhà cung cấp 
dịch vụ trở thành cảm nhận về chính dịch vụ đó. Ví dụ cảm nhận về uy tín, tên tuổi của 
bác sỹ, luật sư, ca sỹ... luôn đồng nghĩa với chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. 

Dịch vụ là hàng hóa không thê tích lũy lại hay lưu trữ. Các hàng hóa thông thường 
sau khi được sản xuất ra chưa đi vào tiêu dùng ngay, có thể trải qua quá trình lưu thông, 
cất trữ, vận chuyên đi nơi khác theo nhu cầu thị trường. Hàng hóa dịch vụ do không tồn 
tại độc lập dưới dạng hữu hình nên không thẻ lưu trữ được. Quá trình sản xuất cũng đồng 
thời là quá trình tiêu dùng; do vậy không thể sản xuất hàng hóa dịch vụ hàng loạt và lưu 
trữ trong kho sau đó mới tiêu dùng. Vì lý do này, các nhà cung cấp dịch vụ thường nâng 
giá dịch vụ khi nhu cầu lên cao nhất và giảm giá mạnh vào mùa văng khách. 

Dịch vụ tạo ra lợi ích nhưng không bao gồm sở hữu. Khi sử dụng một dịch vụ, 
người mua không mua theo kiểu “„wa đứt bán đoạn” mà chỉ chỉ trả cho hình thức sử 
dụng tạm thời, mang tính “/w„ê mướn ”. Chăng hạn khi khám chữa bệnh với một bác sĩ, 
người mua không có quyền sở hữu con người bác sĩ bằng xương bằng thịt ấy. Khi nghỉ 
ngơi tại một phòng khách sạn trong chuyến đi du lịch, người mua phải trả tiền nhưng 
không được sở hữu căn phòng đang thuê. Ở đây, người mua chỉ chỉ trả để thuê mướn 
chuyên gia, cơ sở vật chất nhằm sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. 

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất và tiêu dùng, dịch vụ cũng ngày 
càng đa dạng, phong phú và đóng vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội hiện đại. Sự 
phát triển nhanh chóng của khu vực dịch vụ và những hàng hóa khác làm cho quy mô và 
cơ cầu hàng hóa, dịch vụ tăng lên, nhu cầu của xã hội và dân cư được thỏa mãn ngày càng 
tôt hơn. 


Tiền tệ 


27 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tiền tệ là kết quả của quá trình phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa, là sản 
phẩm của sự phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn đến hình 
thái phát triển cao nhất là hình thái tiền tệ. 

Trong lịch sử, khi sản xuất chưa phát triển, việc trao đổi hàng hóa lúc đầu chỉ mang 
tính đơn lẻ, ngẫu nhiên, trao đổi trực tiếp hàng lây hàng (H - H). Ví dụ 1 hàng hóa A = 5 
hàng hóa B. Đây là hình thái sơ khai, được gọi là hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của 
giá trị. Ở hình thái này, hàng hóa B được dùng để đo giá trị của hàng hóa A nên mặc dù là 
hình thái sơ khai, song đây được coi là mầm mống cho sự xuất hiện của tiền tệ. 

Khi sản xuất phát triển, trao đôi được mở rộng và trở nên thường xuyên hơn. Lúc 
này một hàng hóa có thê được đem trao đôi với nhiêu hàng hóa khác nhau và làm xuât 
hiện hình thái mở rộng của giá trị. Ví dụ: 


5 hàng hỗa B 
1 hàng hóa A —= 2 hàng hóa C 
13 hàng hóa D... 


Trao đổi được mở rộng song không phải khi nào cũng dễ dàng thực hiện. Chẳng 
hạn A muôn đôi lây hàng hóa B, nhưng B lại muôn đôi lầy hàng hóa C... Vì vậy, trong 
quá trình trao đôi, có những người phải trao đôi nhiêu lân, thông qua nhiêu hàng hóa 
trung gian khác nhau mới có được hàng hóa mà mình cân. 

Để giải quyết mâu thuẫn đó, những người tham gia trao đổi đã tìm cách đổi hàng 
hóa của mình lây một thứ hàng hóa mà mọi người đêu thích, đêu cân đên và dê dàng châp 
nhận; sau đó dùng hàng hóa này đôi lây thứ mình cân. Từ đó hình thái chung của giá trị 
xuât hiện. Ví dụ: 

5 hàng hóa B 


3 hàng hóaC ‡ = | hàng hóa A 
10 hàng hóa D 


Ở hình thái này, có một hàng hóa được dùng để đo giá trị của các hàng hóa khác 
nhau, đóng vai trò làm vật ngang giá chung, làm môi giới cho việc trao đổi hàng hóa. 
Trong lịch sử, đã có rất nhiều hàng hóa “thử nghiệm” đóng vai trò vật ngang giá chung, 
song chúng đều không thuận tiện và phù hợp với vai trò đó. Dần dần, với những ưu thế tự 
nhiên của mình như một hàm lượng nhỏ nhưng có giá trị cao, đồng nhất, dễ đát mỏng, dễ 
chia nhỏ, dễ bảo quản, dễ cất trữ hoặc vận chuyền... vàng và bạc từng bước độc chiếm 
vai trò là vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa. Khi vàng độc chiếm vai trò là vật 
ngang giá chung, hình thái tiền tệ chính thức ra đời. 


28 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Như vậy, ‹ tiền là một loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung cho 
các hàng hóa; tiền thể hiện lao động xã hội và quan hệ giữa những người sản xuất hàng 
hóa. Khi tiền xuất hiện, thế giới hàng hóa được chia thành hai cực. Một bên là tất cả các 
hàng hóa thông thường và một bên là hàng hóa tiên tệ được dùng đê đo lường giá trị của 
các hàng hóa còn lại. Tiên ra đời và thực hiện năm chức năng cơ bản sau: 

Thước đo giá trị. Làm chức năng thước đo giá trị, tiền dùng để biểu hiện và đo 
lường giá trị của tất cả các hàng hóa khác nhau. Lúc này, giá trị của hàng hóa được biểu 
hiện băng một số lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa. 

Phương tiện lưu thông. Làm chức năng phương tiện lưu thông, tiền được dùng làm 
môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa. Khi tiền xuất hiện, việc trao đổi hàng hóa không 
phải tiễn hành trực tiếp hàng lấy hàng (H - H) mà thông qua tiền làm môi giới (H — T— 
H). Để thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, tiền không nhất thiết phải có đầy đủ 
giá trị, mà chỉ cần tiền ký hiệu giá trị, tức tiền giấy. Điều này ít gây tốn kém và giúp cho 
trao đối được tiễn hành dễ dàng, thuận lợi hơn, góp phần thúc đây sản xuất phát triển hơn 
nữa. 

Phương tiện cất trữ. Tiền là đại diện cho giá trị, đại diện cho của cải nên khi tiền 
xuất hiện, thay vì cất trữ hàng hóa, người dân có thê cất trữ bằng tiền. Lúc này tiền được 
rút ra khỏi lưu thông, đi vào cất trữ dưới hình thái vàng, bạc và sẵn sàng tham gia lưu 
thông khi cần thiết. 

Phương tiện thanh toán. Làm chức năng thanh toán, tiền được dùng để chỉ trả sau 
khi việc giao dịch, mua bán đã hoàn thành, tức thanh toán việc mua bán chịu. Chức năng 
phương tiện thanh toán của tiền gắn liền với chế độ tín dụng thương mại, tức mua bán 
thông qua chế độ tín dụng, thanh toán không dùng tiền mặt mà chỉ dùng tiền trên số sách 
kế toán, hoặc tiền trong tài khoản, tiền ngân hàng, tiền điện tử... 

Tiền tệ thế giới. Khi trao đổi hàng hóa mở rộng ra ngoài biên giới, giữa các nước 
thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. Lúc này tiền được dùng làm công cụ mua bán, 
thanh toán quốc tế giữa các nước với nhau. Để thực hiện chức năng này, tiền phải có đủ 
giá trị, phải là tiền vàng hoặc những đồng tiền được công nhận là phương tiện thanh toán 
quốc tế. 


Hàng hóa sức lao động 


29 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hàng hóa sức lao động không phải xuất hiện ngay khi có sản xuất hàng hóa. Sức 
lao động chỉ trở thành hàng hóa và là đối tượng trao đổi, mua bán trên thị trường khi sản 
xuất hàng hóa phát triển đến trình độ nhất định làm xuất hiện những điều kiện biến sức 
lao động thành hàng hóa. 

Trong lịch sử, sức lao động trở thành hàng hóa khi có đủ hai điều kiện gồm: thứ 
nhất, người lao động được tự do về thân thể, làm chủ được sức lao động của mình và có 
quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa; thứ hai, người lao động không có tư 
liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, hoặc có nhưng không đây đủ; họ buộc phải bán sức lao 
động để sống, đề tồn tại. 

Hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng như các 
hàng hóa khác. Giá trị hàng hóa sức lao động cũng được đo bằng thời gian lao động xã 
hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động. ĐỀ sản xuất và tái sản xuất ra sức 
lao động, người lao động phải tiêu dùng một số lượng tư liệu sinh hoạt nhất định. Vì vậy, 
giá trị hàng hóa sức lao động được đo bằng giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì 
cuộc sống của người lao động ở trạng thái bình thường. 

Do sức lao động chỉ tổn tại trong cơ thể sống của con người nên giá trị hàng hóa 
sức lao động bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử. Tức là số lượng tư liệu sinh hoạt cần 
thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động phải bao gồm cả tư liệu sinh hoạt vật chất 
(lương thực, thực phẩm, quần áo...) và tư liệu sinh hoạt tinh thần ( sách báo, giải trí, học 
tập...). Mặt khác cả về số lượng và cơ cấu các tư liệu sinh hoạt không phải lúc nào và ở 
đâu cũng giống nhau, mà tùy thuộc hoàn cảnh lịch sử của từng nước, từng thời kỳ; tùy 
thuộc vào trình độ văn minh đã đạt được và cả tập quán, điều kiện địa lý, điều kiện hình 
thành giai cấp công nhân... 

Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng giống như các hàng hóa khác là 
giá trị sử dụng cho người mua, chỉ thê hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức 
quá trình người lao động tiến hành sản xuất. Tuy nhiên tính đặc biệt về giá trị sử dụng của 
hàng hóa sức lao động so với giá trị sử dụng các hàng hóa khác thể hiện ở chỗ, tiêu dùng 
sức lao động chính là quá trình lao động, do đó khi tiêu dùng sức lao động sẽ tạo ra giá trị 
mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hóa sức lao động. Nói cách khác, hàng hóa sức lao 
động có khả năng tạo ra giá trị, là nguồn gốc của giá trị. Đây là đặc điểm cơ bản nhất của 
giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động khác biệt so với các hàng hóa khác. 


30 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Con người là chủ thê của hàng hoá sức lao động. Vì vậy, việc cung ứng sức lao 
động phụ thuộc vào những đặc điểm về tâm lý, kinh tế, xã hội của người lao động. Đối 
với hầu hết các thị trường khác thì cầu phụ thuộc vào con người với những đặc điểm của 
họ, nhưng đối với thị trường lao động thì con người lại có ảnh hưởng quyết định tới cung. 

Đất đai 

Đất đai theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ đất sản xuất (đất canh tác), đất xây dựng, 
làm giao thông, tài nguyên khoáng sản... Đất đai là một trong những yếu tố cơ bản của 
sản xuất, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thê thay thế trong sản xuất nông — lâm nghiệp. 
Đất đai cũng là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu; là địa bàn để phân bố dân 
cư và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa — xã hội, quốc phòng - an ninh và là thành quả lao 
động, chiến đấu của nhiều thế hệ tạo lập nên, gắn với chủ quyền quốc gia. 

Bản thân đất đai không phải là sản phẩm của lao động nên không có giá trị. Tuy 
nhiên, khi sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển đến giai đoạn nhất định thì đất đai cũng 
được trao đổi, mua bán như các hàng hóa khác. Sở dĩ đất đai không có giá trị song vẫn có 
giá cả, vẫn là đối tượng trao đổi, mua bán vì nó có khả năng đem lại thu nhập (hoặc lợi 
ích) cho người sở hữu chúng. Vì vậy, đất đai được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Tính 
đặc biệt của hàng hóa này còn thể hiện ở chỗ: 

Đất đai có vị trí có định nên là loại hàng hóa không thể di dời được. Các hàng hóa 
khác, người bán, người mua có thê dễ dàng đem hàng hóa về nơi nào tùy ý; nhưng với đất 
đai thì không thê di đời được, mà chủ nhân của nó phải chuyên đến nơi có đất đai. 

Hàng hóa đất đai không thể đem ra thị trường để trưng bày như các loại hàng hóa 
khác mà phải giới thiệu thông qua mô tả bằng mô hình, hình ảnh, bản vẽ hoặc các mô tả 
khác. 

Giá cả đất đai phụ thuộc vào thu nhập (hoặc lợi ích) mà đất đai đưa lại. Khả năng 
đưa lại lợi ích của đất đai lại phụ thuộc vào mục đích sử dụng chúng, phụ thuộc vào sự tác 
động của con người đến khả năng sinh lời của đất. Khi đất đai được sử dụng vào sản xuất 
nông nghiệp hoặc lâm nghiệp thường có giá cả thấp hơn so với cũng đất đai đó được sử 
dụng để phát triển nhà ở hoặc kinh doanh dịch vụ, thương mại. 


3l 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Đất đai là hàng hóa có số lượng hữu hạn và chất lượng (độ màu mỡ, phì nhiêu) 
biến động theo thời gian, phụ thuộc vào việc sử dụng của con người. Đất đã được đầu tư, 
thâm canh có giá cao hơn đất mới khai phá; đất đã được quy hoạch có giá cả cao hơn đất 
chưa có quy hoạch sử dụng. Giá cả đất đai còn mang tính địa điểm và tính địa phương rất 
cao. Cùng một loại đất nhưng ở những địa điểm khác nhau, địa phương khác nhau thì giá 
cả cũng rất khác nhau. Đất ở trung tâm kinh tế, chính trị có giá cả cao hơn đất khu vực 
ngOẠI VI... 

Cổ phiễu, trái phiễu và các loại giấy tờ có giá khác 

Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu của một cô đông về số tiền đã góp vào 
một công ty cổ phần. Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều 
phần nhỏ bằng nhau gọi là cô phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được 
cấp một giấy chứng nhận sở hữu cô phần gọi là cổ phiếu. Số tiền ghi trên cổ phiếu gọi là 
mệnh giá cô phiếu hay giá trị danh nghĩa của cổ phiếu. 

Như vậy, cô phiếu là một loại chứng khoán có giá, đảm bảo cho người sở hữu 
chúng được quyên lĩnh một phần thu nhập từ kết quả hoạt động của công ty. Thu nhập từ 
cô phiếu được gọi là lợi tức cổ phiếu (cô tức). Lợi tức cổ phiếu không cố định mà phụ 
thuộc vào kết quả hoạt động của công ty. Thông thường, lợi tức cổ phiếu phải cao hơn lợi 
tức gửi ngân hàng; nếu không, người có tiền sẽ gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lợi tức 
an toàn hơn mà không mạo hiểm đầu tư vào việc mua cổ phiếu. 

Trên thực tế có nhiều loại cô phiếu khác nhau tùy theo cách phân chia. Cổ phiếu có 
ghi tên cổ đông gọi là cổ phiếu ghi danh; không ghi tên gọi là cổ phiếu vô danh. Dựa vào 
quyên hạn và trách nhiệm đối với công ty có thể chia ra cô phiếu thường và cô phiếu ưu 
đãi. Dựa vào vai trò trong hoạt động công ty có thể chia ra cô phiếu phố thông và cổ 
phiếu sáng lập... 

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người 
vay tiền) phải trả cho người sở hữu trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền cụ thẻ, 
trong một thời gian xác định với một lợi tức quy định. Người phát hành trái phiếu có thê 
là doanh nghiệp, trong trường hợp này gọi là trái phiếu doanh nghiệp; có thể là một tổ 
chức chính quyền như Kho bạc nhà nước thì gọi là trái phiếu kho bạc; nếu chính phủ phát 
hành gọi là trái phiếu chính phủ. 

Như vậy, trái phiếu là khoản vay của một công ty. Số tiền vay ghi trên trái phiếu là 
mệnh giá của trái phiếu. Người mua trái phiếu là trái chủ. Trái chủ là 


32 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


người cho nhà phát hành vay để hưởng lợi tức cố định. Khác với người mua cô phiếu là 
người chủ sở hữu công ty, trái chủ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng 
vốn của người vay. Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cô định không phụ 
thuộc vào kết quả sản xuất của công ty. Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty 
phát hành trái phiếu bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ thanh 
toán cho các chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các cô đông. Với những điều kiện 
trên, trái phiếu có tính ồn định và ít rủi ro hơn cô phiếu. 

Trên thị trường, cô phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán có giá khác như tín 
phiếu, công trái, giấy vay nợ... đều có thê được mua bán. Thị trường mua bán các loại 
giấy tờ có giá này gọi là thị trường chứng khoán. Khi mua bán cô phiếu, trái phiếu và các 
loại chứng khoán có giá, người ta không dựa vào giá trị danh nghĩa ghi trên những giấy tờ 
này, mà dựa vào lợi tức mà chúng đưa lại cho người sở hữu. Thông thường giá mua bán 
cô phiếu, trái phiếu được xác định bằng số tiền mà nếu đem gửi vào ngân hàng sẽ thu 
được lãi suất bằng với lợi tức mà cổ phiếu, trái phiếu đưa lại. 


Ví dụ, một cô phiếu mỗi năm đem lại lợi tức là 50 USD và lãi suất gửi ngân hàng 


tại thời điểm đó là 5% một năm; trên thị trường, cô phiếu đó sẽ được bán với giá là: 


50 X1000 


hứđá)Ñ@ll53È siá được gọi là tư bản giả 
iá trị danh nghĩa ghi trên cổ phiều, trái phiếu chỉ 


Cô phiếu, trái phiếu : 
bởi tự bản thân chúng không có giá trị. 
là bản sao, là sự ghi chép lại giá trị thật của chúng đã đầu tư vào sản xuất. Tư bản thật 
được đầu tư vào sản xuất đưới hình thức nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... 
Sự vận động của tư bản thật gắn liền với sự vận động của sản xuất, còn các tư bản giả tồn 
tại bên ngoài sản xuất, không tham gia vào quá trình sản xuất, chỉ là một tờ giấy chứng 
nhận quyền sở hữu và quyền được hưởng thu nhập sau một thời gian nhất định. 

THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA THỊ 
TRƯỜNG 
Khái niệm và vai trò của thị trường 


Khái niệm về thị trường 


ÉE) 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@qgmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Cùng 
với sự phát triển nhanh chóng của sản xuất, khái niệm thị trường cũng có nhiều thay đổi. 

Theo nghĩa hẹp, thị trường là nơi diễn ra hành vi trao đổi, mua bán hàng hoá giữa 
các chủ thể kinh tế với nhau. Tại đó, người có nhu cầu về hàng hoá, địch vụ sẽ nhận được 
thứ mà mình cần và ngược lại, người có hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được một số tiền tương 
ứng. Như vậy, thị trường có thê là chợ, cửa hàng, quầy hàng lưu động, văn phòng giao 
dịch hay siêu thị; cũng có thể, thị trường là chỗ ta đang ngồi gọi điện thoại hỏi giá cả, 
thoả thuận đặt hàng, yêu cầu chở hàng đến một nơi nào đó. Theo nghĩa này, thị trường là 
hữu hình, phù hợp giai đoạn thị trường mới hình thành. 

Theo nghĩa rộng, thị trường là tổng hòa các mối quan hệ liên quan đến trao đổi, 
mua bán hàng hóa trong xã hội, được hình thành do những điều kiện lịch sử, kinh tế, xã 
hội nhất định. Theo nghĩa này, thị trường là tông thể các mối quan hệ kinh tế gồm cung, 
cầu, giá cả; quan hệ hàng, tiền; quan hệ giá trị, giá trị sử dụng; quan hệ hợp tác, cạnh 
tranh; quan hệ trong nước, ngoài nước... Cùng với đó là các yếu tố kinh tế như nhu cầu 
(người mua hàng); người bán; tiền - hàng; dịch vụ mua bán... Tất các quan hệ và yếu tố 
kinh tế này được vận động theo quy luật của thị trường. 

Ngày nay, khi nền kinh tế phát triển ngày càng nhanh và phức tạp hơn, do đó hệ 
thống thị trường cũng biến đôi phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển của nền kinh tế. 
Vì vậy, để tổ chức có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp 
phải hiểu rõ về bản chất hệ thống thị trường và những vấn đề xung quanh nó. 

Vai trò của thị trường 

Trong sản xuất, trao đổi hàng hóa nói chung và trong các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò đó thê hiện trên các mặt cơ bản 
sau: 

Thị trường vừa là điều kiện, vừa là môi trường cho sản xuất phát triển. Thị trường 
phát triển cùng với sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Sản xuất hàng hóa 
càng phát triển, sản xuất ra càng nhiều hàng hóa và dịch vụ thì thị trường cũng phát triển 
và mở rộng theo. Sự mở rộng thị trường đến lượt nó lại thúc đây trở 


34 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


lại sản xuất phát triển. Vì vậy, thị trường là môi trường kinh doanh, là điều kiện không thê 
thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh. 

Thị trường là đầu ra của sản xuất, là cầu nối của sản xuất và tiêu dùng. Thị trường 
đặt ra các nhu cầu tiêu dùng, buộc các doanh nghiệp muốn tôn tại phải luôn nắm bắt được 
các nhu cầu đó; việc định hướng mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp cũng phải xuất 
phát từ những nhu cầu đó. Không có thị trường thì sản xuất và trao đôi hàng hóa không 
thể tiến hành được. Vì vậy, thị trường là lực lượng hướng dẫn, định hướng nhu cầu cho 
sản xuất kinh doanh. 

Thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiêm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn 
của chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế. Thị trường cũng kiêm nghiệm tính khả thi 
và hiệu quả của các phương án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải có sự tính toán, cân nhắc 
trước khi ra quyết định. Thị trường có chấp nhận, khách hàng có ưa chuộng sản phẩm 
hàng hoá của doanh nghiệp thì mới chứng minh được phương án kinh doanh đó là có hiệu 
quả và ngược lại. Vì vậy, thị trường là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiỆp. 

Thị trường điều chỉnh sản xuất, găn sản xuất với tiêu dùng, liên kết nền kinh tế 
thành một thể thống nhất, gắn các quá trình kinh tế trong nước với các quá trình kinh tế 
thế giới. Để sản xuất hàng hoá, xã hội phải bỏ ra các chi phí sản xuất và chi phí lưu thông. 
Thông qua hệ thống giá cả thị trường, người sản xuất có thể nhận biết được sự phân bố 
các nguồn lực đã hợp lý chưa. Vì vậy, thị trường là nơi kiểm nghiệm các chi phí và thực 
hiện yêu cầu quy luật tiết kiệm lao động xã hội. Thị trường phá vỡ ranh giới sản xuất tự 
nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành hệ thống nhất định trong nên kinh tế quốc dân, làm cho 
nên kinh tế trong nước gắn liền với nền kinh tế thế giới. 

Thị trường là khách quan, các chủ thê kinh tế không có khả năng làm thay đổi thị 
trường mà ngược lại, phải tiếp cận để thích ứng với thị trường nhằm xác định thế mạnh 
kinh doanh trên cơ sở đòi hỏi của thị trường. Tuân theo các quy luật thị trường, phát huy 
khả năng sẵn có là phương châm hoạt động hiệu quả của người sản xuất trong cơ chế thị 
trường. 

Các chức năng chủ yếu của thị trường 

Chức năng thừa nhận: Thị trường là nơi thừa nhận công dụng, tính có ích hay giá 

trị sử dụng của hàng hoá, thừa nhận chi phí lao động để sản xuất ra hàng 


35 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hoá. Nếu sản phẩm của người sản xuất tiêu thụ được trên thị trường, tức là hàng hóa đã 
được thị trường thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng. Khi đó, quá trình tái sản xuất mới tiếp 
tục diễn ra bình thường. Chức năng này đòi hỏi các doanh nghiệp khi tiễn hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh phải tìm hiểu kỹ thị trường, đặc biệt là nhu cầu thị trường; phải xác 
định cho được thị trường cần gì, khối lượng bao nhiêu... để hàng hóa sản xuất ra có thể 
tiêu thụ được. 

Chức năng thực hiện: Thông qua các hoạt động trao đổi trên thị trường, người 
mua, người bán thực hiện được các mục đích của mình. Người bán nhận tiền và chuyên 
quyền sở hữu cho người mua. Đổi lại, người mua trả tiền cho người bán để có được giá trị 
sử dụng của hàng hoá. Vì vậy, thị trường là nơi thực hiện các hành vi trao đổi hàng hóa, 
thực hiện giá trị hàng hóa và thực hiện cân bằng cung cầu từng loại hàng hóa thông qua 
giá cả thị trường. 

Chức năng thông tin: Thị trường là nơi phát tín hiệu, thông tin về tình hình cung, 
cầu trên thị trường, thông tin về sự biến động của nền kinh tế. Căn cứ thông tin trên thị 
trường, người sản xuất kinh doanh đưa ra được các quyết định, hành vi ứng xử cụ thể của 
mình nhằm thu được lợi ích lớn nhất. Vì vậy, thị trường là nơi cung cấp thông tin cho 
người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Chức năng này đòi hỏi người sản xuất phải tổ chức 
tốt hệ thống thông tin của mình, có phương pháp thu thập, xử lý thông tin kịp thời để xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường phù hợp. 

Chức năng điêu tiết và kích thích: Do cạnh tranh, người sản xuất phải không ngừng 
cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ đề hạ giá thành. Người nào có sản phẩm chất lượng 
cao, giá cả thấp sẽ được thị trường lựa chọn; ngược lại, người nào đưa ra thị trường sản 
phẩm kém phẩm chất, giá thành cao sẽ bị đào thải. Thị trường hoạt động như một trọng 
tài khách quan, dân chủ trong việc chọn lọc các yếu tố tiến bộ, có ích cho xã hội. Với 
chức năng trên, thị trường thực hiện việc chọn lọc, đảo thải, kích thích hoặc hạn chế sản 
xuất, tiêu dùng, đảm bảo cho sản xuất phù hợp với nhu cầu xã hội. 

Phân loại thị trường 

Phân loại thị trường là việc sắp xếp thị trường theo những tiêu thức nhất định để 
các nhà sản xuất kinh doanh nhận biết những đặc điểm chủ yếu của từng loại thị trường; 
từ đó nghiên cứu và có chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Có nhiều cách 


36 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


khác nhau phân loại thị trường, tuỳ theo mục đích nghiên cứu, hoặc theo các tiêu thức 
khác nhau. Có thể nêu một số cách phân loại chủ yếu sau: 

Căn cứ vào đối tượng hàng hóa đưa ra trao đổi, mua bản trên thị trường, ta có thị 
trường tư liệu sản xuất và thị trường tư liệu tiêu dùng. 

Thị trường tư liệu sản xuất là thị trường mua bán các loại tư liệu sản xuất, các yếu 
tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu, công nghệ, vốn, lao động, thị trường 
ngoại tệ, thị trường chứng khoán... 

Thị trường tư liệu tiêu dùng là thị trường ở đó người ta mua bán hàng tiêu dùng 
hay dịch vụ cho tiêu dùng như lúa gạo, quần áo, thực phẩm, thủy sản... Tính đa dạng, 
phong phú về nhu cầu của người tiêu dùng sẽ quyết định tính phong phú đa dạng của thị 
trường tư liệu tiêu dùng. 

Căn cứ vào vai trò của người mua, người bán trên thị trường, ta có thị trường 
người bản và thị trường người mua. 

Thị trường người bán là thị trường mà vai trò quyết định thuộc về người bán. Giá 
cả bị áp đặt, cạnh tranh bị thủ tiêu hoặc không đủ điều kiện để hoạt động; nhiều mặt hàng, 
loại hàng cung ứng ra thị trường không theo yêu cầu của thị trường, vai trò của người mua 
bị thủ tiêu. Thị trường người bán thường xuất hiện ở những nền kinh tế sản xuất hàng hoá 
kém phát triển, hoặc ở nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, trên thị trường này 
người mua đóng vai trò thụ động. 

Thị trường người mua là thị trường mà vai trò quyết định trong quan hệ mua bán 
thuộc về người mua; người mua là yếu tố quyết định của quá trình tái sản xuất hàng hoá. 
Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của người mua là trung tâm, khách hàng là "thượng 
đế" và luôn quán triệt quan điểm bán cái mà thị trường cần chứ không chỉ bán cái mà 
mình có. Tức là sản xuất phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường , nhu cầu của khách hàng 
để đáp ứng. Thị trường người mua là môi trường khách quan cho sự hoạt động của các 
quy luật kinh tế thị trường. 

Căn cứ vào phạm vì hoạt động, ta chia ra thị trường trong nước (thị trường dân 
tộc) và thị trường thể giới. 

Thị trường dân tộc là nơi diễn ra các hoạt động mua bán của những người trong 
cùng một quốc gia. Các quan hệ kinh tế diễn ra trong mua bán chỉ ảnh hưởng đến các vấn 
đề kinh tế - chính trị - xã hội trong phạm vi nước đó. 


sử 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thị trường thế giới là nơi diễn ra hoạt động mua bán giữa các nước với nhau. Quan 
hệ kinh tế diễn ra trên thị trường thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế 
của mỗi nước. 

Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành của thị trường, ta có thị trường tự do, thị 
trường có điểu tiết, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn 
hảo. 

Thị trường tự do là thị trường hoàn toàn do các quy luật kinh tế trên thị trường 
quyết định, không có bất cứ sự can thiệp nào của nhà nước. Thị trường có điều tiết là thị 
trường có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước đối với các quan hệ trao đổi, mua bán... 

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có nhiều người mua, nhiều người bán; 
khi họ tham gia hay rút khỏi thị trường thì không ảnh hưởng đến thị trường. Thị trường 
cạnh tranh không hoàn hảo (cạnh tranh mang tính độc quyền hoặc độc quyền mang tính 
cạnh tranh) là thị trường có nhiều người bán, người mua cạnh tranh lẫn nhau. Sản phẩm 
có sự chênh lệch nhất định; các doanh nghiệp có thể rút khỏi thị trường một cách dễ dàng; 
nếu doanh nghiệp nào có uy tín trên thị trường thì sẽ có lợi. 

Tóm lại, thị trường là lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm. Sự hình thành và phát triển thị 
trường gắn liền với phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội càng phát triển 
thì các quan hệ thị trường càng đa dạng phong phú. Quan hệ giữa các chủ thể kinh tế trên 
thị trường là quan hệ bình đăng, thuận mua vừa bán theo giá cả thị trường. 

Các quy luật kinh tế chủ yếu của thị trường 

Quy luật giá trị 

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá. Ở đâu có sản xuất 
và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị là quy 
luật chỉ phối cơ chế thị trường và chi phối các quy luật kinh tế khác; các quy luật kinh tế 
khác là biểu hiện yêu cầu của quy luật giá trị mà thôi. 

Về nội dung, quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đôi hàng hóa phải được 
tiền hành trên cơ sở của hao phí lao động xã hội cần thiết. 

Theo yêu cầu của quy luật giá trỊ, trong sản xuất, người sản xuất muốn bán được 
hàng hóa trên thị trường, muốn được xã hội thừa nhận thì lượng giá trị của 


38 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


một hàng hoá cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Vì vậy họ phải 
luôn luôn tìm cách hạ thấp hao phí lao động cá biệt xuống nhỏ hơn hoặc băng hao phí lao 
động xã hội cần thiết. Trong lĩnh vực trao đi, phải tiến hành theo nguyên tắc ngang giá, 
lây giá trị xã hội làm cơ sở, không dựa trên giá trị cá biệt. 

Quy luật giá trị hoạt động và phát huy tác dụng thông qua sự vận động của giá cả 
xung quanh giá trị dưới sự tác động của quan hệ cung - cầu. Giá cả thị trường lên xuống 
xoay quanh giá trị hàng hóa trở thành cơ chế tác động của quy luật giá trị. Thông qua sự 
sự vận động của giá cả thị trường sẽ thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị Những 
người sản xuất và trao đối hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh của giá cả thị trường. Trong 
nên kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị có những tác động cơ bản sau: 

Thứ nhất, tự phát điều tiết việc sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Trong sản xuất, thông qua sự biến động của giá cả, người sản xuất sẽ biết được tình 
hình cung - cầu về hàng hóa đó và quyết định phương án sản xuất. Nếu giá cả hàng hóa 
băng giá trị thì việc sản xuất là phù hợp với yêu cầu xã hội; hàng hoá này nên được tiếp 
tục sản xuất. Nếu giá cả hàng hóa cao hơn giá trị, sản xuất cần mở rộng để cung ứng hàng 
hoá đó nhiều hơn vì nó đang khan hiếm trên thị trường: tư liệu sản xuất và sức lao động sẽ 
được tự phát chuyên vào ngành này nhiều hơn các ngành khác. Nếu giá cả hàng hóa thấp 
hơn giá trị, cung về hàng hoá này đang thừa so với nhu cầu xã hội; cần phải thu hẹp sản 
xuất ngành này để chuyên sang mặt hàng khác. 

Trong lưu thông, quy luật giá trị điều tiết hàng hóa từ nơi có giá cả thấp đến nơi có 
giá cả cao, từ nơi cung lớn hơn cầu đến nơi cung nhỏ hơn cầu. Thông qua mệnh lệnh của 
giá cả thị trường, hàng hoá ở nơi có giá cả thấp được thu hút, chảy đến nơi có giá cả cao 
hơn, góp phần làm cho cung cầu hàng hoá giữa các vùng cân bằng, phân phối lại thu nhập 
giữa các vùng miền, điều chỉnh sức mua của thị trường (nếu giá cao thì mua ít, giá thấp 
mua nhiều)... 

Thứ hai, tự phát thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 

Trên thị trường, hàng hóa được trao đôi theo giá trị xã hội. Người sản xuất có giá 
trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, khi bán theo giá trị xã hội sẽ thu được nhiều lợi nhuận 
hơn. Ngược lại, người sản xuất có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ gặp bất lợi hoặc 
thua lỗ. Để đứng vững trong cạnh tranh và tránh không bị phá sản, người sản xuất phải 
luôn tìm cách làm cho giá trị cá biệt hàng hóa của mình nhỏ 


39 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hơn hoặc bằng giá trị xã hội. Muốn vậy, phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, 
đổi mới phương pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm... Kết quả lực lượng sản xuất ngày càng 
phát triển, năng suất lao động xã hội tăng lên, chi phí sản xuất hàng hóa giảm xuống. 

Trong lưu thông, để bán được nhiều hàng hóa, người sản xuất phải không ngừng 
tăng chất lượng phục vụ, quảng cáo, tô chức tốt khâu bán hàng... làm cho quá trình lưu 
thông được hiệu quả cao hơn, nhanh chóng, thuận tiện với chi phí thấp nhất. 

Thư ba, thực hiện sự bình tuyển tự nhiên và phán hoá người sản xuất 

Trong quá trình cạnh tranh, những người sản xuất nhạy bén với thị trường, trình độ 
năng lực giỏi, sản xuất với hao phí cá biệt thấp hơn mức hao phí chung của xã hội nên lãi 
nhiều. Những người này sẽ mở rộng quy mô sản xuất, trở nên giàu có, phát triển thành 
ông chủ. Ngược lại, những người do hạn chế về vốn, kinh nghiệm sản xuất thấp kém, 
trình độ công nghệ lạc hậu... thì giá trị cá biệt sẽ cao hơn giá trị xã hội. Những người này 
dễ lâm vào tình trạng thua lỗ, dẫn đến phá sản, thậm chí phải đi làm thuê. Trong nền kinh 
tế thị trường thuần túy, chạy theo lợi ích cá nhân, đầu cơ, gian lận, khủng hoảng kinh tẾ... 
là những yếu tố có thể làm tăng thêm tác động phân hóa sản xuất cùng những tiêu cực về 
kinh tế xã hội khác. Những tác động tiêu cực này có thể hạn chế nếu có sự điều tiết, can 
thiệp của nhà nước. 

Tóm lại, quy luật giá trị vừa có tác dụng đào thải cái lạc hậu, lỗi thời, kích thích sự 
tiễn bộ, làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ; vừa có tác dụng lựa chọn, đánh 
giá người sản xuất, bảo đảm sự bình đẳng đối với người sản xuất; vừa có cả những tác 
động tiêu cực. Các tác động đó diễn ra một cách khách quan trên thị trường nên cần có sự 
điều tiết của nhà nước để hạn chế tiêu cực, thúc đây tác động tích cực. 

Quy luật cung cầu 

Quy luật cung cầu là quy luật kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu trên 
thị trường. Quy luật này đòi hỏi cung - cầu phải có sự thống nhất, nêu không có sự thống 
nhất giữa chúng thì sẽ có các nhân tố xuất hiện điều chỉnh chúng. 


40 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Cung phản ánh khối lượng sản phẩm hàng hoá được sản xuất và đưa ra thị trường 
để bán. Cung do sản xuất quyết định song không đồng nhất với sản xuất. Chỉ những sản 
phẩm hàng hóa được đưa ra thị trường mới tạo thành cung. 

Cầu phản ánh nhu cầu tiêu dùng có khả năng thanh toán của xã hội. Cầu không 
đồng nhất với tiêu dùng, vì nó không phải là nhu cầu tự nhiên, nhu cầu bắt kì theo nguyện 
vọng tiêu dùng chủ quan của con người, mà phụ thuộc vào khả năng thanh toán. Chỉ 
những nhu cầu có khả năng thanh toán mới tạo thành cầu trong kinh tế. 

Trên thị trường, cung - cầu có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thường xuyên tác 
động lẫn nhau theo hướng cầu xác định cung và ngược lại cung thúc đấy, kích thích cầu. 
Cầu xác định khối lượng, chất lượng và chủng loại cung về hàng hoá vì những hàng hoá 
nào tiêu thụ được thì mới được tái sản xuất. Ngược lại, cung tạo ra cầu, kích thích tăng 
cầu thông qua phát triển số lượng, chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng hoá, hình thức, 
quy cách và giá cả của nó. 

Cung - cầu tác động lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Nếu cung lớn hơn 
cầu thì giá cả thấp hơn giá trỊ; ngược lại, nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả cao hơn giá trị; 
nếu cung bằng cầu thì giá cả bằng với giá trị. Đây là sự tác động phức tạp theo nhiều 
hướng và nhiều mức độ khác nhau. 

Quy luật cung cầu có tác dụng điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá; làm biến 
đối cơ cấu và dung lượng thị trường, quyết định giá cả thị trường. Căn cứ quan hệ cung - 
cầu, có thể dự đoán xu thế biến động của giá cả; khi giá cả thay đôi, cần đưa ra các chính 
sách điều tiết giá cho phù hợp nhu cầu thị trường... 

Quy luật cung - cầu tác động khách quan và rất quan trọng. Ở đâu có thị trường thì 
ở đó quy luật cung - cầu tôn tại và hoạt động một cách khách quan. Nếu nhận thức được 
chúng thì có thể vận dụng để tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có 
lợi cho quá trình sản xuất. Nhà nước có thể vận dụng quy luật cung - cầu thông qua các 
chính sách, các biện pháp kinh tế như giá cả, lợi nhuận, tín dụng, hợp đồng kinh tế, thuế, 
thay đổi cơ cầu tiêu dùng... để tác động vào các hoạt động kinh tế, duy trì những tỷ lệ cân 
đối cung - cầu một cách lành mạnh và hợp lý. 


Quy luật lưu thông tiền tệ 


4I 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Đề thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, ở mỗi thời kỳ cần phải đưa vào lưu 
thông một khối lượng tiền tệ thích hợp. Số lượng tiền cần cho lưu thông hàng hoá được 
xác định theo một quy luật gọi là quy luật lưu thông tiền tệ. Vậy quy luật lưu thông tiền tệ 
là quy luật xác định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ nhất 
định. 

Khi tiền chỉ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông thì số lượng tiền cần thiết 
cho lưu thông được xác định bằng công thức tổng quát: 

u29 
Ự 
Trong đó M là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian nhất định; 


P là mức giá cả; Q là khối lượng hàng hóa dịch vụ đưa ra lưu thông; V là số vòng lưu 
thông của đông tiền. 

Như vậy, khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng số giá cả 
hàng hóa được đưa ra thị trường và tỷ lệ nghịch với tốc độ lưu thông của tiền tệ. Đây là 
quy luật lưu thông tiền tệ. Quy luật này có ý nghĩa chung cho mọi hình thái kinh tế - xã 
hội có sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Khi lưu thông hàng hóa phát triển, việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên 
phổ biến thì số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau: 


M- P.Q— (G1+G2)+63 


Trong đó P.Q là tổng giá cả hàng hóa; ởi là tông giá cả hàng hóa bán chịu; G2 là 
tổng giá cả hàng hóa khấu trừ cho nhau; G3 là tổng giá cả hàng hóa đến kỳ thanh toán; V 
là số vòng quay trung bình của tiền tệ. Quy luật lưu thông tiền tệ tuân theo các nguyên lý 
sau: 

Lưu thông tiền tệ và cơ chế lưu thông tiền tệ do cơ chế lưu thông hàng hoá quyết 
định. Tiền đại diện cho người mua, hàng đại diện cho người bán. Lưu thông tiền tệ có 
quan hệ chặt chẽ với tiền - hàng, mua - bán, giá cả - tiền tệ. 

Kinh tế hàng hoá trên một ý nghĩa nhất định có thể gọi là kinh tế tiền tệ, quyết định 
cơ chế lưu thông tiền tệ. Bên cạnh đó, cơ chế lưu thông tiền tệ còn phụ thuộc vào cơ chế 
xuất nhập khâu, cơ chế quản lý kim loại quý, cơ chế kinh doanh tiền của ngân hàng... 


42 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nếu quy luật cạnh tranh, quy luật cung - cầu làm giá hàng hoá vận động, xoay 
quanh giá trị, thoát ly khỏi giá trị thì quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật giữ mối liên hệ 
cân bằng giữa hàng và tiền. 

Quy luật canh tranh 

Quy luật cạnh tranh là quy luật kinh tế nói lên mối quan hệ cạnh tranh tất yếu giữa 
những chủ thê trong quá trình sản xuất và trao đôi hàng hoá. 

Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa những chủ thể trong sản 
xuất kinh doanh nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc 
tiêu dùng hàng hoá để thu nhiều lợi ích nhất cho mình. Kinh tế thị trường càng phát triển 
thì cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay sắt, quyết liệt hơn. 

Thật vậy, mục đích của người sản xuất là thu được lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên, mỗi 
người lại có điều kiện sản xuất khác nhau (khác nhau về trình độ, số lượng vốn, nguồn 
nguyên liệu, thị trường, thời gian, không gian...). Để giành giật các điều kiện thuận lợi 
cho mình, họ phải cạnh tranh. Hơn nữa, những điều kiện sản xuất lại luôn thay đôi, biến 
động; do đó cạnh tranh lại không ngừng tiếp diễn. Vì vậy, cạnh tranh là một hoạt động 
chủ yếu, tất yếu của mỗi chủ thê kinh tế trên thị trường nhằm bảo đảm sự tôn tại và phát 
triển của mình với mục đích tối đa hoá lợi ích, chống lại hoạt động của các đối thủ cạnh 
tranh. 

Quan hệ cạnh tranh bao gồm cạnh tranh giữa người bán và người mua, người bán 
với người bán, người mua với người mua; cạnh tranh trong nội bộ ngành, giữa các ngành; 
cạnh tranh trong nước và quốc tế; cạnh tranh giữa các tô chức có liên quan... Các mối 
quan hệ cạnh tranh này có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kinh doanh của các doanh 
nghiỆp. 

Các chủ thể cạnh tranh bao gồm người sản xuất, người tiêu dùng, người mua, 
người bán, người cung ứng các dịch vụ, cung ứng nguyên vật liệu, các tô chức, các trung 
gian.... Nội dung của cạnh tranh là chiếm các nguồn nguyên liệu, giành các nguồn lực sản 
xuất, khoa học kỹ thuật, chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, giành nơi đầu tư, giành hợp đồng, 
đơn đặt hàng... 

Cạnh tranh là động lực thúc đây mạnh mẽ tiễn bộ khoa học và sự phát triển lực 
lượng sản xuất. Cạnh tranh buộc người sản xuất phải năng động, nhạy bén, thường xuyên 
cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, thay đổi phương thức tổ chức quản lý hiệu quả 
hơn, đổi mới sản phẩm... để đáp ứng nhu cầu thị trường và 


43 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


xã hội tốt hơn. Ở đâu có độc quyền, thiếu cạnh tranh thì ở đó trì trệ bảo thủ, kém hiệu 
quả vì mất đi cơ chế có tác dụng đào thải lạc hậu, bình tuyên tiến bộ. 

Mặt trái của cạnh tranh là phân hoá người sản xuất; gây rối, phá hoại thị trường; 
cạnh tranh bằng các thủ đoạn phi đạo đức, vi phạm luật pháp đề thu lợi cá nhân, gây tôn 
hại lợi ích tập thể và xã hội. Điều này đòi hỏi nhà nước phải có biện pháp để hạn chế, 
ngăn chặn mặt trái của cạnh tranh. 

VAI TRÒ CÁC CHỦ THẺ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 
Người sản xuất 

Người sản xuất hàng hóa là những người sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Người sản xuất bao gồm các 
nhà sản xuất, đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... Họ là những người trực tiếp tạo ra 
của cải vật chất, sản phẩm cho xã hội để phục vụ tiêu dùng. Sản xuất giữ vai trò quyết 
định đối với tiêu dùng bởi sản xuất tạo ra sản phẩm cho tiêu dùng. Quy mô và cơ cấu sản 
phẩm do sản xuất tạo ra quyết định quy mô và cơ cấu tiêu dùng: chất lượng và tính chất 
của sản phẩm quyết định chất lượng và phương thức tiêu dùng. 

Trong nền kinh tế, người sản xuất là những người mua hoặc thuê các yếu tố đầu 
vào sản xuất chủ yếu của các hộ gia đình để sản xuất kinh doanh và thu lợi nhuận. Nhiệm 
vụ của họ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã hội mà còn tạo ra và phục vụ 
cho những nhu cầu trong tương lai với mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa trong điều kiện 
nguồn lực có hạn. Vì vậy, người sản xuất luôn phải quan tâm đến việc lựa chọn sản xuất 
hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu, sản xuất với các yêu tô nào sao cho có lợi nhất. 

Trong nên kinh tế thị trường, tất cả những người sản xuất được gọi chung là các 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người tiêu dùng là hai tác nhân chủ yếu trên thị trường; 
họ tương tác với nhau trên thị trường hình thành nên giá cả thị trường; qua đó hàng hóa 
được trao đổi thỏa mãn cho cả người tiêu dùng và người sản xuất. 

Trong nền kinh tế chỉ có doanh nghiệp và người tiêu dùng, các hoạt động kinh tế 
chịu sự điều tiết bởi giá cả thị trường, mọi hoạt động diễn ra khách quan, không có sự can 
thiệp của chính phủ gọi là cơ chế thị trường. Khi nhà nước tham gia vào kinh tế, quản lý 
và điều tiết nền kinh tế thì gọi là kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 


44 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Người tiêu dùng 

Người tiêu dùng là tất cả các cá nhân, hộ gia đình; họ là những người mua hàng 
hóa, dịch vụ trên thị trường để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng. Chị tiêu của người tiêu dùng 
đại diện cho nhu cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Người tiêu dùng mua 
với số lượng lớn thì người sản xuất bán được nhiều hàng, có thu nhập lớn và ngược lại. 

Tiêu dùng tạo ra nhu cầu và là mục đích của sản xuất. Sức mua của người tiêu 
dùng là yếu tố quyết định sự thành bại của người sản xuất. Sự phát triển đa dạng về nhu 
cầu của người tiêu dùng là động lực quan trọng của sự phát triển sản xuất, ảnh hưởng trực 
tiếp tới sản xuất. 

Người tiêu dùng là người quyết định hành vi mua sắm của mình. Mục tiêu của họ 
là đạt được lợi ích tối đa trong tiêu dùng với nguồn thu nhập có hạn. Khi đưa ra một quyết 
định mua sắm, người tiêu dùng có quyền được tự do tham khảo, lựa chọn sản phẩm mình 
muốn mua sao cho phù hợp nhất với nhu cầu, mục đích, theo giá cả mong muốn. Vì vậy, 
thông qua hành vi mua sắm, người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến giá cả thị trường của 
hàng hóa, dịch vụ. 

Người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn tới quyết định việc sản xuất cái gì, số lượng bao 
nhiêu trong nền kinh tế. Từ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, người sản xuất căn cứ 
vào đó để đưa ra sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của 
người tiêu dùng. Cũng từ nhu cầu của người tiêu dùng, người sản xuất sẽ có kế hoạch và 
chiến lược phát triển lâu dài phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt lợi ích cao nhất. 

Trên thị trường, người tiêu dùng có vai trò rất quan trọng trong định hướng sản 
xuất. Họ là người đặt hàng chủ yếu của các doanh nghiệp, các hãng sản xuất trên thị 
trường. Với tư cách là người mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, người 
tiêu dùng có thể đưa ra ý kiến góp ý chính xác về sản phẩm, dịch vụ đang sử dụng. Tùy 
thuộc vào thị hiếu tiêu dùng và ý kiến thu thập được từ phía người tiêu dùng, người sản 
xuất có thể điều chỉnh lại phương pháp sản xuất, hoàn thiện sản phẩm của mình cho phù 
hợp nhu cầu của người tiêu dùng. 


Thương nhân và các trung gian thương mại 


45 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thương nhân là người trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng, lấy việc 
mua bán hàng hóa là cơ sở đề tồn tại và phát triển. Hoạt động của các thương nhân được 
biểu hiện khái quát qua công thức vận động T — H— T. 

Việc xuất hiện của các thương nhân là một tất yếu kinh tế do sự phát triển của sản 
xuất hàng hóa và phân công lao động xã hội. Khi sản xuất và trao đôi hàng hóa còn ở quy 
mô nhỏ bé, người sản xuất thường đảm nhận cả việc bán hàng hóa. Lúc này, hàng hóa đi 
thẳng từ tay người sản xuất tới người tiêu dùng sau hành vi bán của người sản xuất. Khi 
sản xuất và trao đôi hàng hóa phát triển, chức năng mua bán hàng hóa được tách ra thành 
một chức năng riêng biệt, làm xuất hiện tầng lớp thương nhân chuyên đảm nhận việc mua 
bán hàng hóa. Mặc dù chỉ là trung gian giữa người sản xuất với người tiêu dùng, song 
thương nhân có vai trò rất quan trọng trên các mặt sau: 

Sự xuất hiện của của các thương nhân giúp những người sản xuất chỉ chuyên tâm 
vào sản xuất, không phải quan tâm đến khâu tiêu thụ sản phẩm nên rút ngắn được thời 
gian lưu thông, tăng nhanh vòng quay của vốn. Đồng thời, năng lực sản xuất không bị 
phân tán; các điều kiện về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý... được tập trung vào sản xuất, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Thương nhân là những người chuyên hoạt động trong lĩnh vực lưu thông nên có 
điều kiện để nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm hiểu thị hiễu người tiêu 
dùng, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, dịch vụ đưa ra thị trường, đặc biệt các thông tin 
liên qua đến cạnh tranh giữa những người sản xuất... Từ đó, cung cấp thông tin cho người 
sản xuất, giúp họ mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất kịp thời theo yêu cầu thị trường. Thương 
nhân hoạt động trên lĩnh vực lưu thông nên họ cũng năm vững tình hình thị trường, pháp 
luật, tập quán địa phương và các đối tác. Do đó, họ có khả năng đầy mạnh giao lưu buôn 
bán, hạn chế rủi ro, thúc đây hàng hóa được phân phối nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Thương nhân chuyên trách hoạt động trong lưu thông nên có điều kiện để tiết kiệm 
các chi phí phải bỏ ra trong lưu thông. Một thương nhân có thê phục vụ việc bán hàng của 
nhiều nhà sản xuất khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau nên các chỉ phí về quảng cáo, vận 
chuyên, xây dựng cửa hàng, số sách bán hàng, thuê nhân viên... sẽ nhỏ hơn so với chỉ phí 
mà mỗi người sản xuất trực tiếp đảm nhận chức năng này. 


46 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nhờ hoạt động của các trung gian thương mại, người sản xuất có thê thiết lập được 
hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng. Trên cơ sở đó, mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Các trung gian 
thương mại cũng tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn cho người tiêu dùng trong tiếp cận 
với các sản phẩm của người sản xuất thông qua hệ thống phân phối có mặt ở mọi nơi. 

Tóm lại, thương nhân và các trung gian thương mại tuy không trực tiếp tạo ra sản 
phẩm hàng hóa và giá trị, song hoạt động của họ làm cho khối lượng hàng hóa lưu thông 
trên thị trường tăng lên; giao lưu giữa các vùng, các khu vực và giữa các nước được đây 
mạnh; từ đó góp phần thúc đây sản xuất và kinh tế phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh mặt 
tích cực, các trung gian thương mại cũng làm cho sản xuất và tiêu dùng tách rời nhau, 
không có sự liên hệ trực tiếp với nhau trên thị trường. Điều này tiềm ân nguy cơ mất cân 
đối giữa sản xuất với tiêu dùng, có thể dẫn tới khủng hoảng sản xuất thừa. 

Nhà nước 

Trên thị trường, nhà nước vừa là người tiêu dùng lớn; đồng thời vừa là nhà sản 
xuất và cung cấp chủ yếu các hàng hóa, dịch vụ công cộng cho cá nhân và xã hội như 
dịch vụ quốc phòng, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thông tin liên lạc... Mục tiêu hoạt 
động của nhà nước là lợi ích chung của toàn xã hội, của cả nền kinh tế; song nhà nước 
không chỉ nhằm vào lợi ích kinh tế đơn thuần mà còn vì nhiều lợi ích khác như chính trị, 
quốc phòng, an ninh, giáo dục... 

Nhà nước là tác nhân quan trọng, có vai trò rất lớn trong nền kinh tế. Trong đó, vai 
trò lớn nhất của nhà nước là điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các công cụ, chính sách 
của mình và thực hiện các chức năng cơ bản sau: 

Chức năng hiệu quả: nhà nước sử dụng công cụ luật pháp nhằm đảm bảo cho cơ 
chế thị trường vận hành tốt nhất, đảm bảo tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đăng giữa 
các tác nhân kinh tế, khắc phục các yếu tố làm giảm hiệu quả của nền kinh tế. Thực hiện 
chức năng này, nhà nước sử dụng các biện pháp, công cụ, chính sách để can thiệp vào nền 
kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, khắc phục các thất bại của thị trường, 
ngăn chặn các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. 

Chức năng công bằng: nhà nước sử dụng các công cụ, chính sách thuế, các chương 
trình phúc lợi xã hội nhằm giảm bớt tình trạng phân phối bất bình đẳng 


47 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trong nền kinh tế do cơ chế thị trường gây ra; khắc phục những bắt công trong xã hội trên 
nhiều lĩnh vực; tạo điều kiện cho mọi thành viên được hưởng phúc lợi như nhau và trợ 
cấp, giúp đỡ những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro bắt trắc trong xã hội. 

Chức năng ổn định: nhà nước sử dụng các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô như 
chính sách tài khóa, tiền tệ, phân phối, chính sách kinh tế đối ngoại... nhằm giảm bớt các 
biến động theo chiều hướng xấu trong nền kinh tế như thất nghiệp, lạm phát, khủng 
hoảng, suy thoái... Nhà nước còn đóng vai trò chính trong củng cô quốc phòng - an ninh, 
cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng, chống ô nhiễm môi trường, phát triển giái dục... để 
duy trì sự phát triển ôn định, lành mạnh của nền kinh tế. 

Chức năng định hướng: nhà nước định hướng cho sự phát triển nền kinh tế và thực 
hiện điều tiết các hoạt động kinh tế để đảm bảo cho sản xuất, thị trường ồn định, phát 
triển theo đúng mục tiêu đề ra. Nhà nước xây dựng các chiến lược và quy hoạch phát 
triển, trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế đáp ứng các yêu cầu phát 
triển. Nhà nước cũng tạo ra hành lang pháp luật cho các hoạt động kinh tế bằng cách đặt 
ra các điều luật cơ bản cho hoạt động của thị trường; đặt ra những quy định chỉ tiết cho 
hoạt động của người sản xuất, các doanh nghiệp. Khuôn khổ pháp luật do nhà nước thiết 
lập sẽ tác động, điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế theo định hướng nhất định. 

Tóm lại, trong nên kinh tế, mọi hoạt động của các chủ thể đều chịu sự tác động của 
các quy luật kinh tế khách quan của thị trường; đồng thời chịu sự điều tiết, can thiệp của 
nhà nước qua việc thực hiện hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế. Mô hình kinh tế 
thị trường có sự điều tiết của nhà nước ở từng nước, từng giai đoạn có thê khác nhau tùy 
thuộc vào mức độ can thiệp của chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều 
có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của nhà nước. 


CÂU HỎI ÔN TẬP. 
1. Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ giữa hai 
thuộc tính đó. 


48 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


2. Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Vì sao chỉ lao động 
sản xuất hàng hoá mới có tính hai mặt? 

3. Lượng giá trị hàng hoá được xác định như thế nào? Những nhân tố nào có tác 
động và làm thay đổi lượng giá trị của hàng hoá? 

4. Từ nghiên cứu bản chất, chức năng của tiền, hãy làm rõ vì sao tiền là một loại 
hàng hóa đặc biệt? Quy luật lưu thông tiền tệ hoạt động như thế nào? 

5. Phân tích yêu cầu, nội dung, tác dụng của quy luật giá trị. 

6. Làm rõ vai trò của thị trường và các chức năng của thị trường. 

7. Phân tích vai trò và môi quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị 


trường. 


49 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Chương 3 


SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ QUAN HỆ LỢI ÍCH TRONG 
NÈÉN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa dưới tác động của các quy luật kinh tế và 
tích lũy nguyên thủy tư bản đã tạo ra những điều kiện hình thành nền kinh tế thị trường 
với hình thái đầu tiên là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở kế thừa những 
thành tựu cơ bản trong nghiên cứu khoa học kinh tế chính trị của các thế hệ đi trước và 
cùng với phát kiến vĩ đại là học thuyết giá trị thặng dư, C.Mác đã hoàn thiện lý luận kinh 
tế chính trị về nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Những giá trị cốt lõi của lý luận giá 
trị thặng dư không những giúp cho các thế hệ sau hiêu được những vấn đề cơ bản và quan 
hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường, mà còn giúp cho nhận thức vấn đề bất cập nảy 
sinh, những thách thức và cơ hội đối với sinh viên ra trường sau khi tốt nghiệp và bước 
vào lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NÉN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư 

Lý luận giá trị thặng dư của C.Mác được trình bày chủ yếu trong tác phẩm “Tư 
bản” có nội dung vô cùng rộng lớn, bao gồm sự luận giải khoa học sâu sắc vỀ những điều 
kiện căn bản để hình thành, các quy luật vận động, xu hướng phát triển của nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa, biểu hiện trong toàn bộ các khâu của quá trình tái sản xuất, trong 
đó những vấn đề quan trọng hàng đầu là nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư. 

Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

* Công thức chung của tư bản 

Nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa phát triển cao, do 
đó có biểu hiện giống như nên kinh tế hàng hóa thông qua sự vận động của các yếu tố cơ 
bản là hàng hóa và tiền, những hoạt động kinh tế cơ bản là mua và bán, những quan hệ 
kinh tế cơ bản là giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, nếu như lưu thông hàng hóa, 
biểu hiện qua công thức H — T — H, có mục đích chủ yếu là giá trị sử dụng thì mục đích 
của lưu thông tư bản lại là giá trị, biểu hiện qua công thức T - H - T, và đặc biệt là giá 
trị thặng dư với tư cách là nguồn làm giàu cho 


50 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


chủ tư bản, do đó công thức chung của lưu thông tư bản phải là T-H-T”, trong đó T=T+At. 
C.Máắc gọi At là giá trị thặng dư. 

Để có được giá trị thặng dư mà vẫn tuân thủ các quy luật khách quan của nền kinh 
tế hàng hóa, đặc biệt là quy luật giá trị, thì trên thị trường cần xuất hiện phổ biến một loại 
hàng hóa có giá trị sử dụng đặc biệt là tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. 
Hàng hóa đó là hàng hóa sức lao động. 

*Hàng hóa sức lao động 

“Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thê chất và tinh 
thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra 
vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó”. Sức lao động là yếu tô cơ bản 
của quá trình lao động sản xuất trong mọi thời đại. Để sức lao động trở thành hàng hóa 
phô biến, theo thực tiễn lịch sử phát triển kinh tế thế giới, cần phải có hai điều kiện cơ 
bản: 

Một là, “người chủ sức lao động ấy có thể bán được nó với tư cách là hàng hóa, thì 
người đó phải có khả năng chi phối được sức lao động ấy, do đó, người ấy phải là kẻ tự do 
sở hữu năng lực lao động của mình, thân thể của mình”t, đồng thời “người sở hữu sức lao 
động bao giờ cũng chỉ bán sức lao động đó trong một thời gian nhất định”. 

Hai là, “người chủ sức lao động phải không còn có khả năng bán những hàng hóa 
trong đó lao động của anh ta được vật hóa, mà trái lại, anh ta buộc phải đem bán, với tư 
cách là hàng hóa, chính ngay cái sức lao động chỉ tồn tại ở trong cơ thể sống của anh ta 
thôi”6, 

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường hiện đại, sức lao động vẫn là một trong 
những hàng hóa phô biến và quan trọng, tuy nhiên những điều kiện để sức lao động trở 
thành hàng hóa có sự thay đổi lớn. Người lao động có thể bán sức lao động khi lao động 
làm thuê có thể mang lại lợi ích cao hơn. 


3 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toản tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.251. 
4 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toản tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 251. 


5 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toản tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.25I- 
252. 
51 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


6 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.252- 
253. 


¬ 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính cơ bản là giá trị và giá trị sử dụng. “Giá trị 
của sức lao động, cũng như của mọi hàng hóa khác, được quyết định bởi số thời gian lao 


động cần thiết để sản xuất, và do đó, để tái sản xuất ra thứ sản phẩm đặc biệt Ấy”, Quá 
trình đó chỉ có thê thực hiện với một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định, vì vậy “thời gian 
lao động cần thiết để sản xuất ra sức lao động sẽ quy thành thời gian lao động cần thiết để 
sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt ấy, hay nói một cách khác, giá trị của sức lao động là 
giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì cuộc sống của con người có sức lao 


”Š. Giá trị hàng hóa sức lao động không những bao gồm giá trị của những tư liệu 


động ấy 
sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động ở mức giản đơn, mà còn bao gồm giá trị 
những tư liệu sinh hoạt cho những người thay thế và chỉ phí đảo tạo, đồng thời chịu ảnh 
hưởng lớn của các yếu tô tỉnh thần và lịch sử. 

Giá trị sử đụng của sức lao động mà người chủ tiền nhận được khi trao đối, chỉ thể hiện 
ra trong quá trình sử dụng thực sự, tức là trong quá trình tiêu dùng sức lao động. Trong nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, “quá trình tiêu dùng sức lao động đồng thời cũng là quá 
trình sản xuất ra hàng hóa và giá trị thặng dư?2 

*Sự sản xuất giá trị thăng dư dưới chủ nghĩa tư bản 

Sản xuất giá trị thặng dư trước hết là sản xuất hàng hóa, là quá trình kết hợp sức 
lao động với tư liệu sản xuất để tạo ra một giá trị sử dụng với quy cách, phâm chất nhất 
định nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, đó là quá trình kết hợp giữa sức lao 
động với tư liệu sản xuất mà nhà tư bản đã mua được, nên có những đặc điểm khác biệt so 
với sản xuất hàng hóa giản đơn: công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản và 
sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản. Đồng thời đó là quá trình sản xuất giá trị và 
giá trị thặng dư dựa trên cơ sở của quy luật giá trị. 

Ví dụ quá trình sản xuất giá trị thặng dư: 

Giả sử sản xuất giá trị thặng dư được thực hiện dưới hình thái sản xuất cụ thê là 
sản xuất sợi. Đề tiễn hành sản xuất sợi, nhà tư bản phải ứng ra số tiền là 20USD đề mua 1 
kg bông, 3USD chi phí hao mòn máy móc để kéo 1 kg bông thành sợi, 


7?C.Mác và Ph.Ăngghen, Toản tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr.255. ŠC.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.256. %C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn 


tập. Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.262-263. 
33 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


5USD mua hàng hoá sức lao động để sử dụng trong 1 ngày làm việc § giờ. Tông cộng mất 
28USD. Trong quá trình sản xuất sợi, bằng lao động cụ thể, người công nhân kéo bông 
thành sợi, theo đó giá trị của bông và hao mòn máy móc được chuyên vào giá frỊ Của SỢI; 
băng lao động trừu tượng người công nhân tạo ra giá trị mới, giả định, trong 4 giờ lao 
động công nhân đã chuyền toàn bộ 1 kg bông thành sợi. Giá trị sợi gồm: 

Giá trị Ikg bông chuyền vảo : 20USD 

Hao mòn máy móc: 3USD 

Giá trị mới bằng giá trị sức lao động: 5USD Tổng 

cộng: 28 USD 

Nhà tư bản ứng ra 2§USD, bán sợi thu về 28§USD. Nếu quá trình lao động dừng 
lại tại điểm này thì không có giá trị thặng dư, tiền ứng ra chưa trở thành tư bản. Do đó, 
để có giá trị thặng dư thời gian lao động phải vượt quá cái điểm bù lại giá trị sức lao 
động. Nhà tư bản mua sức lao động của công nhân đề sử dụng trong § giờ chứ không phải 
4 giờ. Công nhân phải tiếp tục làm việc trong 4 giờ nữa, nhà tư bản chỉ phải tốn thêm 
20USD đề mua 1 kg bông và 3USD hao mòn máy móc. Quá trình lao động 4 giờ sau diễn 
ra như quá trình đầu. Số sợi được tạo ra trong 4 giờ lao động sau cũng có giá trị 2§USD. 
Tổng cộng, nhà tư bản ứng ra 40USD + 6USD + 5USD = 51USD, trong khi đó số sợi sản 
xuất ra có giá trị 56USD. Do đó, nhà tư bản thu được lượng giá trị thặng dư là 56USD - 
51USD =5USD. 

Như vậy, giá frị thặng dự là bộ phán giả trị mới đồi ra ngoài giá trị sức lao động 
do công nhân làm thuê tạo ra và thuộc về nhà tư bản. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư 
không chỉ là sự thống nhất giữa sản xuất giá trị sử dụng và giá trị, mà còn là sự thống 
nhất giữa sản xuất giá trị sử dụng và giá trị thặng dư. Đó là quá trình sản xuất giá trị, 
nhưng kéo dài quá một điểm, mà nếu dừng lại ở điểm đó thì giá trị mới do công nhân 
làm thuê tạo ra mới chỉ đạt mức ngang bằng giá trị sức lao động. Xét theo phương diện 
tạo ra giá trị mới và giá trị thặng dư, ngày lao động được chia thành hai phần: thời gian 
lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư. Từ đó có thể khẳng định, nguồn gốc của 
giá trị thặng dự cũng như giá trị phải là lao động sản xuất đã kết tỉnh trong hàng hóa, 
song đó là lao động được thực hiện bởi công nhán làm thuê nhưng người nhận được là 
nhà tư bản. 


34 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Quá trình sản xuất giá trị thặng dư, xét từ phía nhà tư bản, là quá trình ứng ra và sử 
dụng tư bản với tư cách là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Đề tiến hành sản xuất, nhà tư 
bản phải ứng tư bản ra mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Những hình thức đó của tư 
bản có quan hệ khác nhau đối với việc sản xuất giá trị thặng dư. Bộ phận t bản tôn tại 
dưới hình thái tư liệu sản xuất mà giả trị được lao động cụ thể của công nhân làm thuê 
bảo tôn và chuyển nguyên vẹn vào giá trị sản phẩm, tức là giá trị không biến đổi trong 
quá trình sản xuất được C.Mác gọi là tư bản bất biến (ký hiệu là c). Tư bản bất biễn 
không tạo ra giá trị thặng dư nhưng là điều kiện hết sức cần thiết để tạo ra giá trị thặng dư. 

Bộ phận tr bản biến thành sức lao động thì khác. Giá trị của nó được chuyên cho 
công nhân làm thuê, biến thành tư liệu sinh hoạt cần thiết và mắt đi trong quá trình tái sản 
xuất sức lao động của công nhân làm thuê. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, công nhân 
làm thuê bằng lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới với lượng lớn hơn giá trị sức lao 
động. Bộ phận tư bản đó không tái hiện ra, nhưng thông qua lao động trừu tượng của 
công nhân mà tăng lên, tức biến đồi về số lượng trong quá trình sản xuất, được Mác gọi là 
tr bản khả biến, ký hiệu là v. 

Để có giá trị thặng dư, nhà tư bản không những cần phải thực hiện quá trình sản 
xuất giá trị thặng dư, mà còn cần phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình đó và 
thực hiện giá trị, giá trị thặng dư chứa đựng trong những hàng hóa đã được sản xuất ra. 
Tổng thể những hoạt động đó biểu hiện sự vận động tuần hoàn của tư bản. Tuần hoàn của 
tư bản là sự vận động của tư bản lần lượt trải qua ba giai đoạn dưới ba hình thải kế tiếp 
nhau (r bản tiên tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hóa) gắn với thực hiện những chức 
năng tương ứng (chuẩn bị các điễu kiện cân thiết để sản xuất giá trị thặng dư, sản xuất 
giá trị thăng dư, thực hiện giá trị tư bản và giá trị thăng dư) và quay trở về hình thái ban 
đâu cùng với giá trị thặng dư. Tuần hoàn tư bản phản ánh những mối quan hệ khách quan 
giữa các hoạt động cần phối kết hợp nhịp nhàng, kịp thời, đúng lúc trong quá trình sản 
xuất kinh doanh trong nên kinh tế thị trường nói chung và kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa nói riêng. Để sản xuất kinh doanh hiệu quả, chủ thể kinh doanh phải có các yếu tố 
cần thiết với số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, phải có đủ trình độ tô chức sắp xếp và 
thực hiện công việc theo quy trình, đồng thời cần có những điều kiện bên ngoài thuận lợi 
cho việc thực hiện quá trình đó, do đó, không những cần có nỗ lực to lớn 


55 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


của doanh nhân, mà còn cần tới sự hộ trợ của nhà nước thông qua kiến tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi. 

Trong điều kiện môi trường kinh doanh cụ thê nhất định, các nhà tư bản khác nhau 
cùng thực hiện đầy đủ các bước của quy trình kinh doanh có thể nhận được những mức 
hiệu quả khác nhau do chu chuyền tư bản của họ khác nhau. Chu chuyển tư bản là tuân 
hoàn tư bản được xét là quá trình định kỳ, thường xuyên lặp đi lặp lại và đổi mới theo 
thời gian. Chu chuyên tư bản được đo lường bằng thời gian chu chuyển hoặc tốc độ chu 
chuyền tư bản. Thời gian chu chuyền tư bản là khoảng thời gian mà một tư bản kê từ khi 
được ứng ra dưới một hình thái nhất định cho đến khi quay trở về dưới hình thái đó cùng 
với giá trị thặng dư. Tốc độ chu chuyền tư bản là số lần mà một tư bản được ứng ra dưới 
một hình thái nhất định quay trở về dưới hình thái đó cùng với giá trị thặng dư tính trong 
một đơn vị thời gian nhất định. 

Xét theo phương thức chu chuyển giá trị của tư bản sản xuất vào giá trị sản phẩm, 
tư bản được chia thành các bộ phận là tư bản cố định và tư bản lưu động. 7 bản có định 
là bộ phận tư bản sản xuất tôn tại dưới hình thái tư liệu lao động tham gia toàn bộ vào 
quá trình sản xuất những giá trị của nó chỉ chuyển dân dân, từng phần vào giả trị sản 
phẩm theo mức độ hao mòn. Hao mòn của tư bản cô định bao gồm hao mòn hữu hình (sự 
mất mát về giá trị sử dụng và giá trị) do sử dụng và tác động của tự nhiên gây ra và hao 
môn vô hình (sự mắt giá thuần túy) do sự tăng lên của năng suất lao động sản xuất tư liệu 
lao động và sự xuất hiện của những thế hệ tư liệu lao động mới có năng suất cao hơn. 7T 
bản lưu động là bộ phận tr bản sản xuất tôn tại dưới hình thái sức lao động, nguyên 
nhiên vật liệu, vật liệu phụ... , giả trị của nó được chuyển một lân, toàn phân vào giả trị 
sản phẩm khi kết thúc từng quá trình sản xuất. Đề thu được hiệu quả sản xuất kinh doanh 
cao, các nhà tư bản phải nỗ lực rút ngắn thời gian chu chuyên hay đây nhanh tốc độ chu 
chuyền tư bản trên cơ sở nắm vững các yêu tô ảnh hưởng đến thời gian chu chuyển tư 
bản, đồng thời sử dụng hiệu quả tư bản có định và tư bản lưu động. 

Bản chất của giá trị thặng dư 

* Bản chất của giá trị thặng dự 

Giá trị thặng dư có bản chất kinh tế - xã hội là quan hệ giai cấp, trong đó giai cấp 
các nhà tư bản làm giàu dựa trên cơ sở lao động làm thuê. 


56 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Mục đích của nhà tư bản trong nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không 
những chỉ dừng lại ở mức có được giá trị thặng dư, mà quan trọng là phải thu được nhiêu 
giá trị thặng dư, do đó cân có thức đo đê đo lường giá trị thặng dư về lượng. C.Mác đã sử 
dụng tỷ suât và khôi lượng giá trị thặng đê đo lường giá trị thặng dư. 

*Tÿ suất và khối lượng giá trị thặng dư 

Tỷ suất giá trị thăng dư là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư và tư bản khả 
biên. Công thức tính tỷ suât giá trị thặng dư là: 

in = —x 100%% 

Trong đó, m° — tỷ suất giá trị thăng mm m — giá trị thặng dư; v - tư bản khả biến. 

Tỷ suất giá trị thặng dư cũng có thể tính theo tỷ lệ phần trăm giữa thời gian lao 
động thặng dư (£') và thời gian lao động tât yêu (t). 

_ 
m`= —— x 10022 
f 

Khối lượng giá trị thặng dư là lượng giá trị thăng dư bằng tiễn mà nhà tư bản 
thu được. Công thức tính khôi lượng giá trị thặng dư là: 

M=m.W 

Trong đó, M - khối lượng giá trị thặng dư, V - tổng tư bản khả biến. 

Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa 

Đề thu được nhiều giá trị thặng dư cần có phương pháp nhất định. C.Mác đã chỉ ra 
hai phương pháp sản xuât giá trị thặng dư là sản xuât giá trị thặng dư tuyệt đôi và sản xuât 
giá trị thặng dư tương đôi. 

Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động 
vượt quả thời gian lao động tắt yêu, trong khi năng suát lao động, giá trị sức lao động và 
thời gian lao động tát yêu không thay đôi. 

Ví dụ: nếu ngày lao động là 8 giờ, thời gian lao động tất yếu là 4 giờ, thời gian 
lao động thặng dư là 4 giờ, tỷ suât giá trị thặng dư là 100%. 


Si 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
Giả định nhà tư bản kéo dài ngày lao động thêm 2 giờ nữa với mọi điều kiện không 
đổi thì giá trị thặng dư tuyệt đối tăng từ 4 giờ lên 6 giờ và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là: 
6 giờ 


x 100% = 150% 


B 
I 


4 giờ 

Để có nhiều giá trị thặng dư, nhà tư bản phải tìm mọi cách để kéo dài ngày lao 
động và tăng cưừng độ lao động. Song ngày lao động chịu giới hạn về mặt sinh lý (công 
nhân phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí) nên không thể kéo dài bằng ngày tự 
nhiên, còn và cường độ lao động cũng không thể tăng vô hạn quá sức chịu đựng của con 
người. Hơn nữa, công nhân kiến quyết đấu tranh đòi rút ngắn ngày lao động. Quyền 
lợi hai bên có mâu thuẫn, thông qua đấu tranh, tuỳ tương quan lực lượng mà tại các 
dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể có thể quy định độ dài nhất định của ngày 
lao động. Nhưng dù sao, ngày lao động phải dài hơn thời gian lao động tất yếu và cũng 
không thê vượt giới hạn thê chất và tinh thần của người lao động. 

Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

Giá trị thặng dư tương đối giá trị thăng dư thu được nhờ rút ngắn thời gian lao 
động tất yếu bằng cách hạ thấp giá trị sức lao động; do đó kéo dài thời gian lao động thặng 
dư trong khi độ dài ngày lao động không thay đổi hoặc thậm chí rút ngắn. 

Ví dụ: ngày lao động 8 giờ, với 4 giờ lao động tất yếu, 4 giờ lao động thặng dư, tỷ 
suất giá trị thặng dư là 100%. Nếu giá trị sức lao động giảm khiến thời gian lao động tất 
yếu rút xuống còn 2 giờ thì thời gian lao động thặng dư sẽ là 6 giờ. Khi đó 

6 giờ 
m”= x 100% = 300% 
2 giờ 


Nếu ngày lao động giảm xuống còn 6 giờ nhưng giá trị sức lao động giảm khiến 
thời gian lao động tất yếu rút xuống còn 1 giờ thì thời gian lao động thặng dư sẽ là 5 giờ. 
Khi đó: 


58 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


5 gIiỜ 
m= —— x 100% = 500% 
Ì giờ 

Đề hạ thấp giá trị sức lao động thì phải làm giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt và 
dịch vụ cần thiết để tái sản xuất sức lao động, do đó phải tăng năng suất lao động trong 
các ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt và các ngành sản xuất ra tư liệu sản xuất đề chế tạo 
ra tư liệu sinh hoạt đó. 

Trong thực tế, việc cải tiễn kỹ thuật, tăng năng suất lao động diễn ra trước tiên ở 
một hoặc vài xí nghiệp riêng biệt làm cho hàng hoá do các xí nghiệp ấy sản xuất ra có giá 
trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội, và do đó, sẽ thu được một số giá trị thặng dư vượt trội so 
với các xí nghiệp khác. Phần giá trị thặng dư trội hơn đó là giá trị thặng dư siêu ngạch. 

Xét từng trường hợp, giá trị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thời, xuất 
hiện rồi mất đi, nhưng xét toàn bộ xã hội tư bản thì giá trị thặng dư siêu ngạch lại là hiện 
tượng tôn tại thường xuyên. Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất thúc đây 
các nhà tư bản ra sức cải tiễn kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Hoạt động riêng lẻ đó của 
từng nhà tư bản đã dẫn đến kết quả làm tăng năng suất lao động xã hội, hình thành giá trị 
thặng dư tương đối, thúc đây lực lượng sản xuất phát triển. Do đó theo C.Mác, giá trị 
thặng dư siêu ngạch là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. 

Trong thực tiễn lịch sử phát triển kinh tế thị trường trên thế giới, giai cấp các nhà 
tư bản đã thực hiện những cuộc cách mạng lớn về sản xuất để không ngừng nâng cao 
năng suất lao động. Đó là cách mạng về tô chức, quản lý lao động thông qua thực hiện 
hiệp tác giản đơn, cách mạng về sức lao động thông qua thực hiện hiệp tác có phân công 
và cách mạng về tư liệu lao động thông qua sự hình thành phát triển của nền đại công 
nghiỆp. 

Sự hình thành và phát triển của nền đại công nghiệp thông qua cách mạng công 
nghiệp đã mở ra những điều kiện mới cho phát triển khoa học và công nghệ thức đây sản 
xuất nói chung và sản xuất giá trị thặng dư phát triển nhanh. Cùng với toàn cầu hóa kinh 
tế khoa học và công nghệ ngày càng trở thành nhân tố quan trọng của sản xuất giá trị 
thặng dư trong nền kinh tế thị trường trên thế giới hiện nay. 


59 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tích lũy và tái sản xuất mở rộng 

Bản chất của tích lũy tư bản 

Tư bản là quan hệ sản xuất xã hội được tái sản xuất không ngừng trong chủ 
nghĩa tư bản. Việc duy trì tư bản được thể hiện thông qua tái sản xuất giản đơn tư bản 
chủ nghĩa. 

Tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa là sự lặp lại quá trình sản xuất với quy mô 
như cũ, tức là toàn bộ giá trị thặng dư đã được nhà tư bản tiêu dùng cho cá nhân. Kết quả 
nghiên cứu tái sản xuất giản đơn cho thấy, giá trị thặng dư là yếu tố quyết định đối với sự 
duy trì, bảo tồn tư bản. 

Tuy nhiên, tư bản không những được bảo tồn mà còn không ngừng lớn lên, thể 
hiện thông qua tích lũy tư bản trong quá trình tái sản xuất mở rộng. Để thực hiện tái sản 
xuất mở rộng phải biễn một bộ phận giá trị thặng dư thành tư bản bất biến phụ thêm và tư 
bản khả biến phụ thêm, do đó fích lấy tr bản là tư bản hóa giá trị thặng dư. Nghiên cữu 
tái sản xuất mở rộng cho thấy, nguồn gốc duy nhất của tư bản tích luỹ là giá trị thặng dư. 
Nhờ có tích lũy tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không những trở thành thông 
trị, mà còn không ngừng mở rộng sự thống trị đó. 

Những nhân tô quyết định quy mô tích Iuỹ 

Quy mô tích luỹ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư thu được và tỷ lệ phân 
chia giá trị thặng dư thành quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng của nhà tư bản. Với tỷ lệ phân 
chia giá trị thặng dư thành quỹ tích luỹ và quỹ tiêu dùng đã xác định, thì các nhân tố 
quyết định quy mô tích luỹ bao gồm: 

Thứ nhất, nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư bằng cách cắt xén tiền công, tăng thời 
gian sử dụng tư liệu lao động trong ngày. 

Thứ hai, nâng cao sức sản xuất của lao động. 

Thứ ba, chênh lệch ngày càng lớn giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Thứ tư, 

đại lượng tư bản ứng trước. 

Quy luật phổ biến của tích luỹ tư bản 

Quá trình tích luỹ tư bản dẫn đến một loạt các hậu quả, thể hiện các quy luật phổ 
biến của tích lũy tư bản, bao gồm: 


60 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thứ nhất, câu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng. Trình độ kỹ thuật của sản xuất 
tư bản chủ nghĩa thể hiện thông qua cấu tạo kỹ thuật của tư bản. Câu tạo kỹ thuật biểu 
hiện quan hệ tỷ lệ giữa SỐ lượng tư liệu sản xuất và số lượng sức lao động sử dụng những 
tư liệu sản xuất đó. Đề tiến hành sản xuất, nhà tư bản phải ứng ra những lượng tư bản bất 
biến và khả biến theo những tỷ lệ nhất đạnh, thê hiện cấu tạo giá trị của tư bản. Trong quá 
trình vận động của tư bản, cấu tạo giá trị có thê thay đổi đưới tác động của sự thay đổi của 
giá cả các yếu tố sản xuất, hoặc do sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật của tư bản. Cấu tạo 
hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản được quyết định bởi cấu tạo kỹ thuật của tư 
bản và phản ánh những sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật của tư bản. Cùng với sự phát triển 
của đại công nghiệp, cấu tạo hữu cơ của tư bản có xu hướng không ngừng tăng lên. 

Thứ hai, tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng. Tích tụ tư bản là việc tăng quy 
mô tư bản cá biệt bằng tích luỹ của từng nhà tư bản riêng rẽ, nó là kết quả tất yêu của tích 
luỹ. Sự phát triển của tích tụ tư bản thúc đây cạnh tranh, dẫn tới xuất hiện sự hợp nhất 
một số tư bản nhỏ thành tư bản cá biệt lớn. Đó là tập trung tư bản. Trong quá trình tích 
lũy tư bản, tích tụ và tập trung tư bản luôn thúc đây lẫn nhau, có vai trò to lớn trong việc 
chuyền sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. 

Thứ ba, tích luỹ tư bản dẫn tới quá trình bần cùng hoá giai cấp công nhân làm 
thuê. Cùng với sự gia tăng quy mô sản xuất và cấu tạo hữu cơ của tư bản, tư bản khả 
biến có xu hướng giảm tương đối so với tư bản bắt biến, dẫn tới nguy cơ thừa nhân khâu 
dưới các hình thức nhân khâu thừa lưu động, nhân khẩu thừa tiềm tàng và nhân khẩu 
thừa ngưng trệ. Do đó, quá trình tích luỹ tư bản có tính hai mặt, một mặt thể hiện sự tích 
luỹ sự giầu sang về phía giai cấp tư sản, và mặt khác tích luỹ sự bần cùng về phía giai 
cấp công nhân làm thuê. 

Bằn cùng hoá giai cấp công nhân làm thuê biểu hiện dưới hai hình thái là bần cùng 
hoá tương đối và bần cùng hoá tuyệt đối. Bần cùng hoá tương đối là cùng với đà tăng 
trưởng lực lượng sản xuất, phần sản phẩm phân phối cho giai cấp công nhân làm thuê tuy 
có tăng tuyệt đối, nhưng lại giảm tương đối so với phần giành cho giai cấp tư sản. Bần 
cùng hoá tuyệt đối thê hiện sự sụt giảm tuyệt đối về mức sống của gla1 cấp công nhân làm 
thuê. Bần cùng hóa tuyệt đối thường xuất hiện đối với bộ phận giai cấp công nhân làm 
thuê đang thất nghiệp và đối với toàn bộ giai 


61 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cấp công nhân làm thuê trong các điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt trong khủng hoảng 
kinh tê. 
Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường 

Giá trị thặng dư với tư cách là cơ sở tồn tại, phát triển của nền kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa được biêu hiện ra thông qua các hình thức khác nhau, găn kêt với nhau 
trong nên kinh tê thị trường như lợi nhuận, lợi tức, địa tô. 

Lợi nhuận, lợi nhuận bình quán 

* Chí phí sản xuất 

Trong nên kinh tế hàng hóa giản đơn, để sản xuất hàng hóa người sản xuất phải chỉ 
phí lao động, song trong nên kinh tê thị trường tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản không cân 
trực tiêp lao động mà vân có hàng hóa và thu được giá trị hàng hóa. Đôi với nhà tư bản 
quan trọng là có thu hôi được giá trị tư bản đã ứng ra từ giá trị hàng hóa đã được thực 
hiện, từ đó hình thành khái niệm chi phí sản xuât. 

Khái niệm chỉ phí sản xuất: 

Ví dụ: Giả định rằng, để sản xuất hàng hóa nhà tư bản phải đầu tư khối lượng tư 
bản có giá trị là 1000 000 USD, được chia thành các phân: 

Tư bản có định — 500 000 USD với thời gian chu chuyên 10 năm; 

Tư bản lưu động bất biến — 400 000 USD với thời gian chu chuyền I năm; Tư 

bản khả biến — 100 000 USD với thời gian chu chuyên 1 năm; 

Tỷ suất giá trị thặng dư — 100% Thì 

giá trị hàng hóa được tạo ra là: 

450 000c + 100 000v + 100 000m = 650 000 

Nếu trong giá trị 650 000 USD trừ đi 100 000 USD là giá trị thặng dư thì chỉ còn 
lại 550 000 USD. Phần giá trị ấy của hàng hóa, bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất 
đã tiểu dùng và giả cả của sức lao động đã được sử dụng, - chỉ bù lại số chỉ phí mà bản 
thán nhà tư bản đã bỏ ra đê sản xuất hàng hóa; đổi với hăn, phán giả trị ây của hàng hóa 
là chỉ phí sản xuất của hàng hóa. 

Chi phí sản xuất được ký hiệu là k. Khi xuất hiện phạm trù chí phí sản xuất thì giá 
trị hàng hóa sẽ biêu hiện thành: W = k + m. Chi phí sản xuât có vai trò quan trọng: bù đặp 
tư bản về giá trị và hiện vật, đảm bảo điêu kiện cho tái sản xuât trong 


62 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


kinh tế thị trường; tạo cơ sở cho cạnh tranh, là căn cứ quan trọng cho cạnh tranh về giá cả 
bán hàng giữa các nhà tư bản. 

* Lợi nhuận 

Khi giá trị hàng hóa biểu hiện thành: W = k + m thì giá trị thặng dư không còn biểu 
hiện rõ nguồn gốc thực sự của nó. Với hình thái mới giá trị thặng dư biểu hiện ra như 
hoặc là phần dôi ra của giá trị - hàng hóa ngoài chỉ phí sản xuất; hoặc là phần lớn thêm 
lên của số tư bản đã được chi phí, từ lưu thông; hoặc là phần giá trị tăng thêm của toàn bộ 
tư bản, do bản thân tư bản sinh ra. 

Giá trị thặng dư, được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước, mang 
hình thải chuyển hóa là lợi nhuận, do đó là hình thái biêu hiện, hình thái chuyển hóa của 
giá trị thặng dư trong nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận thê hiện sự lời lãi của đầu 
tư tư bản. Lợi nhuận được ký kiệu là p. Lợi nhuận chính là mục tiêu, động cơ, động lực 
của hoạt động sản xuất, kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 

* Tỷ suất lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận là fÿ lệ phần trăm giữa lợi nhuận và toàn bộ giả trị của tư bản 
ứng trước. TỶ suất lợi nhuận được ký hiệu là pˆ và được tính theo công thức: 


p=-T—x100% 
, c+y : 

Tỷ suât lợi nhuận thường được tính hàng năm. Tỷ suât lợi nhuận hàng năm là 
thước đo cụ thể, phản ánh đầy đủ hơn mức độ hiệu quả kinh doanh, vì vậyđã trở thành 
động cơ quan trọng nhất của hoạt động cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. C.Mác viết: “Quy 
luật cơ bản của cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, mà cho mãi đến ngày nay khoa kinh tế chính 
trị học vẫn không hiểu được, và là quy luật điều tiết tỷ suất lợi nhuận chung và cái gọi là 
những giá cả sản xuất do tỷ suất lợi nhuận chung quy định, như sau này chúng ta sẽ thấy, 
là dựa trên sự chênh lệch giữa giá trị của hàng hóa và chi phí sản xuất của nó, và dựa trên 
khả năng bán hàng hóa dưới giá trị của nó mà vẫn có lợi nhuận, khả năng nảy là do sự 


chênh lệch nói trên sinh ra” Ị Ú 


Như vậy, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận là những phạm trù thê hiện lợi ích kinh tế của 
nhà tư bản trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, từ đó các nhà tư bản muốn làm 
giàu và làm giàu nhanh cần phải tìm ra cách thức để có được tỷ suất 


1Ö C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, P.1, 
63 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
tr.67. 


64 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@qgmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


lợi nhuận cao nhất. Vai trò của lợi nhuận được chính các học giả tư sản đánh giá như 
sau: 

“Tờ "Quarterly Reviewer” nói: 

"Tư bản tránh sự ồn ào và cãi cọ, và có bản tính rụt rè. Đó là sự thật, nhưng chưa 
phải là tât cả sự thật. 

Tư bản sợ tình trạng không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận quá ít, cũng như giới tự 
nhiên sợ chân không. 

Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. 

Được bảo đảm 10 phần trăm lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu 
cũng được ; 

được 20 phần trăm thì nó hoạt bát hẳn lên; 

được 50 phần trăm thì nó trở nên thật sự táo bạo; 

được 100 phần trăm thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người; 

được 300 phần trăm thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ 
bị treo cô. 

Nếu sự ồn ào và cãi cọ đem lại lợi nhuận thì tư bản khuyến khích cả hai. 

Chứng cớ là: buôn lậu và buôn nô lệ" 

(T.J.Dunning, s.ä.d.,tr.35, 3øy°!l 

* Các nhân tô ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận 

Qua phân tích về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận C.Mác đã chỉ ra các nhân tố ảnh 
hưởng tới tỷ suất lợi nhuận mà các nhà tư bản đã tìm mọi cách để tận dụng những tác 
động tích cực của chúng nhằm làm tăng tỷ suất lợi nhuận: 

Thứ nhất, tỷ suất giá trị thặng dư. 

Sự gia tăng của tỷ suất giá trị thặng dư sẽ có tác động trực tiếp làm tăng tỷ suất lợi 
nhuận. Do đó để tăng tỷ suất lợi nhuận trước hết cần áp dụng tất cả các biện pháp làm 
tăng tỷ suất giá trị thặng dư. Trước đây, do nhận thức không đầy đủ về các phương pháp 
sản xuất giá trị thặng dư, đã hình thành quan niệm phổ biến rằng, trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH và trong CNXH không nên áp dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt 
đối vì nó bất công, trái với bản chất của xã hội mới, hoặc nếu áp dụng thì chỉ nên chú 
trọng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. Quan niệm đó đã không thấy 
được rằng, sự hình thành và phát triỀn của 


1Ì C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, 
tr.1056. 


6S 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư cũng chính là phương pháp phát triển của sản 
xuất xã hội nói chung, trong các phương pháp này cũng có những thành tựu mà nhân loại 
đã đạt được trong CNTB, mà trong xây dựng xã hội mới cũng cần phải kế thừa, vận dụng. 

Thực tiễn phát triển kinh tế ngày nay ở nước ta cho thấy, cả ba yếu tô là thời gian 
lao động, cường độ lao động và năng suất lao động đều quan trọng, cần được sử dụng phủ 
hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Thứ hai, thời gian chu chuyển của tư bản 

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận với tư cách là kết quả phản ánh hiệu quả kinh doanh 
được tính toán cho từng đơn vị thời gian nhất định. Mức độ hiệu quả kinh doanh cụ thê lại 
phụ thuộc vào tốc độ chu chuyên của tư bản. C.Mác chỉ rõ: “sự rút ngắn thời gian chu 
chuyền hay rút ngăn một trong hai bộ phận của thời gian chu chuyền - thời gian sản xuất 
và thời gian lưu thông - làm tăng thêm khối lượng giá trị thặng dư sản xuất ra ... Nhưng vì 
tỷ suất lợi nhuận chỉ biểu hiện cái tỷ lệ giữa khối lượng giá trị thặng dư được sản xuất ra 
và tổng tư bản đã dùng để sản xuất ra khối lượng giá trị thặng dư đó, nên rõ ràng là mọi 
sự rút ngắn như thế sẽ nâng cao tỷ suất lợi nhuận lên” 12, Từ đây, có thể thấy các biện 
pháp rút ngắn thời gian chu chuyền của tư bản đều là các biện pháp nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận. C.Mác cho rằng, “Biện pháp chính đề rút ngắn thời gian sản xuất là tăng năng suất 
lao động” l . “Biện pháp chính để rút ngắn thời gian lưu thông là cải tiến các phương tiện 


Ølao thông”14, 


Từ phân tích tác động của chu chuyên tư bản tới tỷ suất lợi nhuận C.Mác khăng 
định: “với những tư bản có cùng một cấu tạo tính theo phần trăm như nhau, có một tỷ suất 
giá trị thặng dư và ngày lao động giống nhau, thì các tỷ suất lợi nhuận của hai tư bản đều 


tỷ lệ nghịch với thời gian chu chuyển của chúng” 1Š, 


Thứ ba, sự tiết kiệm tư bản bắt biến 


l2 Sđđ,tr.115. 
Sđd. tr. I 16. 
Sđd. tr. l 16. 
Sđd. tr. I 18. 


66 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Vì tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ giữa lợi nhuận và tư bản ứng ra, cho nên tiết kiệm tư 
bản, trong đó có tư bản bất biến, rõ ràng có tác động tới tăng tỷ suất lợi nhuận. C.Mác đã 
chỉ ra những biện pháp tiết kiệm tư bản bắt biến mà các nhà tư bản trong thế kỷ XIX đã sử 
dụng đề nâng cao tỷ suất lợi nhuận, bao gồm: 

Một là, kéo dài lao động thặng dư, và do đó kéo dài ngày lao động, trong khi tư 
bản khả biến vẫn y nguyên làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng lên, bởi lẽ các khoản chỉ phí 
như thuế, tiền bảo hiểm, tiền lương của các loại nhân viên thường trực, sự mất giá của 
máy móc, và nhiều khoản chi phí khác của một công xưởng, vẫn không thay đổi dù ngày 
lao động dài hơn lên hay ngắn đi. Còn khi sản xuất thu hẹp lại thì những chi phí đó tăng 


lên, làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm đị16, 


Hai là, “Tiết kiệm về những điều kiện sản xuất đặc trưng cho nền sản xuất quy mô 
lớn với tư cách là những điều kiện của lao động xã hội - thực hiện được do tập trung tư 
liệu sản xuất và sử dụng tư liệu sản xuất trên quy mô lớn, - đòi hỏi phải có một điều kiện 
căn bản là sự tập trung và sự hoạt động chung của một sỐ công nhân, tức là đòi hỏi phải 


có một sự kết hợp xã hội của lao động” L7, 


Ba là, “Biến những chất thải của sản xuất, những cái gọi là phế liệu, trở lại thành 


những yếu tố sản xuất mới” 1ổ, 


Bốn là, “sự nâng cao năng suất lao động trong ngành chế tạo tư liệu lao động và 


đối tượng lao động làm cho các yếu tố này rẻ đi”12, 


Năm là, “tiết kiệm nhờ thường xuyên cải tiến thiết bị máy móc”20, 


Sáu là, tiết kiệm trong việc sử dụng bản thân tư bản bất biến nhờ mua được nguyên 
vật liệu có chât lượng tốt, nhờ sự rèn luyện và đào tạo công nhân, nhờ vào kỷ luật mà nhà 
tư bản bắt người công nhân lao động kết hợp phải tuân theo và hơn thế nữa còn nhò vào 


việc làm giả mạo các yếu tố sản xuất”, Ị 


Bảy là, sử dụng những điều kiện lao động của công nhân một cách tiết kiệm”? l 


Tám là, tiết kiệm nhờ những phát minh. 


16 Xem: Sđd, tr.125-127. 
17 Sđd,tr.128. 
18 Sđd, tr.129. 

Sđd, tr.130. 

Sđd, tr.13 1. 
Ì Xem: sđd, tr. 133-135. 
2 Xem: sđd, tr.I35-141. 


67 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Khi phân tích về các biện pháp tiết kiệm tư bản bắt biến để làm tăng tỷ suất lợi 
nhuận, C.Mác nhắc nhở rằng những biện pháp này nhìn chung chỉ thể hiện tác dụng tích 


23. Đồng thời, tiết kiệm nhờ 


phát minh cũng chứa đựng rủi ro lớn đối với những chủ thể ứng dụng đầu tiên, bởi lẽ 


cực rõ rệt trong điều kiện lao động tập thể với quy mô lớn 


“Trong việc sản xuất một thứ máy mới, thì chi phí để sản xuất ra chiếc máy mới đầu tiên 
chênh lệch rất nhiều so với chi phí để sản xuất ra những chiếc máy sau...Những chỉ phí 
để quản lý một xưởng áp dụng đầu tiên những phát minh mới, bao giờ cũng cao hơn rất 
nhiều so với những chi phí của những xưởng sau này mọc lên trên những đống gạch vụn 


của nó”^*. Theo ông, “Điều đó đúng đến nỗi, thường thường những nhà kinh doanh đầu 
tiên áp dụng những phát minh mới hay thất bại, và chỉ những người kế tục họ mới phát 
tài, vì những người này hưởng được với giá rẻ cả nhà xưởng lẫn máy móc, v.v.. Chính vì 
vậy, trong phần lớn các trường hợp, những nhà tư bản - tiền tệ kém cỏi nhất và tôi tệ 
nhất lại là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất về tất cả những tiễn bộ mới của lao động 
chung và của trí tuệ loài người, về sự áp dụng có tính chất xã hội những sự tiến bộ đó 


bằng lao động kết hợp”? : 


Thư tu, sự vận động của giả cả nguyên vật liệu: 

Nền kinh tế thị trường TBCN là nền kinh tế mở, do đó ngoại thương có vai trò 
quan trọng đối với quá trình tái sản xuất và tỷ suất lợi nhuận của từng quốc gia. “Ngoại 
thương ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, ngay cả trong trường hợp ta gác lại không kê đến 
mọi ảnh hưởng của ngoại thương đối với tiền công bằng cách làm cho giá cả những tư 
liệu sinh hoạt cần thiết giảm xuống. Cụ thê là ngoại thương ảnh hưởng đến giá cả nguyên 
liệu và vật liệu phụ dùng trong công nghiệp hay nông nghiệp... Do đó, chúng ta thấy rằng 
việc bãi bỏ hay giảm thuế quan đánh vào nguyên liệu có một tầm quan trọng to lớn như 
thế nào đối với công nghiệp”2Ố. 

Thứ năm, sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản: 

Dưới tác động của tích lũy tư bản trong điều kiện cạnh tranh nhằm thu lợi nhuận 
cao, sức sản xuất của lao động ngày càng được nâng cao thê hiện sự gia tăng không 
ngừng của cấu tạo hữu cơ tư bản. Tuy nhiên sự gia tăng không ngừng của 


23 Xem: sđủd, tr.159. 
24 Sđd, tr.164. 


25 Sđd, tr.164-165. 


 Sđd, tr.169. 
66 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cầu tạo hữu tư bản lại có tác động trái ngược với mục tiêu của kinh doanh TBCN, từ đó 
đã phản ánh ngày càng rõ giới hạn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Theo 
C.Mác, giới hạn đó “bộc lộ ra như sau: 

Tỷ suất lợi nhuận giảm xuống do sức sản xuất của lao động phát triển, là một quy 
luật, quy luật này đến một lúc nào đó thì xung đột gay gắt với bản thân sự phát triển của 
sức sản xuất của lao động, cho nên luôn luôn phải có những cuộc khủng hoảng để khắc 


phục sự xung đột đó”27, 


Như vậy, có nhiều nhân tố làm tăng tỷ suất lợi nhuận mà các nhà tư bản trước đây 
và cả ngày nay đã sử dụng để làm giàu. Những nhân tố đó cũng cần được nhận thức và 
vận dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, 
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng rộng và sâu. Tuy nhiên theo 
C.Mác, quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB với tư cách là sức mạnh chỉ phối điều tiết các 
hoạt động kinh tế chủ yếu của các nhà tư bản thông qua phân phối và thực hiện lợi ích của 
tư bản trong điều kiện kinh tế thị trường được biểu hiện ra dưới hình thái quy luật lợi 
nhuận bình quân. 

* Lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất 

Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa sự phát triển của cạnh tranh tất yêu 
dẫn tới hình thành lợi nhuận bình quân là mức lợi nhuận có tác động điều tiết đối với các 
hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. Lợi nhuận bình quán là lợi nhuận thu được theo tỷ 
suất lợi nhuận bình quân. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là con số trung bình của các tỷ 
suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận bình quân được tính 


1 


băng sô bình quân gia quyên của các tỷ suât lợi nhuận như sau: P 


Nếu ký hiệu lợi nhuận bình quânlà và giá trị tư bản ứng trước là K thì lợi 


nhuận bình quân được tính như sau: 


Khi lợi nhuận bình quân trở thành quy luật phố biến chi phối các hoạt động kinh 


doanh trong nên kinh tế thị trường thì giá trị của hàng hóa chuyền hóa thành 


?' Sđd, tr.393. 
67 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


giá cả sản xuât. Giá cả sản xuất là giả cả mang lại lợi nhuận bình quán. Nêu ký hiệu 
giá cả sản xuât là GCSX thì giá cả sản xuât được tính như sau: 


Những điều kiện hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, lợi nhuận bình quân, giá 
cả sản xuất bao gồm: tư bản tự do đi chuyên và sức lao động tự do di chuyền. 

Trong nền kinh tế thị trường TBCN, lợi nhuận bình quân đã trở thành căn cứ cho 
các nhà tư bản lựa chọn ngành nghề, phương án kinh doanh, do đó, nó là quy luật điều tiết 
chi phối các hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại, ngân hàng, sản xuất nông 
nghiệp với mục tiêu thu lợi nhuận và lợi nhuận cao đều căn cứ vảo lợi nhuận bình quân. 
Mặc dù cách thức hình thành khác nhau nhưng các hình thái cụ thể của lợi nhuận như lợi 
nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi nhuận ngân hàng, lợi nhuận nông nghiệp 
đều hướng tới mức tối thiểu là phải ngang bằng lợi nhuận bình quân. 

Trong thực tế lịch sử phát triển kinh tế thế giới, sự hình thành và hoạt động của lợi 
nhuận bình quân thể hiện quan hệ sản xuất TBCN đã trở thành thống trị trong đời sống 
kinh tế, đã làm cho quy luật giá trị - quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đối hàng 
hóa phải hoạt động dưới hình thái chuyển hóa là quy luật giá cả sản xuất. Điều đó chứng 
tỏ, chủ nghĩa tư bản hình thành từ kinh tế hàng hóa, phát triển trên cơ sở các quy luật của 
kinh tế hàng hóa, làm cho kinh tế hàng hóa phát triển thành phố biến, thành kinh tế thị 
trường. Đồng thời điều đó cũng chứng tỏ răng, CNTB đã tìm ra và biết cách vận dụng các 
phương thức buộc các quy luật của nền kinh tế thị trường phải phục vụ lợi ích của các nhà 
tư bản. CNTB đã sử dụng kinh tế thị trường với tư cách là công cụ hữu hiệu để tồn tại, 
củng cô và phát triển. Những kinh nghiệm đó hoàn toàn có thê kế thừa và cần phải vận 
dụng sáng tạo vào phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam. 

Đề đây nhanh sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta cần phải vận dụng lý luận lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất vào thực tiễn quản 
lý nhà nước, đặc biệt là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh thông qua tạo 
các điều kiện thuận lợi cho sự di chuyên của các nguồn vốn đầu tư thông qua cải thiện 
môi trường kinh doanh, đôi mới và nâng cao hiệu 


68 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


quả hoạt đọng của doanh nghiệp nhà nước, phát triển đồng bộ các loại hình thị trường, 
đặc biệt là thị trường vốn, thị trường sức lao động..., đồng thời từng cá nhân người lao 
động, nhà kinh doanh trên cơ sở đó lựa chọn loại hình lao động kinh doanh phù hợp để 
thực hiện lợi ích của mình. 

Lợi tức 

* $ự hình thành tư bản cho vay trong nền kinh tẾ thị trường tư bản chủ 
nghĩa 

Tư bản cho vay được hình thành trước khi nền kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa được xác lập dưới hình thái tư bản cho vay nặng lãi. Trong quá trình phát triển nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã hình thành hình thái tư bản cho vay mới. 7 bản 
cho vay trong chủ nghĩa tư bản là bộ phân tư bản xã hội dưới hình thái tiền tệ, được tách 
ra từ sự vận động tuân hoàn của tư bản nhất định để gia nhập vào sự vận động tuần hoàn 
của tư bản khác. 

Tư bản cho vay trong chủ nghĩa tư bản có đặc điểm: 

Thứ nhất, Quyền sử dụng tách khỏi quyền sở hữu. Chủ thê sở hữu tư bản không 
phải là chủ thể sử dụng, chủ thể sử dụng tư bản chỉ được sử dụng trong một thời hạn nhất 
định và không có quyền sở hữu. 

Thứ hai, Là hàng hóa đặc biệt. Người bán không mắt quyền sở hữu, người mua chỉ 
được quyền sử dụng trong một thời gian. Sau khi sử dụng, tư bản cho vay không mất giá 
trị sử dụng và giá trị mà được bảo tồn, thậm chí còn tăng thêm. GIá cả của tư bản cho vay 
được quyết định bởi giá trị sử dụng của nó là khả năng thu được lợi nhuận bình quân, do 
đó không những không được quyết định bởi giá trị, mà còn thấp hơn nhiều so với giá trị 

Thứ ba, Là hình thái tư bản phiến diện nhất song được sùng bái nhất. Tư bản cho 
vay tạo ra ảo tưởng là tiền đẻ ra tiền, che dấu quan hệ bóc lột vì không phản ánh rõ nguồn 
gốc của lợi tức cho vay. 

* Nguôn gốc, bản chất của lợi tức, tỷ suất lợi tức 

Lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản là phân lợi nhuận bình quân mà chủ thể sử 
dụng tư bản nhượng lại cho chủ thể sở hữu tư bản. Lợi tức cho vay có nguồn gốc là một 
bộ phận giá trị thặng dư được tạo ra trong sản xuất, bề ngoài chỉ phản ánh quan hệ giữa tư 
bản sở hữu và tư bản sử dụng, song thực chất phản ánh quan hệ giữa tập thê tư bản sở hữu 
và sử dụng với giai cấp công nhân làm thuê. 


69 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Sự hình thành lợi tức cho vay làm cho lợi nhuận bình quân được chia thành hai 
phần: lợi tức (z) và lợi nhuận doanh nghiệp (Pdn), tạo ra nhận thức phổ biến là tư bản trực 
tiếp tạo ra lợi tức, còn tài năng kinh doanh trực tiếp tạo ra lợi nhuận doanh nghiệp. 

Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm giữa lợi tức và tư bản cho vay. Nếu ký hiệu tỷ 
suất lợi tức là z°, tư bản cho vay là TBCV, thì công thức tính tỷ suất lợi tức như sau: 


Tỷ suất lợi tức chịu ảnh hưởng của các nhân tố chủ yếu là tỷ suất lợi nhuận bình 
quân và tình hình cung cầu về tư bản cho vay. 

* Hình thức vận động của tư bản cho vay 

Tư bản cho vay trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa vận động thông qua 
các hình thức tín dụng. Tín dụng là hình thức vận động của tư bản cho vay, phản ánh 
quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và chủ thể sử dụng tư bản cho vay dựa trên các 
nguyên tắc hoàn trả, có kỳ hạn và có lợi tức. 

Trong nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa căn cứ vào tính chất tín dụng có thê 
phân biệt hai loại hình tín dụng cơ bản là tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng. Để 
thực hiện tín dụng ngân hàng cần có sự đầu tư tư bản vảo kĩnh vực ngân hàng. Khác với 
tư bản cho vay chỉ là tư bản tiềm thế, tư bản ngân hàng là tư bản hoạt động, tham gia vào 
cạnh tranh giữa các ngành và góp phần bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận, do đó tư bản ngân 
hàng thu được lợi nhuận bình quân. 

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có những vai trò cơ bản: tiết 
kiệm chi phí lưu thông; thúc đây tích tụ, tập trung tư bản, cạnh tranh, san bằng các tỷ suất 
lợi nhuận; mở rộng sự thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; tạo điều kiện cho 
sự hình thành phát triển mô hình doanh nghiệp hiện đại trên cơ sở xã hội hóa hiện vật - 
công ty cô phần; thúc đầy sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Do đó, 
trong nên kinh tế thị trường hiện đại tín dụng trở thành công cụ điều tiết kinh tế của nhà 
nước. 

* Công ty cỗ phần, tư bản giả và thị trường chứng khoán 

Trên cơ sở phát triển lan rộng của sự tách bạch quyền sở hữu và quyền sử dụng tư 
bản theo sự phát triển của tín dụng, công ty cô phần đã được thành lập. 


70 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Công ty cổ phân là mô hình doanh nghiệp hoạt động dựa trên nguồn vốn được hình thành 
thông qua phát hành cổ phiếu. Cơ câu tô chức của công ty cỗ phần gồm Hội đồng quản 
trị, Ban lãnh đạo điều hành và ban kiểm soát. Chủ sở hữu công ty cổ phần là các cổ đông, 
thực hiện quyền lợi của mình với số cô phần nắm giữ thông qua Đại hội cổ đông. Cổ 
phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu của cổ đông, nó chỉ là bản sao của số tư bản thực 
đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh của công ty cô phần. nhưng mang lại thu nhập cho 
chủ sở hữu dưới hình thái cô tức. Cổ phiếu có thê mua đi, bán lại trên thị trường theo thị 
giá cô phiếu. Thị giá cổ phiếu được tính như sau: 
¬ Cô tức 
Thị giá cô phiêu = 


Tỷ suất lợi tức nhận gửi của ngân hàng 


Công ty cô phần có vai trò to lớn đối với thúc đây xã hội hóa sản xuất trên cơ sở sở 
hữu tư nhân về vốn, thúc đây sự hình thành đội ngũ quản lý kinh doanh chuyên nghiệp. 

Sự hình thành và phát triển của thương phiếu, cỗ phiếu, trái phiếu đã tạo cơ sở cho 
sự hình thành loại hình tư bản mới là tư bản giả. Tư bản giả là tư bản tôn tại dưới hình 
thức chứng khoán có giá đem lại thu nhập cho người sở hữu chúng. Sở đĩ gọi là tư bản 
giả vì nó chỉ là “bản sao” của tư bản thực tế. Tư bản giả có hai loại chủ yếu là cỗ phiếu và 
trái phiếu. Tư bản giả có thể vận động hoàn toàn tách rời với tư bản thật. 

Việc mua bán tư bản giả được thực hiện trên thị trường đặc thù là thị trường chứng 
khoán. 7 frường chứng khoản là loại hình thị trường đặc thu, nơi diễn ra các giao dịch 
về chứng khoán. Thị trường chứng khoán có hai cấp độ: Thị trường sơ cấp và thị trường 
thứ cấp. Thị trường sơ cấp là thị trường phát hành chứng khoán lần đầu đề huy động vốn, 
thị trường thứ cấp là thị trường mua bán lại các chứng khoán. 

Huy động vốn qua phát hành chứng khoán có sự khác biệt với huy động vốn qua 
ngân hàng: vốn huy động qua ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn còn 
vốn huy động qua phát hành chứng khoán là vốn dài hạn, tín dụng dài hạn; đối với vốn 
huy động qua ngân hàng, người sở hữu vốn không biết người sử 


7 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


dụng vốn còn đối với vốn huy động vốn qua phát hành chứng khoán, người sở hữu biết 
được tình hình sử dụng vốn họ đã đầu tư. Thị trường chứng khoán đáp ứng yêu cầu huy 
động vốn đầu tư dài hạn, song việc mua bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp cho 
phép người có chứng khoán - nhà đầu tư có thể thu hồi vốn của mình một cách nhanh 
chóng, tạo nên môi trường đầu tư rất linh hoạt. 

Địa tô tư bản chủ nghĩa 

* Tự bản kinh doanh nông nghiệp 

Tự bản kinh doanh nông nghiệp là bộ phận tư bản xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp. Sự hình thành và trở thành thống trị của tư bản trong sản xuất nông nghiệp trong 
lịch sử phát triển kinh tế thị trường trên thế giới được thực hiện thông qua hai con đường. 
Theo con đường thứ nhất, kinh tế địa chủ phong kiến thông qua cải cách mà dần dần 
chuyển sang kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa. Đó là con đường của các 
nước Đức, Italia, Nhật, Nga... 

Theo con đường thứ hai, chế độ kinh tế địa chủ cùng quyền sở hữu ruộng đất 
phong kiến được thủ tiêu bằng các biện pháp cách mạng, mở đường cho kinh tế tư bản 
chủ nghĩa nhanh chóng hình thành và phát triển. Đó là con đường diễn ra ở Pháp. 

Sự hình thành và trở thành thống trị của tư bản trong nông nghiệp đã tạo ra một 
nên nông nghiệp hợp lý, đây nhanh xã hội hoá, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
một cách phố biến; nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi, năng suất ruộng đất và lao 
động nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 

Tuy nhiên, quá trình tích tụ và tập trung tư bản trong nông nghiệp so với các lĩnh 
vực khác có đặc thù là không xoá bỏ hoàn toàn kinh tế hộ và trang trại gia đình trong 
nông nghiệp. Tuy quy mô có khác nhau nhưng kinh tế hộ gia đình và trang trại vẫn là 
những tổ chức kinh tế cơ sở quan trọng của nền nông nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

Sự hình thành và trở thành thống trị của tư bản trong nông nghiệp dẫn tới trong 
nông nghiệp tư bản chủ nghĩa có ba giai cấp cơ bản: địa chủ là người sở hữu ruộng đất, 
nhưng không trực tiếp kinh doanh mà cho thuê đất; nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp là 
người thuê ruộng đất của địa chủ để kinh doanh theo phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa; công nhân nông nghiệp là người lao động làm thuê cho các nhà tư bản kinh doanh 
nông nghiệp. 


72 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


* Địa tô tư bản chủ nghĩa 

Kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhà tư bản không những phải bù 
đắp được chi phí sản xuất, thu được lợi nhuận bình quân, mà còn phải trả địa tô cho người 
cho thuê đất đề sản xuất. Địa ứô bản chủ nghĩa là lợi nhuận siêu ngạch đồi ra ngoài lợi 
nhuận bình quân mà nhà tự bản kinh doanh nông nghiệp phải trả cho địa chủ vì đã kinh 
doanh trên ruộng đất của địa chủ. 

Xét theo biểu hiện bề ngoài thì địa tô tư bản chủ nghĩa thể hiện quan hệ giữa hai 
giai cấp là nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa chủ, song về thực chất phản ánh 
quan hệ giữa một bên là nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa chủ và bên kia là công 
nhân làm thuê trong nông nghiệp. Địa tô tư bản chủ nghĩa có nhiều loại hình, trong đó chủ 
yếu là địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối. 

Địa tô chênh lệch là lợi nhuận siêu ngạch đôi ra ngoài lợi nhuận bình quán được 
hình thành trên những ruộng đất có điều kiện kinh doanh trung bình và thuận lợi. Địa tô 
chênh lệch được tính bằng chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung của nông sản, được hình 
thành trong những điều kiện kinh doanh kém thuận lợi nhất, và giá cả sản xuất cá biệt trên 
những ruộng đất có điều kiện kinh doanh trung bình và thuận lợi. Địa tô chênh lệch có hai 
loại: địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II. 

Địa tô chênh lệch I được hình thành trên những ruộng đất có điều kiện tự nhiên 
trung bình và thuận lợi, bao gồm những thuận lợi về mức độ màu mỡ của đất và vị trí địa 
lý của đất, Địa tô chênh lệch II do thâm canh mà có. Sự hình thành địa tô chênh lệch II 
dẫn đến mâu thuẫn giữa hai giai cấp nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa chủ, trong 
đó địa chủ luôn muốn cho thuê đất với thời hạn càng ngắn càng tốt, còn nhà tư bản kinh 
doanh nông nghiệp lại muốn thời hạn thuê đất càng dài càng tốt. Khi thời hạn thuê đất đã 
được xác định, nhà tư bản bằng mọi cách cố gắng khai thác ruộng đất, làm xuất hiện xu 
hướng độ màu mỡ của đất đai giảm dần. 

Địa tô tuyệt đối là địa tô thu được do nông nghiệp lạc hậu tương đối so với CÔNG 
nghiệp và các ngành sản xuất khác, đồng thời độc quyên tư hữu ruộng đất trong nông 
nghiệp ngăn càn không cho nông nghiệp tham gia vào cạnh tranh bình quân hóa tỷ suất 
lợi nhuán. 

Ví dụ: 

Trong công nghiệp: S00c + 200v + 200m = 1200 


Kế) 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong nông nghiệp: 600c + 400v + 400m = 1400 

Giá trị thặng dư được tạo ra trong nông nghiệp lớn hơn trong công nghiệp là 400 m 
- 200m = 200m. Nếu như phần 200m trong công nghiệp tham gia vào quá trình bình quân 
hóa lợi nhuận, làm cho lợi nhuận bình quân có mức 200 thì nhà tư bản kinh doanh nông 
nghiệp cũng chỉ được nhận lợi nhuận bằng lợi nhuận bình quân. Phần giá trị thặng dư dôi 
ra ngoài mức lợi nhuận bình quân được giữ lại để nộp địa tô tuyệt đối cho địa chủ. 

Trong chủ nghĩa tư bản, không phải chỉ đất đai sử dụng vào sản xuất nông nghiệp 
mới phải nộp địa tô, mà tất cả các loại đất - đất xây dựng, đất hầm mỏ - cũng phải đem lại 
địa tô cho người sở hữu chúng. 

Đất đai trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không chỉ là đối tượng sử dụng, cho 
thuê mà còn được bán. Giá cả của đất đai không phải là biêu hiện bằng tiền của giá trị đất 
đai. Vì đất đai xét một cách thuần tuý tự nhiên thì không phải là sản phẩm của lao động, 
không có lao động kết tinh, không có giá trị. Vì vậy, giá cả của đất đai phản ánh quan hệ 
kinh tế phái sinh đặc biệt. Giá cả đất đai là địa tô tư bản hóa, được tính theo sự biến động 
của địa tô và tỷ suất lợi tức tiền gửi vào ngân hàng. Giá cả đất đai được tính theo công 
thức sau: 

Địa tô 
Giá cả đấtđai = 
Tỷ suất lợi tức nhận gửi của ngân hàng 

Lý luận địa tô tư bản chủ nghĩa của C.Mác không chỉ vạch rõ bản chất quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp mà còn là cơ sở khoa học dễ xây dựng các chính 
sách kinh tế liên quan đến thuế, đến điều tiết các loại địa tô, đến giải quyết các quan hệ 
đất đai... Tất cả nhằm kết hợp hài hoà các lợi ích, khuyến khích thâm canh, sử dụng đất 
đai tiết kiệm, phát triên một nền nông nghiệp hàng hoá sinh thái bền vững. 

QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ TRONG NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

Lợi ích kinh tế 

*Khái niệm 

Để tôn tại, phát triển, con người cần được thoả mãn các nhu cầu vật chất của mình: 
ăn, mặc, ở, đi lại... Các nhu cầu của con người cần được thoả mãn trên cả 


74 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hai góc độ: mức độ (số lượng, chất lượng các hàng hóa và dịch vụ mà con người có được 
để thỏa mãn các nhu cầu vật chất) và phương thức thoả mãn các nhu cầu đó (hoặc là cách 
thức thỏa mãn các nhu cầu). Đây là sự khác biệt căn bản giữa con người và các động vật 
khác. Số lượng dân cư ngày càng tăng, nhu cầu vật chất của con người ngày càng cao nên 
không thê chỉ dựa vào những vật phẩm có sẵn trong tự nhiên, mà phải tiễn hành quá trình 
sản xuất. Chính những kết quả của quá trình sản xuất là cơ sở, điều kiện để thoả mãn các 
nhu cầu vật chất của con người. Nền sản xuất càng phát triển, hàng hóa và dịch vụ càng 
dồi dào, việc thỏa mãn các nhu cầu vật chất của con người cảng tốt. 

Nền sản xuất có hai mặt: lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Phương thức và 
mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất của con người trước hết tuỳ thuộc vào trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất vì lực lượng sản xuất quyết định không chỉ số lượng, chất 
lượng hàng hóa và dịch vụ, mà cả phương thức con người tiếp cận và tiêu dùng các hàng 
hóa và dịch vụ đó. Đồng thời, phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất của 
con người còn tuỳ thuộc vào dịa vị của con người trong hệ thống các quan hệ sản xuất xã 
hội. Tại một thời điểm nhất định, kết qủa của quá trình sản xuất là một lượng xác định. 
Phần mỗi người nhận được từ kết qủa đó nhiều ít khác nhau tuỳ thuộc chủ yếu và trước 
hết vào địa vị của họ đối với tư liệu sản xuất. Ai làm chủ tư liệu sản xuất, quá trình phân 
phối sẽ được thực hiện vì lợi ích của người đó. 

Phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất của con người được quy 
định bởi trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và địa vị của họ trong hệ thống các 
quan hệ sản xuất xã hội được gọi là lợi ích kinh tế. 

Trong cơ chế thị trường, các nhu cầu của con người được thỏa mãn thông qua thị 
trường nên tùy thuộc trực tiếp và mức thu nhập. Do đó, thu nhập là thước đo mức độ thực 
hiện các lợi ích kinh tế. 

*Những đặc trưng 

Khái niệm lợi ích kinh tế trên đây bao hàm những đặc trưng chủ yếu sau: 


- Lợi ích kinh tế mang tính khách quan. Phương thức và mức độ thoả mãn các nhu 
cầu vật chất trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người. Xã hội càng 
phát triển, đòi hỏi về phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất cao của con 
người càng cao. Đồng thời, phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khách quan: số lượng, chất lượng hàng 


75 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hóa và dịch vụ; thu nhập của các chủ thể... Bản chất khách quan đòi hỏi lợi ích kinh tế 
phải được tôn trọng và giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế phải xuất phát từ các điều kiện 
khách quan. 

- Lợi ích kinh tế, về bản chất là quan hệ xã hội. Lợi ích kinh tế của mỗi chủ thê 
không giản đơn tuỳ thuộc vào SỐ lượng, chất lượng hàng hóa và dịch vụ họ nhận được, 
mà luôn được đặt trong quan hệ so sánh, tương tác với những chủ thê khác. Bản chất của 
lợi ích kinh tế là quan hệ xã hội. Vì vậy, giải quyết vẫn đề lợi ích kinh tế về thực chất là 
giải quyết quan hệ giữa con người với nhau. 

- Lợi ích kinh tẾ mang tính lịch sử. Phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu 
vật chất của con người do nhiều nhân tố quy định, mà các nhân tố đó lại không ngừng vận 
động, biến đổi. Tính lịch sử của lợi ích kinh tế đòi hỏi việc nghiên cứu, giải quyết vấn đề 
này phải đặt trong những hoàn cảnh cụ thể; trong tiến trình vận động, biến đổi không 
ngừng. 

Các hình thức lợi ích kinh tế 

Phương thức và mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất gắn liền với những chủ thê 
kinh tế nhất định. Trong nên kinh tế có các chủ thể như: cá nhân, tập thể, giai cấp, nhà 
nước, dân tộc... Tương ứng với mỗi chủ thê đó là một hình thức lợi ích kinh tế: lợi ích cá 
nhân, lợi ích tập thê, lợi ích giai cấp, lợi ích nhà nước, lợi ích quốc gia, dân tộc... 

Các lợi ích kinh tế vừa thông nhất, vừa mâu thuẫn với nhau. Chúng thống nhất với 
nhau vì một chủ thể có thể trở thành bộ phận cấu thành của chủ thê khác. Do đó, lợi ích 
của chủ thê này được thực hiện thì lợi ích của chủ thể khác cũng trực tiếp hoặc gián tiếp 
được thực hiện. Chắng hạn, mỗi cá nhân người lao động có lợi ích riêng của mình, đồng 
thời các cá nhân đó lại là bộ phận cấu thành tập thể doanh nghiệp và tham gia vào lợi ích 
tập thể đó. Doanh nghiệp hoạt động càng có hiệu quả, lợi ích doanh nghiệp càng được 
đảm bảo thì lợi ích người lao động càng được thực hiện tốt: việc làm được đảm bảo, thu 
nhập ôn định và được nâng cao... Ngược lại, lợi ích người lao động cảng được thực hiện 
tốt thì người lao động càng tích cực làm việc, trách nhiệm với doanh nghiệp cảng cao và 
từ đó lợi ích doanh nghiệp càng được thực hiện tốt. 

Trong nên kinh tế hàng hoá, sản lượng đầu ra và các yếu tố đầu vào đều được thực 
hiện thông qua thị trường. Điều đó có nghĩa là, mục tiêu của các chủ thể chỉ được thực 
hiện trong mối quan hệ và phù hợp với mục tiêu của các chủ thê khác. 


76 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Như vậy, khi các chủ thể kinh tế hành động vì mục tiêu chung hoặc các mục tiêu thông 
nhất với nhau thì các lợi ích kinh tế của các chủ chế đó thống nhất với nhau. 

Các lợi ích kinh tế mâu thuẫn với nhau vì các chủ thể kinh tế có thể hành động theo 
những phương thức khác nhau để thực hiện các lợi ích của mình. Sự khác nhau đó đến 
mức đối lập thì trở thành mâu thuẫn. Chắng hạn, để thực hiện lợi ích của mình, doanh 
nghiệp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã sản phẩm... thì 
lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội thống nhất với nhau. Nhưng vì lợi ích của mình, các 
cá nhân, doanh nghiệp có thể làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế... thì lợi ích của cá nhân, 
doanh nghiệp và lợi ích xã hội mâu thuẫn với nhau. 

Lợi ích của những chủ thể kinh tế có quan hệ trực tiếp trong việc phân phối kết quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng có thê mâu thuẫn với nhau vì tại một thời điểm kết 
quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là xác định, phần được nhận của chủ thê này tăng lên 
thì phần được nhận của chủ thể khác giảm xuống và ngược lại. 

Khi có mâu thuẫn thì việc thực hiện lợi ích này có thể sẽ ngăn cản, thậm chí làm 
tổn hại đến các lợi ích khác. Mâu thuẫn về lợi ích kinh tế là cội nguồn của các xung đột xã 
hội. Do vậy, điều hoà mâu thuẫn giữa các lợi ích kinh tế buộc các chủ thể phải quan tâm 
và trở thành chức năng quan trọng của nhà nước nhằm ôn định xã hội, tạo động lực thúc 
đây nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. 

Trong các hình thức lợi ích kinh tế, lợi ích cá nhân là cơ sở, nền tảng của các lợi 
ích khác. Sở dĩ như vậy là vì, /# nhát nhu cầu cơ bản, sống còn trước hết thuộc về các cá 
nhân, quyết định hoạt động của các cá nhân; /# hzi, thực hiện lợi ích cá nhân là sơ sở để 
thực hiện các lợi ích khác vì cá nhân cấu thành nên tập thê, giai cấp, xã hội... “Dân giàu” 
thì “nước mạnh”. Do đó, lợi ích cá nhân chính đáng cần được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. 

Vai trò của lợi ích kinh tế trong phát triển 

Tất cả các chủ thể kinh tế đều hành động vì lợi ích của mình. Phương thức và mức 
độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất trước hết phụ thuộc vào SỐ lượng, chất lượng hàng hóa 
và dịch vụ mà xã hội có được. Mà điều này lại phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền 
kinh tế. Do đó, nhìn chung các chủ thể kinh tế đều phải quan tâm đến sự phát triển của 
các hoạt động kinh tế, trước hết ở phạm vi vi mô (cá nhân, gia đình, doanh nghiệp). 
Người lao động phải tích cực lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, cải tiễn công cụ lao 
động; chủ doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao hiệu quả 


với 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


sử dụng các nguồn lực, đáp ứng các nhu cầu, thị hiễu của khách hàng bằng cách nâng cao 
chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm trong phục vụ 
người tiêu dùng... Tất cả những điều đó đều có tác dụng thúc đây sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, của nền kinh tế. 

Phương thức và mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất còn phụ thuộc địa vị của 
con người trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội nên đề thực hiện được lợi ích của mình, 
các chủ thê kinh tế còn đấu tranh với nhau đề thực hiện quyền làm chủ đối với tư liệu sản 
xuất. Đó là cội nguồn sâu xa của các cuộc đấu tranh giữa các giai cấp trong lịch sử - một 
động lực quan trọng của tiễn bộ xã hội. “Động lực của toàn bộ lịch sử chính là cuộc đấu 
tranh của các giai cấp và những xung đột về quyền lợi của họ” và “nguồn gốc vấn đề 
trước hết là những lợi ích kinh tế mà quyền lực chính trị phải phục vụ với tư cách phương 
tiện”. Như vậy, mọi vận động của lịch sử, dù dưới hình thức như thế nào, xét đến cùng, 
đều xoay quanh vấn đề lợi ích, mà trước hết là lợi ích kinh tế. 

Lợi ích kinh tế còn là cơ sở thực hiện lợi ích chính trị, lợi ích xã hội, lợi ích văn 
hóa... Nguyên nhân quan trọng là đời sống vật chất quyết định đời sống tinh thần; kinh tế 
quyết định chính trị, văn hóa - xã hội. Lợi ích kinh tế mang tính khách quan và khi được 
các chủ thể nhận thức đúng đắn sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tẾ - xã 
hội. C.Mác đã chỉ rõ: ““ Cội nguồn phát triển của xã hội không phải là quá trình nhận thức, 
mà là các quan hệ của đời sống vật chất, tức là các lợi ích kinh tế của con người”2. 

Ở Việt Nam, trong một thời gian rất dài, vì rất nhiều lý do, các lợi ích kinh tế, nhất 
là lợi ích cá nhân, không được chú ý đúng mức. Hiện nay, trong điều kiện cơ chế thị 
trường, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là: coi lợi ích kinh tế là động lực của các 
hoạt động kinh tế; phải tôn trọng lợi ích cá nhân chính đáng. 


Các nhân tô ảnh hướng đến lợi ích kinh tế 

Thứ nhất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Là phương thức và mức độ 
thỏa mãn các nhu cầu vật chất của con người, lợi ích kinh tế trước hết phụ thuộc vào SỐ 
lượng, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, mà điều này lại phụ thuộc vào trình 


28 C.Mác - Ph.Ảngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội - tr.410. 
22 C.Mác: Phê phán kinh tế chính trị. C.Mác-Ăngghen, toàn tập, tập 13. Tiếng Nga. NXB 
Tiến bộ. Tr. 5,6. 


78 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


độ phát triển lực lượng sản xuất. Như vậy, nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 
của các chủ thể là lực lượng sản xuất. Chính vì vậy, phát triển lực lượng sản xuất trở 
thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. 

Thứ hai, địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội. Quan hệ sản 
xuất, mà trước hết là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quyết định vị trí, vai trò của mỗi 
con người, mỗi chủ thể trong quá trình tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Do 
đó, không có lợi ích kinh tế nằm ngoài những quan hệ sản xuất, mà nó là sản phẩm của 
những quan hệ sản xuất, là hình thức vốn có bên trong, hình thức tồn tại và biểu hiện của 
các quan hệ sản xuất. Chính vì vậy, theo Ph. Ăngghen: Các quan hệ kinh tế của một xã 
hội nhất định biêu hiện trước hết dưới hình thức lợi ích. 

Thứ ba, chính sách phân phối thu nhập của nhà nước. Sự can thiệp của nhà nước 
vào nền kinh tế thị trường là tất yếu khách quan, bằng nhiều loại công cụ, trong đó có các 
chính sách kinh tế - xã hội. Chính sách phân phối thu nhập của nhà nước làm thay đổi 
mức thu nhập và tương quan thu nhập của các chủ thể kinh tế. Khi mức thu nhập và tương 
quan thu nhập thay đổi, phương thức và mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất cũng thay 
đổi, tức là lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế giữa các chủ thể cũng thay đổi. 

Thứ tư, hội nhập kinh tế quốc tế. Bản chất của kinh tế thị trường là mở cửa hội 
nhập. Khi mở cửa hội nhập, các quốc gia có thể gia tăng lợi ích kinh tế từ thương mại 
quốc tế; từ đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp, hộ gia đình 
sản xuất hàng hóa tiêu thụ trên thị trường nội địa có thể bị suy giảm. Đất nước có thê phát 
triển nhanh hơn nhưng cũng phải đối mặt với các nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm 
môi trường... Điều đó có nghĩa là hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động mạnh mẽ và nhiều 
chiều đến lợi ích kinh tế của các chủ thẻ. 

Các quan hệ lợi ích kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường 

Quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động 

Người lao động là người có đủ thể lực và trí lực để lao động, tức là có khả năng lao 
động. Khi họ bán sức lao động sẽ nhận được tiền lương (hay tiền công) và chịu sự quản 
lý, điều hành của người sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động là chủ doanh nghiệp, cơ quan, tô chức, hợp tác xã, hộ gia 
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Là 


79 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


người trả tiền mua hàng hóa sức lao động nên người sử dụng lao động có quyên tô chức, 
quản lý quá trình làm việc của người lao động. 

Lợi ích kinh tế của người sử dụng lao động thể hiện tập trung ở lợi nhuận mà họ 
thu được trong quá trình kinh doanh. Lợi ích kinh tế của người lao động thê hiện tập trung 
ở tiền lương mà họ nhận được từ việc bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao 
động. Lợi ích kinh tế của người lao động thể và người sử dụng lao động có quan hệ chặt 
chẽ, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau. 

Sự thống nhất về lợi ích kinh tế giữa người lao động và người sử dụng lao động thê 
hiện: nếu người sử dụng lao động thực hiện các hoạt động kinh tế một cách bình thường 
họ sẽ thu được lợi nhuận, thực hiện được lợi ích kinh tế của mình; đồng thời, họ sẽ tiếp 
tục sử dụng lao động nên người lao động cũng thực hiện được lợi ích kinh tế của mình vì 
có việc làm, nhận được tiền lương. Ngược lại, nếu người lao động tích cực làm việc, lợi 
ích kinh tế của họ được thực hiện thông qua tiền lương được nhận, đồng thời, góp phần 
vào sự gia tăng lợi nhuận của người sử dụng lao động. Vì vậy, tạo lập sự thống nhất trong 
quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động là điều kiện quan trọng 
thực hiện lợi ích kinh tế của cả hai bên. 

Tuy nhiên, quan hệ lợi ích kinh tế, giữa người lao động và người sử dụng lao động 
còn có sự mâu thuẫn. Tại một thời điểm nhất định, thu nhập từ các hoạt động kinh tế là 
xác định nên lợi nhuận của người sử dụng lao động tăng lên thì tiền lương của người lao 
động giảm xuống và ngược lại. Vì lợi ích của mình, người sử dụng lao động luôn tìm cách 
giảm tới mức thấp nhất các khoản chi phí trong đó có tiền lương của người lao động để 
tăng lợi nhuận; người lao động đấu tranh đòi tăng lương. Nếu mâu thuẫn không được giải 
quyết hợp lý sẽ ảnh hưởng xấu tới các hoạt động kinh tế. 

Đề bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, người lao động và người sử dụng lao động đã 
thành lập các tổ chức riêng. Công đoàn là tổ chức quan trọng nhất bảo vệ quyền lợi người 
lao động. Người sử dụng lao động có các nghiệp đoàn, hội nghề nghiệp... 

Quan hệ lợi ích giữa những người sử dụng lao động 

Những người sử dụng lao động cũng có quan hệ lợi ích với nhau. Trong cơ chế thị 
trường, những người sử dụng lao động vừa là đối tác, vừa là đối thủ của nhau, từ đó tạo ra 
sự thống nhất và mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa họ. Những 


S0 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


người sử dụng lao động liên kết và cạnh tranh với nhau trong ứng xử với người lao động, 
với những người cho vay vốn, cho thuê đất, với nhà nước, trong chiếm lĩnh thị trường... 

Trong cơ chế thị trường, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa những người sử dụng 
lao động làm cho họ cạnh tranh với nhau quyết liệt. Hệ quả tất yếu là không ít các các nhà 
doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản... bị loại bỏ khỏi thương trường. Đồng thời, những 
người chiến thắng nhanh chóng trưởng thành. 

Sự thống nhất về lợi ích kinh tế làm cho những người sử dụng lao động liên kết 
chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Sự thống nhất và mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa 
những người sử dụng lao động làm cho họ trở thành đội ngũ doanh nhân, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển nền kinh tế. Sự thống nhất và mâu thuẫn về lợi ích kinh tế trở 
thành động lực cho sự phát triển đội ngũ những người sử dụng lao động (đội ngũ doanh 
nhân). 

Quan hệ lợi ích giữa những người lao động 

Trong nên kinh tế thị trường, nhiều người muốn bán sức lao động. Đề thực hiện lợi 
ích kinh tế của mình, người lao động không chỉ phải quan hệ với người sử dụng lao động, 
mà còn phải quan hệ với nhau. Nếu có nhiều người bán sức lao động, người lao động phải 
cạnh tranh với nhau. Hậu quả là tiền lương của người lao động bị giảm xuống, một bộ 
phận người lao động bị sa thải. Nếu những người lao động thống nhất được với nhau, họ 
có thê thực hiện được các yêu sách của mình (ở một chừng mực nhất định) đối với giới 
chủ (những người sử dụng lao động). 

Đề hạn chế mâu thuẫn lợi ích kinh tế trong nội bộ, những người lao động đã thành 
lập tổ chức riêng của mình đề thông nhất hành động. 

Quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và lợi ích xã hội 

Trong cơ chế thị trường, cá nhân tồn tại dưới nhiều hình thức. Người lao động, 
người sử dụng lao động đều là thành viên của xã hội nên người lao động, người sử dụng 
lao động đều có lợi ích cá nhân và có quan hệ chặt chẽ với lợi ích xã hội. Nếu người lao 
động và người sử dụng lao động làm việc theo đúng các quy định của pháp luật và thực 
hiện được các lợi ích kinh tế của mình thì họ đã góp phần phát triển nền kinh tế, thực hiện 
lợi ích kinh tế của xã hội. Khi lợi ích kinh tế 


S1 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


của xã hội được thực hiện sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để người lao động và người 
sử dụng lao động thực hiện tốt hơn các lợi ích kinh tế của mình. 

Ngược lại, nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động nảy sinh mâu thuẫn 
không giải quyết được; hoặc người lao động và người sử dụng lao động cộng tác với nhau 
là hàng giả, hàng nhái, trốn thuế... thì lợi ích kinh tế của xã hội sẽ bị tổn hại. Biểu hiện là 
nên kinh tế chậm phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân chậm được cải thiện... 
Từ đó ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế của các chủ thể, trong đó có lợi ích kinh tế của 
người lao động và người sử dụng lao động. Quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trên cho thấy, 
lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có quan hệ nhiều chiều. 

Cá nhân bao giờ cũng là thành viên của một cộng đồng nhất định, gắn bó mật thiết 
với cộng đồng ấy. Một mặt, cá nhân góp phần tạo nên sự tồn tại và phát triển của cộng 
đồng, mặt khác, đời sống của cá nhân cũng bị quy định hết sức chặt chẽ bởi sự tồn tại và 
phát triển của cộng đồng xã hội. Điều đó có nghĩa là việc thực hiện các lợi ích cá nhân 
hay lợi ích xã hội bao giờ cũng có ảnh hưởng qua lại với nhau. Mối quan hệ giữa lợi ích 
cá nhân và lợi ích xã hội có ý nghĩa quyết định không chỉ với sự phát triển của từng cá 
nhân, mà còn đối với sự phát triển của toàn xả hội. Thông thường, lợi ích cá nhân bao giờ 
cũng là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất, thúc đây hoạt động của cá nhân. Vì thế, có 
thể nói, lợi ích cá nhân là cơ sở đề thực hiện lợi ích xã hội (nếu như lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hội thống nhất với nhau). Ngược lại, lợi ích xã hội trong trường hợp này lại là điều 
kiện và đóng vai trò định hướng trong việc thực hiện lợi ích cá nhân. Vì vậy, khi xem xét 
mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, cần đặt chúng trong các mối quan hệ 
căn bản của một cá nhân với cả cộng đồng xã hội. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội bao giờ 
cũng được thực hiện theo các nguyên tắc nhất định, được thể hiện dưới hình thức các bộ 
luật, các lệ, khế ước xã hội cụ thẻ. 

Sự tốn tại và phát triển của cộng đồng, xã hội quyết định sự tồn tại, phát triển của 
cá nhân. Vì vậy, lợi ích xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cho lợi ích 
cá nhân và các hoạt động thực hiện lợi ích cá nhân. Lợi ích xã hội là cơ sở của sự thống 
nhất giữa các lợi ích cá nhân, qua đó, tạo ra sự thống nhất trong hoạt động của các chủ thể 
khác nhau trong xã hội. Ph. Ảngghen đã từng khẳng 


S2 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


định: “Ở đâu không có lợi ích chung, thì ở đó không thể có sự thông nhất về mục đích và 


cũng không thê có sự thống nhất về hành động được”3 Ú, 


Các cá nhân, tổ chức hoạt động trong cùng ngành, cùng lĩnh vực, liên kết với nhau 
trong hành động đề thực hiện tốt hơn lợi ích riêng (lợi ích cá nhân, tổ chức) của họ hình 
thành nên “lợi ích nhóm”. Đó là các hiệp hội ngành nghè, các tô chức chính trị, xã hội, 
các nhóm dân cư chung một số lợi ích theo vùng, theo sở thích... Các cá nhân, tô chức 
hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau nhưng có mối liên hệ với nhau, liên kết 
với nhau trong hành động đề thực hiện tốt hơn lợi ích riêng mình hình thành nên “nhóm 
lợi ích”. Đó là mô hình liên kết giữa 4 nhà trong nông nghiệp: nhà nông — nhà doanh 
nghiệp — nhà khoa học — nhà nước; mô hình liên kết trên thị trường nhà ở: nhà doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản — ngân hàng thương mại — người mua nhà... 

“Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” nếu phủ hợp với lợi ích quốc gia, không gây tôn 
hại đến các lợi ích khác cần được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện vì đất nước có thêm 
động lực phát triển; ngược lại, khi chúng mâu thuẫn với lợi ích quốc gia, làm tôn hại các 
lợi ích khác thì cần phải ngăn chặn. 

Trong thực tế, “lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” có sự tham gia của công chức, 
viên chức hoặc các cơ quan công quyền sẽ tác động tiêu cực đến lợi ích xã hội và các lợi 
ích kinh tế khác vì quyền lực nhà nước sẽ bị lạm dụng và phục vụ cho lợi ích của các cá 
nhân. Tuy nhiên, “lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” tiêu cực thường không lộ diện. Vì vậy, 
VIỆC chống lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” tiêu cực vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, bảo 
đảm sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội đòi hỏi việc chống lợi ích nhóm” 
và “nhóm lợi ích” tiêu cực phải được thực hiện quyết liệt, thường xuyên. 

Phương thức thực hiện các quan hệ lợi ích 

Cơ chế thị trường 

Lợi ích kinh tế về bản chất là quan hệ xã hội nên giữa chúng có quan hệ với nhau 
thông qua quan hệ kinh tế giữa các chủ thể. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế 
giữa các chủ thể được thực hiện thông qua thị trường, chịu sự chỉ phối của các quy luật thị 
trường. 


30 30 C.Mác - Ph.Ảngghen (1995), Toàn tập, Tập 8, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội — 
tr.28. 


S3 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Phương thức thực hiện quan hệ lợi ích kinh tế giữa những người lao động và 
những người sử dụng lao động. Đề thực hiện lợi ích kinh tế của mình, người lao động và 
người sử dụng lao động trước hết phải tham gia thị trường lao động. Trên thị trường này, 
người lao động xuất hiện với tư cách là người bán; người sử dụng lao động - người mua. 
Hai bên đều cần nhau: người lao động cần việc làm để có thu nhập; người sử dụng lao 
động cần thuê lao động. Điều đó đòi hỏi họ phải quan hệ với nhau và làm cho lợi ích kinh 
tế của họ thống nhất với nhau. Tuy nhiên, người bán thì muốn bán giá cao; người mua lại 
muốn mua với giá thấp. Sự cạnh tranh giữa hai bên sẽ hình thành một mức giá (tiền 
lương) hai bên chấp nhận được. Đây là thỏa thuận, nhân nhượng, đồng thuận đầu tiên để 
hai bên thực hiện lợi ích kinh tế của mình. 

Tiếp theo là việc thực hiện thỏa thuận lao động, tức là quá trình lao động, quá trình 
người lao động tạo ra giá trị và giá trị thặng dư như đã trình bày ở chương 
3. Trong quá trình đó, người sử dụng lao động là người tổ chức, quản lý; người lao động 
là người bị quản lý. Kết quả của quá trình lao động là hàng hóa, dịch vụ trong đó chứa 
đựng giá trị và giá trị thặng dư mà người lao động đã tạo ra. Sau khi thực hiện giá trị và 
giá trị thặng dư, người lao động được trả lương, người sử dụng lao động nhận được lợi 
nhuận. Lợi ích kinh tế của hai bên đã được thực hiện. 

Như vậy, quan hệ lợi ích kinh tế giữa người lao động và người sử dụng lao động 
được bắt đầu từ thị trường lao động, đến việc sử dụng sức lao động trong các hoạt động 
sản xuất - kinh doanh và kết thúc bằng việc thực hiện giá trị và giá trị thặng dư trên thị 
trường hàng hóa, dịch vụ. Quá trình đó chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố nên không 
phải khi nào cũng được kết thúc tốt đẹp. Người lao động và người sử dụng lao động luôn 
phải cạnh tranh và hợp tác với nhau. 

Phương thức thực hiện quan hệ lợi ích kinh tẾ giữa những người sử dụng lao động. 
Những người sử dụng lao động trước hết cạnh tranh với nhau trong cùng ngành kinh 
doanh. Họ cạnh tranh với nhau trong việc mua các yếu tố đầu vào (thuê đất đai, vốn, sức 
lao động...). Cạnh tranh giữa họ có thể làm giá cả các yếu tố sản xuất tăng lên. Sau khi 
mua được các yếu tố sản xuất cần thiết, người sử dụng lao động tiến hành quá trình sản 
xuất hàng hóa, dịch vụ. Đề thực hiện lợi ích của mình và cạnh tranh với những người sản 
xuất, kinh doanh cùng ngành, họ phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch 
vụ; tiết giảm mọi chi phí đến mức có thể để có thê bán được hàng hóa, dịch vụ với mức 
giá thu hồi được vốn và có lãi. 


S4 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Những người sử dụng lao động ở các ngành kinh doanh khác nhau cũng cạnh tranh 
với nhau. Họ di chuyển vốn đầu tư từ những ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang những 
ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. Quá trình đó chỉ chấm dứt khi sự chênh lệch tỷ suất lợi 
nhuận không còn nữa (hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân). Khi tỷ suất lợi nhuận bình 
quân hình thành, hàng hóa, dịch vụ được bán theo giá cả sản xuất (chi phí sản xuất cộng 
với lợi nhuận bình quân). Khi đó, lợi ích kinh tế của người sử dụng lao động được thực 
hiện bằng cách chia giá trị thặng dư theo vốn (tư bản). Như vậy, quan hệ lợi ích kinh tế 
giữa những người sử dụng lao động được thực hiện thông qua cạnh tranh và hợp tác giữa 
họ với nhau trên thị trường. 

Phương thức thực hiện quan hệ lợi ích giữa những người lao động. Lợi ích kinh tế 
của người lao động được thực hiện khi họ có việc làm, từ đó có thu nhập để bảo đảm cuộc 
sông. Đề có việc làm và thu nhập, người lao động phải cạnh tranh với nhau trên thị trường 
lao động, đặc biệt là khi cung về lao động vượt cầu về lao động. Đề cạnh tranh với nhau, 
người lao động có thê học tập, nâng cao tay nghề, nâng cao sức khỏe, thê lực... Điều này 
phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, với lợi ích xã hội. Tuy nhiên, cạnh tranh 
với nhau người lao động buộc phải chấp nhận hạ thấp tiền lương hoặc tăng cường độ lao 
động, hoặc kéo dài thời gian lao động. 

Trong điều kiện dân số và lao động gia tăng nhanh, vượt quá mức tăng cầu về lao 
động thì khó tránh khỏi tình trạng một bộ phận người lao động không tìm được việc làm, 
bị thất nghiệp. Khi đó, người lao động cũng không thê giúp nhau và tình trạng người lao 
động bị bần cùng là không tránh khỏi. 

Phương thức thực hiện quan hệ giữa lợi ích người lao động, lợi ích người sử dụng 
lao động và lợi ích xã hội. Lợi ích kinh tế của người lao động và người sử dụng lao động 
được các chủ thể trực tiếp chăm lo, thực hiện. Trong cơ chế thị trường, lợi ích xã hội 
không có chủ thê trực tiếp chăm lo, nhưng - theo nhà kinh tế học cô điển A. Smith (1723 
— 1790) - khi các chủ thể chăm lo cho lợi ích của mình thì nền kinh tế thị trường xuất hiện 
“bàn tay vô hình” chăm lo lợi ích xã hội. Nếu người lao động tích cực, say mê, sáng tạo 
trong lao động; người sử dụng lao động chăm lo cho các hoạt động kinh doanh, không 
làm tôn hại lợi ích của bất cứ chủ thể nào thì khi lợi ích kinh tế của họ được thực hiện thì 
lợi ích xã hội cũng đồng thời, được thực hiện. 


S5 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Lợi ích lớn nhất của xã hội (hay đất nước) là phát triển. Khi lợi ích xã hội (hay lợi 
ích quốc gia) được thực hiện có nghĩa là đất nước phát triển. Đó là cơ sở, tiền đề để thực 
hiện các lợi ích khác. Vì vậy, chăm lo và bảo vệ lợi ích quốc g1a là nghĩa vụ của mọi công 
dân, của mọi chủ thể kinh tế và của nhà nước. 

Tác động của nhà nước đến quan hệ các lợi ích kinh tế 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nhà nước là một chủ thể kinh tế, có lợi ích 
riêng. Lợi ích kinh tế của nhà nước được thực hiện bằng việc thu thuế với các tổ chức và 
cá nhân. Nguôn thu từ thuế càng tăng, lợi ích nhà nước càng được bảo đảm. Do đó, nhà 
nước cũng có quan hệ lợi ích, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với các chủ thể khác. Nếu 
mức thuế tăng, lợi ích kinh tế nhà nước được thực hiện nhưng lợi ích của các chủ thể khác 
có thể bị tốn hại và ngược lại. Đồng thời, nhà nước còn là người đại diện cho lợi ích xã 
hội. Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích xã hội và lợi ích chính đáng của các chủ thể bằng 
các quy định pháp luật, hành chính, kinh tế... 

Trên thị trường lao động, người lao động và người sử dụng lao động không phải 
khi nào cũng gặp được nhau. Nhà nước có thể hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của 
các tổ chức môi giới việc làm. Khi cung lao động vượt quá cầu lao động, nhà nước có thê 
hỗ trợ thị trường bằng việc kích cầu về lao động bằng việc mở rộng đầu tư công xây dựng 
các công trình kết cầu hạ tầng, thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, xuất khâu 
lao động... Trong dài hạn và trung hạn, nhà nước có thể tác động đến cung về lao động 
bằng các chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình; phát triển giáo dục, đảo tạo nghề. ni 

Ở các nước đang phát triển, cung lao động thường vượt cầu lao động nên người lao 
động thường ở vào thế yếu trong quan hệ với người sử dụng lao động và phải chấp nhận 
mức tiền lương rất thấp. Để bảo vệ lợi ích kinh tế người lao động, nhà nước thường đưa ra 
quy định mức tiền lương tối thiểu, cao hơn mức cân bằng trên thị trường. Nhà nước còn 
hỗ trợ người lao động bằng các quy định về ký kết các thỏa ước về hợp đồng lao động. 

Đề hỗ trợ, bảo vệ lợi ích kinh tế của những người sử dụng lao động, nhà nước có 
thể trợ giúp người sử dụng lao động về thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư và xúc tiễn 
bán hàng, hỗ trợ về thuế, lãi suất... Để hạn chế mâu thuẫn, xung đột giữa người lao động 
và người sử dụng lao động, nhà nước còn đưa các quy định về đình công, bãi công, sa thải 
nhân công... 


S6 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong cơ chế thị trường, những hiện tượng lừa đảo, gian lận, buôn lậu... diễn ra 
khá phổ biến. Đề bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, lợi ích người tiêu dùng và lợi ích đất nước, 
nhà nước phải sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau, cả pháp luật và giáo dục; hành 
chính và kinh tế... Khi nền kinh tế tăng trưởng nóng hoặc trì trệ, suy giảm, vì lợi ích quốc 
gia và lợi ích kinh tế của các chủ thể, nhà nước phải can thiệp, điều tiết. 

Do đó, người lao động, người sử dụng lao động và các chủ thể khác tuân thủ các 
quy định của nhà nước khi thực hiện các lợi ích kinh tế của mình chính là họ đã góp phần 
phát triển đất nước, thực hiện lợi ích xã hội. 

Như vậy, trong cơ chế thị trường phương thức thực hiện các quan hệ lợi ích kinh tế 
là hợp tác và cạnh tranh, đưới sự tác động của các quy luật thị trường. Đồng thời, các 
quan hệ lợi ích còn chịu sự tác động mạnh mẽ bởi sự can thiệp, điều tiết của nhà nước. 

Vai trò nhà nước trong bảo đảm hài hòa các lợi ích 

Hài hoà là sự ôn định, sự thống nhất của các mặt đối lập của sự vật; sự vận động 
trong sự phối hợp nhịp nhàng giữa những mặt khác biệt nhằm duy trì cho sự vật tồn tại, 
mà chưa thê và chưa có khả năng chuyên hoá thành sự vật khác. Hài hòa là cơ sở sự tồn 
tại lâu dài của sự vật. 

Hài hòa các lợi ích kinh tế là sự thống nhất biện chứng giữa lợi ích kinh tế của các 
chủ thể, trong đó mặt mâu thuẫn được hạn chế, trách được va chạm, xung đột; mặt thống 
nhất được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, từ đó tạo 
động lực thúc đây các hoạt động kinh tế, góp phần thực hiện tốt hơn các lợi ích kinh tế, 
đặc biệt là lợi ích xã hội. 

Để có sự hài hòa giữa các lợi ích kinh tế chỉ có kinh tế thị trường là không đủ vì 
các lợi ích kinh tế luôn vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau, mà cần có sự can thiệp 
của nhà nước. Bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh tế là sự can thiệp của nhà nước bằng các 
công cụ giáo dục, pháp luật, hành chính, kinh tế... nhằm hạn chế mâu thuẫn, tăng cường 
sự thống nhất, thực hiện tốt hơn các lợi ích kinh tế. 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế 

Kinh tế thị trường có những ưu việt hơn hắn so với kinh tế tự nhiên và kinh tế chỉ 
huy: năng động, hiệu quả, duy trì động lực mạnh mẽ để phát triển lực lượng sản xuất, cải 
thiện và nâng cao đời sống dân cư. Điều đó có nghĩa là kinh tế thị 


S7 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trường là cơ chế kinh tế đáp ứng tốt nhất lợi ích kinh tế của các chủ thể. Do đó, phát triển 
kinh tế thị trường là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự hài hòa lợi ích kinh tế của các chủ 
thể. 

Các hoạt động kinh tế bao giờ cũng cũng diễn ra trong một môi trường nhất định. 
Môi trường càng thuận lợi, các hoạt động kinh tế càng hiệu quả và không ngừng mở rộng. 
Môi trường vĩ mô thuận lợi không tự hình thành, mà phải được nhà nước tạo lập. Tạo lập 
môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế trước hết là giữ vững ồn định về chính trị. 
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện rất tốt điều này. Nhờ đó, các nhà đầu 
tư trong nước và ngoài nước rất yên tâm khi tiến hành đầu tư. 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế đòi hỏi phải xây dựng được 
môi trường pháp luật thông thoáng, bảo vệ được lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh 
tế trong và ngoài nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hệ thống 
pháp luật còn phải tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong những năm vừa 
qua, hệ thống pháp luật của nước ta đang thay đổi tích cực. Tuy nhiên, vẫn đề lớn nhất 
hiện nay là tuân thủ pháp luật. 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế tất yêu phải đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế (bao gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường 
sông, đường hàng không...; hệ thống cầu công: hệ thống điện, nước; hệ thống thông tin 
liên lạc...). Nhờ phát triển kết cấu hạ tầng được coi là một trong ba đột phá lớn, trong 
những năm vừa qua, kết cấu hạ tầng của nền kinh tế nước ta đã được cải thiện rất đáng kẻ, 
đáp ứng nhu cầu của các hoạt động kinh tế. Môi trường vĩ mô về kinh tế đòi hỏi nhà nước 
phải đưa ra được các chính sách phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế trong từng giai 
đoạn. Thực tế cho thấy, các chính sách kinh tế của Việt Nam đang từng bước đáp ứng yêu 
cầu này. 

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế còn là tạo lập môi trường 
văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường. Đó là môi trường trong đó con 
người năng động, sáng tạo; tôn trọng kỷ cương, pháp luật; g1ữ chữ tín... 

Tối ưu hóa quan hệ nhà nước và thị trường 

Lý luận và thực tiễn đều khẳng định: nhà nước và thị trường đều rất cần thiết. Tuy 
nhiên, sử dụng nhà nước và thị trường như thế nào để phát triển kinh tế - xã hội thì vẫn có 
nhiều quan điểm khác nhau. 


S8 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Kinh tế thị trường có rất nhiều ưu việt: năng động; hiệu quả; duy trì động lức mạnh 
mẽ để cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất; loại bỏ được những nhân tố không 
hiệu quả, khuyến khích được nhân tổ hiệu quả... Nhờ đó, kinh tế thị trường góp phần 
quan trọng trong thực hiện các lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế thị trường thị trường 
cũng có không ít khuyết tật: phát triển không ổn định; không đáp ứng được yêu cầu về 
hàng hóa công cộng; sự xuất hiện của độc quyên; hiện tượng ngoại ứng; hiện tượng thiếu 
hụt và méo mó thông tin; xuất hiện nhiều vấn đề xã hội và môi trường... Đặc biệt, kinh tế 
thị trường làm phân hóa giàu — ngày cảng sâu sắc, ảnh hưởng xấu đến sự hài hòa giữa các 
lợi ích kinh tế. Do đó, nhà nước phải can thiệp, nhằm hạn chế và khắc phục những khuyết 
tật nêu trên. Tuy nhiên, nhà nước cũng có không ít khuyết tật. Cán bộ, công chức nhà 
nước dễ chủ quan, duy ý chí, lạm quyên. _ 

Do đó, để hạn chế khuyết tật, phát huy ưu việt của kinh tế thị trường và của nhà 
nước, cần phải kết hợp nhà nước và thị trường. Nguyên tắc kết hợp là: nhà nước chỉ làm 
và phải làm thật tốt những gì thị trường không làm được; những gì các chủ thể thị trường 
làm tốt phải để họ làm. 

Hoàn thiện công cụ điều tiết kinh tẾ vĩ mô 

Hiệu quả can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện 
của các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô. Đó là công cụ thuế, lãi suất, các chính sách kinh 
tế... Sử dụng hợp lý các công cụ này góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô: tăng 
trưởng kinh tế, tạo việc làm, ôn định giá cả, ôn định tiền tệ..., góp phần thực hiện lợi ích 
kinh tế của các chủ thê. 

Do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các chủ thê và tác động của các quy luật thị 
trường, sự phân hóa về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư làm cho lợi ích kinh tế của một 
bộ phận dân cư được thực hiện rất khó khăn, hạn chế. Vì vậy, nhà nước cần có các chính 
sách, trước hết là chính sách phân phối thu nhập nhằm bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh 
tế. Trong điều kiện kinh tế thị trường, một mặt, phải thừa nhận sự chênh lệch về mức thu 
nhập giữa các tập thể, các cá nhân là khách quan; nhưng mặt khác phải ngăn chặn sự 
chênh lệch thu nhập quá đáng. Sự phân hóa xã hội thái quá có thể dẫn đến căng thắng, 
thậm chí xung đột xã hội. Đó là những vấn đề mà chính sách phân phối thu nhập cần phải 
tính đền. 


S9 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Cơ chế thị trường có rất nhiều ưu việt, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà cả 
trong lĩnh vực phân phối. Các nguyên tắc phân phối thu nhập chủ yếu của cơ chế thị 
trường bao gồm: 

- Phân phối thu nhập gắn liền với quy mô sử dụng các nguồn lực. Trong điều kiện 
hiệu quả sử dụng các nguồn lực không đổi thì: lao động càng nhiều, chất lượng cảng cao 
thì thu nhập càng cao; vốn càng nhiều thì lợi nhuận hoặc lãi càng lớn; đất đai, nhà cửa 
càng nhiều thì tiền cho thuê càng lớn. Như vậy, phân phối theo các nguyên tắc của cơ chế 
thị trường có tác dụng khuyến khích việc mở rộng quy mô sử dụng các nguồn lực. 

- Phân phối thu nhập gắn liền với hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Trong cơ chế 
thị trường, các nguồn lực đều là hàng hoá, có giá cả. Giá cả các nguồn lực là thu nhập của 
người sở hữu các nguồn lực đó và cũng nhờ đó các nguồn lực có thể dịch chuyên từ nơi 
có hiệu quả thấp đến nơi có hiệu quả cao. 

Như vậy, phân phối theo nguyên tắc thị trường sẽ có tác dụng mở rộng quy mô huy 
động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Điều đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc thúc đây nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, đáp ứng lợi ích xã hội. Bởi vậy, chính 
sách phân phối thu nhập cần phải được xây dựng trên các nguyên tắc của kinh tế thị 
trường. 

Phân phối không chỉ phụ thuộc vào quan hệ sở hữu, mà còn phụ thuộc vào sản 
xuất. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng cao, hàng hóa, dịch vụ càng dôồi dào, 
chất lượng càng tốt, phần được nhận của các chủ thê càng lớn. Do đó, phát triển mạnh mẽ 
lực lượng sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ để nâng cao thu nhập cho các chủ thê 
kinh tế. Đó chính là những điều kiện vật chất đề thực hiện ngày càng đầy đủ sự công bằng 
xã hội trong phân phối. 

Thực hiện công bằng xã hội trong quan hệ biện chứng với tăng trưởng 
kinh tế 

“Dân giàu” thì “nước mạnh”. Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích người 
dân làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện và giúp đỡ họ bằng mọi biện pháp. Về nguyên tắc, 
người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm; luật pháp chỉ cắm những hoạt 
động tốn hại lợi ích quốc gia và các lợi ích hợp pháp khác. 

Đồng thời, cần thực hiện có hiệu quả các chính sách xoá đói giảm nghèo, tạo điều 
kiện và cơ hội tiếp cận bình đăng các nguồn lực phát triỀn, hưởng thụ các dịch 


90 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát đói nghèo vững chắc ở các vùng nghẻo và các bộ phận 
dân cư nghèo, khắc phục tư tưởng bao cấp, ý lại. 

Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội, vận động toàn dân tham gia các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đây mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 
giúp đỡ người nghèo, đồng bảo các vùng gặp thiên tai... 

Chống mọi hình thức thu nhập bất hợp pháp 

Trong cơ chế thị trường, thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu, làm 
hàng giả, hàng nhái; lừa đảo; tham nhũng... tồn tại khá phổ biến. Các hoạt động này càng 
g1a tăng, cảng làm tồn hại lợi ích kinh tế của các chủ thể làm ăn chân chính. 

Chống mọi hình thức thu nhập bất hợp pháp, ước hếr, phải có bộ máy nhà nước 
liêm chính, có hiệu lực. Bộ máy nhà nước phải tuyên dụng, sử dụng được những người có 
tài, có tâm. Cán bộ, công chức nhà nước phải được đãi ngộ xứng đáng và chịu trách 
nhiệm đến cùng mọi quyết định trong phạm vi, chức trách của họ. 7T hai, nhà nước phải 
kiểm soát được thu nhập của công dân, trước hết là thu nhập của cán bộ, công chức nhà 
nước. Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng internet là cơ hội thuận lợi để kiểm 
soát thu nhập. 7# ba, cần phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp và thực thi luật 
pháp thật sự nghiêm túc. Trong điều kiện mở cửa, hội nhập việc xây dựng và thực thi luật 
pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế. 7 , phải công khai, minh bạch mọi cơ chế, 
chính sách và quy định của nhà nước... 7? năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt 
động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đồng thời, chống được “lợi ích nhóm” và 
“nhóm lợi ích” tiêu cực. Đây là chức năng quan trọng của nhà nước. 


TÓM TÁT CHƯƠNG 


Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa phát triển cao, vừa có 
điểm giống với kinh tế hàng hóa về yếu tố, chủ thể, quan hệ kinh tế, vừa khác về mục 
đích biểu hiện thông qua phạm trù giá trị thặng dư. 


9] 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Điều kiện căn bản để hình thành nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa cũng như 
sự vận động, phát triển của kinh tế thị trường là sức lao động phải trở thành hàng hóa phổ 
biến. Sức lao động là hàng hóa đặc biệt, là điều kiện quan trọng của sản xuất giá trị thặng 
dư. 

Nguồn gốc của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là lao 
động thặng dư của công nhân làm thuê. Bản chất kinh tế - xã hội của giá trị thặng dư là 
quan hệ giai cấp giữa công nhân làm thuê và các nhà tư bản. 

Tư bản với tư cách là quan hệ sản xuất thống trị trong nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa biểu hiện ra dưới nhiều hình thức: tư bản bắt biến, tư bản khả biến, tư bản cố 
định, tư bản lưu động. 

Giá trị thặng dư được đo lường bằng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Các 
phương pháp cơ bản để gia tăng giá trị thặng dư bao gồm phương pháp sản xuất giá trị 
thặng dư tuyết đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. 

Tư bản duy trì sự tồn tại và phát triển thông qua quá trình tích lũy tư bản. Quy mô 
tích lũy tư bản chịu ảnh hưởng của các nhân tổ như tỷ suất giá trị thặng dư, năng suất lao 
động, sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng, quy mô tư bản ứng trước. 
Tích lũy tư bản dẫn tới gia tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản, thúc đây tich tụ và tập trung tư 
bản, phân hóa thu nhập trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 

Giá trị thặng dư có biểu hiện cụ thể thông qua các hình thái lợi nhuận, lợi tức, địa 
tô. Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận bình quân có vai trò điều tiết 
lợi nhuận, giá cả sản xuất có vai trò điều tiết giá cả thị trường. 

Lợi ích kinh tế là phạm trù kinh tế khách quan, là động lực của các hoạt động kinh 
tế. Về bản chất, lợi ích kinh tế là quan hệ xã hội, mang tính lịch sử. Ảnh hưởng đến lợi ích 
kinh tế có nhiều nhân tó, quan trọng nhất là: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, chính 
sách nhà nước, mức độ hội nhập quốc tẾ... 

Trong cơ chế thị trường, các chủ thể kinh tế quan hệ với nhau, xuất phát từ quan hệ 
lợi ích. Đó là quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động; quan hệ lợi 
ích giữa những người sử dụng lao động; quan hệ lợi ích giữa những người lao động... Các 
quan hệ lợi ích đó là biểu hiện của quan hệ sâu xa hơn, quan hệ lợi ích giữa các cá nhân — 
lợi ích nhóm, nhóm lợi ích — lợi ích xã hội. 


92 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh tế là yêu cầu khách quan đề phát triển và nhà nước là 
chủ thể chính trong giải quyết vẫn đề này. 


Từ khóa: Hàng hóa sức lao động, giá trị thặng dư, tư bản, tư bản bất biến, tư bản 
khả biến, tư bản cô định, tư bản lưu động, tích lũy tư bản, cấu tạo hữu cơ tư bản, tích tụ và 
tập trung tư bản, chi phí sản xuất, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lợi tức, địa tô, lợi ích kinh 
tẾ, quan hệ lợi ích, nhóm lợi ích, người lao động, người sử dụng lao động, cá nhân, xã hội, 
nhà nước 


CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỖNG 

1. Vì sao sức lao động trở thành hàng hóa? tính đặc biệt và vai trò của hàng hóa 
sức lao động là như thế nào? Lý luận hàng hóa sức lao động có thể vận dụng cho sinh 
viên vào quá trình lập nghiệp sau khi tốt nghiệp hay không? Nếu có thì định hướng vận 
dụng là như thế nào? 

2. Hãy so sánh phạm trù giá trị thặng dư với phạm trù giá tr? Trong nền kinh tế thị 
trường nói chung có sự tồn tại của giá trị thặng dư hay không? 

3. Hãy so sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Cần vận dụng lý luận về 
các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư như thế nào? 

4. Hãy làm rõ những nội dung cơ bản của lý luận tích lũy tư bản và cho biết khả 
năng vận dụng vào thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường? 

5. Hãy nêu những vai trò cơ bản của lợi nhuận và lợi nhuận bình quân? Có thể vận 
dụng các phạm trù này vảo thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường như thế nào? 

6. Hãy phân biệt các phạm trù lợi nhuận, lợi tức và địa tô? À4 nghĩa lý luận và thực 
tiễn? 

7. Lợi ích kinh tế là gì? Các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị 
trường? 

6S. Vai trò nhà nước trong việc đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế? 


NỘI DUNG THẢO LUẬN 


1. Nội dung và khả năng vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động? 
2. Nội dung và khả năng vận dụng lý luận lợi nhuận, lợi tức, địa tô? 


g5 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


3. Vẫn đề thực hiện các lợi ích kinh tế ở Việt Nam? 


TÀI LIỆU HỌC TẬP: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc 

1. C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr.250-296. 

2. C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002, Phân I, 47-83. 

Tài liệu tham khảo tự chọn 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
(2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 55-132. 

2. Đảng CSVN (2018): Nghị Quyết Hội nghị BCHTW lân thứ 4, Khóa XI. 

3. C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, 8, I3. Nxb, Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 

4. PGS,TS Đoàn Xuân Thủy - chủ biên (2016), Phân phối lợi nhuận: Từ lý luận 
của C.Mác đến thực tiễn ngày nay. NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. 

5. Lê Quốc Lý (2014): Lợi ích nhóm — Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội. 

http://tenn.vn/Plus.aspx/v1News/125/0/1010067/0/39258/G1ai phap_ phong 
chong_loi ¡ch nhom 

6. “Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ,_ 
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodo1/2015/33662/Loi-ich- 
nhom-va-Chu-nghia-tu-ban-than-huu-canh.aspx 


94 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Chương 4 
CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYÈN 
TRONG NÈÉN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


Cạnh tranh là tất yếu khách quan gắn với kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. 
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt cũng sẽ dẫn đến độc quyền và độc quyền 
sẽ dẫn đến độc quyền nhà nước đó là sự phát triển tất yếu, là vấn đề có tính quy luật của 
nền kinh tế thị trường nói chung và của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nói riêng. 
Lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin đã chỉ rõ điều đó. Cạnh tranh và độc quyền đều có 
những tác động tích cực và tiêu cực đối với nền kinh tế - xã hội. Đây chính là những vấn 
đề cơ bản sẽ được làm rõ trong nội dung của chương cạnh tranh, độc quyên và vai trò của 
Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 

CẠNH TRANH TRONG NÊN KINH TẺ THỊ TRƯỜNG 
Cạnh tranh trong kinh tế thị trường là một khái niệm có nhiều cách hiểu và 
cách diễn đạt khác nhau tùy theo cách tiếp cận. 

Dưới góc độ kinh tế chính trị, theo C.Mác: cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu 
tranh quyết liệt giữa những người sản suất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành giật những 
điễu kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để thu được lợi nhuận cao nhất. 

Động lực và mục đích của cạnh tranh là lợi nhuận. Cơ sở xuất hiện cạnh tranh là 
tồn tại chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất. Vì vậy, 
cạnh tranh xuất hiện và tôn tại gắn liền với sự xuất hiện, phát triển của nền kinh tế hàng 
hóa, kinh tế thị trường. 

Dựa vào các căn cứ khác nhau thì cạnh tranh được chia thành nhiều loại cạnh tranh 
khác nhau, như: cạnh tranh giữa người bán với người bán, giữa người bán với người mua, 
giữa người mua với người mua; cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các 
ngành; cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo; cạnh tranh lành mạnh và cạnh 
tranh không lành mạnh; cạnh tranh doanh nghiệp, và cạnh tranh quốc gia; ... Nghiên cứu 
nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, C.Mác tập trung nghiên cứu hai loại canh tranh 
cơ bản là cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. 


Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành øsiá trị thị 


95 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trường 
Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong 
cùng một ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hoá, nhằm giành giật những điễu kiện 
thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu lợi nhuận siêu ngạch. 
Mục đích của cạnh tranh trong nội bộ ngành là nhằm thu lợi nhuận siêu 
ngạch. 

Biện pháp cạnh tranh là các xí nghiệp tư bản thường xuyên cải tiễn kỹ 
thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hạ giá trị cá biệt của hàng hóa làm 
cho giá trị hàng hoá của xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá đó để 
thu được lợi nhuận siêu ngạch. 

Kết quả của cạnh tranh nội bộ ngành là hình thành giá trị thị trường (giá trị xã 
hội) của từng loại hàng hoá. 

Chúng ta biết rằng, cùng một loại hàng hóa được sản xuất ra trong các đơn vị 
sản xuất khác nhau, do điều kiện sản xuất (điều kiện trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức 
sản xuất, trình độ tay nghề công nhân ...) khác nhau, cho nên hàng hoá sản xuất ra có giá 
trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường các hàng hoá phải bán theo một giá thống 
nhất, đó là giá cả thị trường. G1á cả thị trường dựa trên cơ sở giá trị thị trường (giá trị xã 
hội). Giá cả thị trường chính là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị thị trường. Giá cả 
thị trường đo giá trị thị trường quyết định. 

Giá trị thị trường là giá trị trung bình của những hàng hóa được sản xuất ra trong 
một khu vực sản xuất nào đó hay là giả trị cả biệt của những hàng hóa được sản xuất ra 
trong những điều kiện trung bình của khu vực và chiếm đại bộ phận trong tổng số những 
hàng hóa của khu vực đó. 

Theo C.Mác, "Một mặt phải coi giá trị thị trường là giá trị trung bình của những 
hàng hoá được sản xuất ra trong một khu vực sản xuất nào đó. Mặt khác, lại phải coi giá 
trị thị trường là giá trị cá biệt của những hàng hoá được sản xuất ra trong những điều kiện 
trung bình của khu vực đó và chiếm một khối lượng lớn trong tông số những sản phẩm 
của khu vực này"3 L, 

Như vậy, kết quả của cạnh tranh nội bộ ngành là hình thành nên giá trị thị trường. 
Giá trị thị trường chính do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định. Trong nề kinh tế 
thị trường, điều kiện sản xuất trung bình trong một ngành luôn 


31 €. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, t.25, 
phân I, tr.74. 


96 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


thay đôi do kỹ thuật sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên và giá trị thị trường 
(giá trị xã hội) của hàng hoá giảm xuống. 
Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình 

quân 

Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp tư bản 
trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm mục đích tìm nơi đẫu tư có lợi nhất. 

Mục đích của cạnh tranh giữa các ngành là nhằm tìm nơi đầu tư có lợi 
nhất. 

Biện pháp cạnh tranh là các xí nghiệp tư bản tự do di chuyên tư bản từ 
ngành này sang ngành khác, tức là tự phát phân phối tư bản (c và v) vào các ngành sản xuất 
khác nhau. 

Kết quả của cạnh tranh giữa các ngành là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 
quân và giá trị hàng hoá chuyền thành giá cả sản xuất. 

Chúng ta đều biết, ở các ngành sản xuất có những điều kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ 
thuật và tổ chức quản lý khác nhau, nên có tỷ suất lợi nhuận khác nhau. 

Giả sử có ba ngành sản xuất khác nhau, tư bản của mỗi ngành đều bằng 100, tỷ 
suất giá trị thặng dư đều bằng 100%, tốc độ chu chuyên của tư bản ở các ngành đều như 
nhau. Nhưng do cấu tạo hữu cơ của tư bản ở từng ngành khác nhau, nên tỷ suất lợi nhuận 
khác nhau. 

Ví dụ: Cạnh tranh giữa ba ngành sản xuất cơ khí, dệt và da. 


Ngành Chi phí 


sản xuât sản xuât 


Như vậy, cùng một lượng tư bản đầu tư như nhau, nhưng do cấu tạo hữu cơ 
của tư bản giữa các ngành khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Các nhà tư bản 
không thể bằng lòng, đứng yên ở những ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp mà họ phải tìm 
cách đề chuyên tư bản sang đầu tư vào những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. 


7 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong ví dụ trên, tỷ suất lợi nhuận ở ngành da cao nhất, nên các nhà tư bản ở 
ngành cơ khí (thậm trí cả ở ngành dệt) sẽ di chuyên tư bản của mình sang đầu tư vào 
ngành da. Đến một lúc nào đó sản phẩm của ngành da sẽ tăng lên (cung lớn hơn cầu), làm 
cho giá cả hàng hoá ở ngành da sẽ hạ xuống thấp hơn giá trị của nó và tỷ suất lợi nhuận ở 
ngành này giảm xuống. Ngược lại, sản phẩm của ngành cơ khí sẽ giảm đi (cung thấp hơn 
cầu), nên giá cả sẽ cao hơn giá trị và do đó tỷ suất lợi nhuận ở ngành cơ khí sẽ tăng lên. 
Nếu tỷ suất lợi nhuận ở ngành cơ khí cao hơn ngành da thì các nhà tư bản lại chuyển tư 
bản đầu tư vào ngành cơ khí. Đây gọi là hiện tượng di chuyên tự do tư bản. Do hiện tượng 
di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác, làm cho ngành có cung (hàng hoá) lớn 
hơn cầu (hàng hoá) thì giá cả giảm xuống, còn ngành có cầu (hàng hoá) lớn hơn cung 
(hàng hoá) thì giá cả tăng lên. Sự tự do di chuyên tư bản từ ngành này sang ngành khác 
làm thay đôi cả tỷ suất lợi nhuận cá biệt vốn có của các ngành. Sự tự do di chuyên tư bản 
này chỉ tạm dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận ở tất cả các ngành đều xấp xỈ bằng nhau, tức là 
hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Như vậy, kết quả của cạnh tranh giữa các ngành là 
hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. 


Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và 


tông số tư bản xã hội đã đâu tư vào các ngành của nên sản xuất tư bản chủ 


nghĩa. Ký hiệu là L¡P 'L. 
Nếu ký hiệu p' là tỷ suất lợi nhuận bình quân thì: 


=_ — —xI100% 
P (c 
V 
Theo ví dụ trên thì: 
¬ 30% 
30 100% 
0 


C. Mác viết: ... Những tỷ suất lợi nhuận hình thành trong những ngành sản xuất 
khác nhau, lúc đầu rất khác nhau. Nhưng do ảnh hưởng của cạnh tranh, những tỷ suất lợi 
nhuận khác nhau đó san bằng thành tỷ suất lợi nhuận chung, đó là con số trung bình của 
tất cả những tỷ suất lợi nhuận khác nhau. 

Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân thì số lợi nhuận của các ngành sản 
xuất đều tính theo tỷ suất lợi nhuận bình quân và do đó nếu có số tư bản bằng nhau, dù 
đầu tư vào ngành nào cũng đều thu được số lợi nhuận bằng nhau, gọi là lợi nhuận bình 
quân. 


Vậy, lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận thu được bằng nhau của những 


98 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


tr bản bằng nhau, dù đầu tư vào những ngành khác nhau. Ký hiệu là P. 
P=Pxk 
Theo ví dụ trên thì: P = 30% x 100 = 30. 
Sự bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận chỉ được thực hiện khi nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa đã phát triển đến một trình độ nhất định. 

Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân (P' ) và lợi nhuận bình quân (P ) 
không làm chấm dứt quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, 
trái lại quá trình cạnh tranh vẫn tiếp diễn. 

Cùng với sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân thì 
giá trị hàng hoá chuyền thành giá cả sản xuất. 

Giá cả sản xuất bằng chỉ phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân (giá cả sản 
xuất =k+P k s 

Tiền đề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Điều 
kiện để giá trị hàng hóa chuyên thành giá cả sản xuất gồm có: đại công nghiệp cơ khí tư 
bản chủ nghĩa phát triển; sự liên hệ rộng rãi giữa các ngành sản xuất; quan hệ tín dụng 
phát triển; tư bản tự do di chuyền từ ngành này sang ngành khác. 

Xét về mặt lượng, ở mỗi ngành giá cả sản xuất và giá trị hàng hoá có thê không 
băng nhau, giá cả sản xuất có thê lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị hàng hoá, nhưng xét trong 
toàn xã hội thì tổng giá cả sản xuất luôn băng tông giá trị hàng hoá. Do đó, giá cả sản xuất 
chính do giá trị hàng hóa chuyển hóa thành. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ 
sở, là nội dung bên trong giá cả sản xuất; giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và 
giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá cả sản xuất. 

Trước đây, khi chưa xuất hiện phạm trù giá cả sản xuất thì giá cả hàng hoá lên 
xuống xoay quanh giá trị hàng hoá. Giờ đây, giá cả hàng hoá sẽ lên xuống xoay quanh giá 
cả sản xuất. 


Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất có thể tóm 


tắt ở bảng sau đây: 


Ngành [Tưbản |Tưbản |m (với m|Giá trị Giá cả SX| Chênh lệch 
sản xuất |bất biến |khả biến | = 100%) |hàng hoái ø: (%)| của hàng | giữa giá cả 


99 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tóm lại, nếu không có giá trị và giá trị thặng dư thì không thể có giá cả sản xuất 
và lợi nhuận bình quân. Vì vậy, thực chất hoạt động của quy luật giá cả sản xuất chính là 
sự biểu hiện hoạt động cụ thể của quy luật giá trị, còn thực chất của quy luật lợi nhuận 
bình quân chính là sự biểu hiện hoạt động cụ thể của quy luật giá trị thặng dư trong thời 
kỳ tự do cạnh tranh. 

Tác động của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 
Những tác động tích cực 

- Cạnh tranh vừa là môi trường vừa là động lực thúc đẩy phát triển nên kinh tế 
thị trường. 

Như chúng ta đã biết, cạnh tranh xuất hiện và tồn tại, phát triển trên cơ sở có 
chế độ tư hữu hoặc những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, tức là có quan 
hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, do đó có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa 
những người sản xuất với nhau. Đây cũng chính là một trong hai điều kiện ra đời, tồn tại 
của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Do đó, trong nền kinh tế thị trường, mọi hành vi, 
mọi hoạt động kinh tế của mọi chủ thê kinh tế đều phải hoạt động trong môi trường cạnh 
tranh. Hơn nữa, mọi hoạt động của các chủ thể kinh tế hoạt động trong nền kinh tế thị 
trường đều nhằm mục đích lợi nhuận tối đa, muốn vậy họ phải cạnh tranh gay gắt với 
nhau để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, bằng 
cách cải tiễn kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá trị cá biệt của 
hàng hóa, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, ... nhằm thu lợi nhuận cao. Như 
vậy, cạnh tranh vừa là môi trường vừa là động lực thúc đấy phát triển nền kinh tế thị 
trường. 

- Cạnh tranh chính là cơ chế điễu chỉnh linh hoạt và phân bổ các nguồn lực 
kinh tế của xã hội một cách tôi ưu. 

Mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa, do đó họ sẽ đầu 
tư vào những nơi, những lĩnh vực có lợi nhuận cao (cung nhỏ hơn cầu) và bỏ trống những 
nơi, những lĩnh vực có lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận (cung lớn hơn cầu), do đó 
các nguồn lực kinh tế của xã hội sẽ được chuyên đến nơi mà 


100 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


chúng được sử dụng với hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chỉ phí các nguồn lực kinh tế của xã 
hội một cách tối đa. 

- Cạnh tranh kích thích tiễn bộ kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuấi, 
thúc đây lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh. 

Trong nên kinh tế thị trường, mỗi chủ thể kinh tế tự quyết định hoạt động sản 
xuất kinh doanh của mình. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao 
phí lao động xã hội của hàng hoá đó thì sẽ thu được lợi nhuận cao. Ngược lại, người sản 
xuất nào có hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội sẽ bất lợi và lỗ vốn, 
phá sản. Do đó, cạnh tranh là áp lực đối với người sản xuất, buộc họ phải cải tiến kỹ 
thuật, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, tăng năng suất lao động, nhờ đó kỹ thuật và 
công nghệ sản xuất của toàn xã hội phát triển, thúc đây lực lượng sản xuất xã hội phát 
triển nhanh. 

- Cạnh tranh góp phân tạo nên cơ sở cho sự phân phối thu nhập lần đâu. 

Trong nên kinh tế thị trường, người sản xuất nào có năng suất, chất lượng, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, tức là có lợi thế trong cạnh tranh, thì sẽ có lợi nhuận cao 
và do đó có thu nhập cao. Người sản xuất nào có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh 
doanh thấp, tức là kém lợi thế trong cạnh tranh, thì sẽ có lợi nhuận thấp hoặc không lợi 
nhuận, thậm trí bị thua lỗ và do đó họ sẽ có thu nhập thấp hoặc bị phá sản. 

- Cạnh tranh tạo ra khối lượng sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng tốt, 
giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trường, mục đích của các chủ thể kinh tế là lợi nhuận cao 
nhất, mà người tiêu dùng là người cuối cùng quyết định chủng loại, số lượng và chất lượng 
của hàng hóa trên thị trường. Chỉ có những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu 
dùng lựa chọn thì mới bán được và do đó người sản xuất mới có lợi nhuận. Vì vậy, những 
người sản xuất phải tìm mọi cách để tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng sản phẩm 
đa dạng, dồi dào, phong phú, chất lượng tốt, giá thành hạ, nhu cầu của người tiêu dùng và 
xã hội được đáp ứng. 

Chúng ta nên nhớ rằng, những tác động tích cực của cạnh tranh luôn gắn liền 
với cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. 


Những tác động tiêu cực 


101 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Bên cạnh mặt tích cực, cạnh tranh cũng có những mặt tiêu cực. Những mặt 
tiêu cực của cạnh tranh gắn với cạnh tranh không lành mạnh và không bình đăng, thể 
hiện: 

- Cạnh tranh sẽ làm gia tăng nhanh sự ô nhiễm môi trường và làm mắt cân 
bằng sinh thải. 

Trong nên kinh tế thị trường, vì mục tiêu lợi nhuận, nên các chủ thể kinh tế 
phải giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu, do đó các chất thải do quá trình sản xuất 
sinh ra không được các doanh nghiệp xử lý, gây ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại cho 
người tiêu dùng và xã hội. Hơn nữa, cũng vì mục tiêu lợi nhuận, nên các doanh nghiệp 
khai thác bừa bãi, kiệt quệ tài nguyên, gây mắt cân bằng sinh thái, làm tôn hại đến hiệu 
quả của nên kinh tế. 

- Cạnh tranh làm tăng nạn hàng giả, hàng nhái, trồn lậu thuế, gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng và xã hội. 

Trong nên kinh tế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh như dùng những 
thủ đoạn v1 phạm đạo đức hoặc vi phạm pháp luật, làm hàng giả, hàng nhái, trồn lậu 
thuế, làm phương hại đối thủ cạnh tranh, nhằm thu lợi nhuận cao nhất cho bản thân 
mình, sẽ gây thiệt hại lợi ích của người tiêu dùng, của tập thể và xã hội. 

- Cạnh tranh góp phần làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. 

Trong quá trình cạnh tranh, những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có 
trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có trình độ lao động cao, hợp lý hóa sản xuất, thì họ 
sẽ có năng suất lao động cao, có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã 
hội cần thiết, họ sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh và do đó họ sẽ có lãi cao và giàu lên 
nhanh chóng... Ngược lại, những người không có điều kiện kinh doanh thuận lợi, trang bị 
kỹ thuật lạc hậu, có trình độ lao động thấp, thì họ sẽ có năng suất lao động thấp, có hao 
phí lao động cá biệt cao hơn hao phí lao động xã hội cần thiết hoặc những người gặp rủi 
ro trong kinh doanh thì sẽ bị thua lỗ, dẫn tới phá sản trở thành những người nghèo khó. 

ĐỘC QUYEN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 
TRONG NÈN KINH TẺ THỊ TRƯỜNG 
Lý luận của V.I.Lênin về độc quyền trong nền kinh tế thị 
trường 


Nguyên nhân hình thành độc quyền 


102 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, C. Mác và Ph. Ăngghen đã dự 
báo rằng: tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản 
xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyên. 

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử 
mới của thế giới, V.I. Lênin đã chứng minh rằng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ 
nghĩa tư bản đã chuyên sang giai đoạn độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện 
do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đây nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, hình thành các xí nghiệp có quy 
mô lớn. 

- Vào ba thập ký cuối của thế kỷ XIX, những thành tựu khoa học kỹ thuật mới 
xuất hiện như lò luyện kim mới Betsơme, Máctanh, Tômát ... đã tạo ra sản lượng lớn 
gang thép với chất lượng cao; phát hiện ra hoá chất mới như Axít Sunphuaric (H›SOu), 
thuốc nhuộm...; máy móc mới ra đời, như: động cơ điêzen, máy phát điện, máy tiện, máy 
phay...; phát triền những phương tiện vận tải mới, như: xe hơi, tàu thuỷ, xe điện, máy 
bay... và đặc biệt là đường sắt. Những thành tựu khoa học kỹ thuật mới xuất hiện này, 
một mặt làm xuất hiện những ngành sản xuất mới đòi hỏi xí nghiệp phải có quy mô lớn; 
mặt khác, làm tăng năng suất lao động, tăng khả năng tích lũy, tăng tích tụ và tập trung tư 
bản, thúc đây phát triển sản xuất lớn. 

- Trong điều kiện phát triển của khoa học kỹ thuật, cùng với sự tác động của các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, như: quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy ... 
ngày càng mạnh mẽ, làm biến đổi cơ cấu kinh tế của xã hội tư bản theo hướng tập trung 
sản xuất quy mô lớn. 

- Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng 
quy mô tích lũy để tồn tại và phát triển trong cạnh tranh. Đồng thời, cạnh tranh gay gắt 
làm cho các nhà tư bản vừa và nhỏ bị phá sản, còn các nhà tư bản lớn tồn tại và họ có điều 
kiện phát triển làm cho tích tụ, tập trung tư bản và quy mô xí nghiệp ngày càng to lớn. 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 trong toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa 
làm phá sản hàng loạt các xí nghiệp vừa và nhỏ, các nhà tư bản lớn tồn tại, nhưng để tiếp 
tục phát triển, họ phải thúc đầy nhanh quá trình tích tụ và tập trungtư bản. 


103 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


- Sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa trở thành đòn bây mạnh 
mẽ thúc đây tập trung sản xuất, nhất là việc hình thành các công ty cổ phần, tạo tiền đề 
cho sự ra đời của các tổ chức độc quyên. 

Từ những nguyên nhân trên, V.I.Lênin khẳng định: "... tự do cạnh tranh đẻ ra 
tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này, khi phát triển đến mức độ nhất định, lại 


dẫn tới độc quyền"3^, 


Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tw bản độc 
quyên : | 

* Đặc điêm thứ nhát là: Tập trung sản xuất và các tô chức độc quyên 

Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành các tô chức độc 
quyên là đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyên. Trong thời kỳ này, số 
lượng các xí nghiệp lớn chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng nắm các lĩnh vực sản xuất chủ yếu của 
nên kinh tế, lượng lớn số công nhân và tổng sản phẩm xã hội. 

Trong những năm 1900, ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp đều có tình hình là các xí 
nghiệp lớn chỉ chiếm khoảng 1% tông số xí nghiệp nhưng chiếm hơn 3/4 tổng số máy hơi 
nước và điện lực, gần một nửa tổng sỐ công nhân và sản xuất ra gần một nửa tổng số sản 
phẩm. Sự tích tụ và tập trung sản xuất đến mức cao như vậy đã trực tiếp dẫn đến hình 
thành các tô chức độc quyên. Bởi vì, một mặt, do số lượng các xí nghiệp lớn ít nên có thể 
dễ dàng thoả thuận với nhau; mặt khác, các xí nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật cao nên 
cạnh tranh sẽ rất gay gắt, quyết liệt, khó đánh bại nhau, do đó đã dẫn đến khuynh hướng 
thoả hiệp với nhau đề năm lấy địa vị độc quyền. 

Tổ chức độc quyên là tổ chức liên mình giữa các nhà tư bản lớn, tập trung vào 
trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá, có khả năng định ra 
giá cả độc quyên, nhằm thu lợi nhuận độc quyên cao. 

Khi mới bắt đầu quá trình độc quyền hoá, các liên minh độc quyền hình thành 
theo liên kết ngang, nghĩa là mới chỉ liên kết những doanh nghiệp trong cùng một ngành, 
nhưng về sau theo mối liên hệ dây chuyền, các tô chức độc quyền đã phát triển theo liên 
kết dọc, mở rộng ra nhiều ngành khác nhau. Những hình thức tổ chức độc quyền cơ bản 
từ thấp đến cao, bao gồm: Cácten, xanhđica, tòrót, côngxoócxIom. 


32 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005, t.27, tr.402. 


104 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


- Cácten là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thoả 
thuận với nhau về giá cả, quy mô sản lượng hàng hóa, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh 
toán, ... Các nhà tư bản tham gia cácten vẫn độc lập cả về sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Họ chỉ cam kết thực hiện đúng hiệp nghị, nếu làm sai sẽ bị phạt tiền theo quy định của 
hiệp nghị. Vì vậy, cácten là liên minh độc quyền không vững chắc. Trong nhiều trường 
hợp những thành viên thấy ở vào vị trí bất lợi đã rút ra khỏi cácten, làm cho cácten 
thường tan vỡ trước kỳ hạn. 

- Xanhđica là hình thức tô chức độc quyền cao hơn, ồn định hơn cácten. Các 
nhà tư bản tham gia xanhđica vẫn giữ độc lập về sản xuất, chỉ mất độc lập về lưu thông 
hàng hóa: mọi việc mua, bán do một ban quản trị chung của xanhđica đảm nhận. Mục 
đích của xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán để mua nguyên liệu với giá rẻ, bán 
hàng hoá với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao. 

- Tòrớt là hình thức độc quyền cao hơn cácten và xanhđica. Trong Tòrớt thì cả 
việc sản xuất, tiêu thụ, tài vụ đều do một ban quản trị chung thống nhất quản lý. Các nhà 
tư bản tham gia tòrớt trở thành những cô đông đề thu lợi nhuận theo số lượng cô phân. 

- Côngxoóecxiom là hình thức tổ chức độc quyền có trình độ và quy mô lớn hơn 
các hình thức độc quyên trên. Tham gia côngxoócxiom không chỉ có các nhà tư bản lớn 
mà còn có cả các xanhđica, tòrớt, thuộc các ngành khác nhau nhưng liên quan với nhau 
về kinh tế, kỹ thuật. Với kiểu liên kết dọc như vậy, một côngxoóexiom có thể có hàng 
trăm xí nghiệp liên kết trên cơ sở hoàn toàn phụ thuộc về tài chính vào một nhóm tư bản 
kếch xù. 

Ngày nay, đặc điểm tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền có những biểu 
hiện mới, đó là sự xuất hiện các công ty độc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển 
của các xí nghiệp vừa và nhỏ. 

Do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học và công nghệ nên đã 
diễn ra quá trình hình thành những sự liên kết giữa các độc quyền theo cả hai chiều: 
chiều dọc và chiều ngang, ở cả trong và ngoài nước. Từ đó, những hình thức tô chức độc 
quyền mới đã ra đời. Đó là các Consơn (Concern) và các Congơlômêrết (Conglomerate). 

Consơn: Là tổ chức độc quyền đa ngành, thành phần của nó có hàng trăm xí 
nghiệp có quan hệ với những ngành khác nhau và được phân bố ở nhiều nước. 


105 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến độc quyền đa ngành là do trong điều kiện cạnh 
tranh gay gắt giữa các độc quyền và sự biến động nhanh chóng của thị trường thì việc 
kinh doanh chuyên môn hoá hẹp dễ bị phá sản. Hơn nữa, hình thức độc quyền đa ngành 
còn là kết quả của sự chuyên hoá, thay thế các tòrớt đề đối phó với luật chống độc quyền 
ở hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa (luật này cấm độc quyền 100% mặt hàng trong một 
ngành). 

Congơlômêrết: Là sự kết hợp vài ba chục những hãng vừa và nhỏ không có bất 
kỳ sự liên quan nào về sản xuất hoặc dịch vụ cho sản xuất. Mục đích chủ yếu của các 
congôlơmêrết là thu lợi nhuận bằng kinh doanh chứng khoán. Do vậy phần lớn các 
congôlơmêrết dễ bị phá sản nhanh hoặc chuyền thành các consơn. Tuy nhiên một bộ phận 
các congơlômêrết vẫn tồn tại vững chắc bằng cách kinh doanh trong lĩnh vực tài chính 
trong những điều kiện thường xuyên biến động của nền kinh tế thế giới. 

Ở các nước tư bản phát triển hiện nay, bên cạnh các tổ chức độc quyền lớn lại 
ngày càng xuất hiện nhiều công ty vừa và nhỏ (chiếm hơn 90% tổng số hãng có đăng ký) 
có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 

Sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ là do: 

Thứ nhất, việc ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho phép tiêu 
chuẩn hoá và chuyên môn hoá sản xuất sâu, dẫn đến hình thành hệ thống gia công. 

Các công ty lớn và doanh nghiệp vừa, nhỏ (các hãng nhận gia công) hình 
thành một hệ thống gắn bó với nhau bởi hàng loạt mối quan hệ: người mua, người bán, 
người vay và người cho vay, bởi những phương tiện sản xuất chung, cùng nhau chia sẻ 
công việc, bí quyết sản xuất, ... 

Thực ra, đây chính là biểu hiện của độc quyền dưới một dạng mới, thể hiện ở 
chỗ là: các hãng, công ty vừa và nhỏ phụ thuộc vào các consơn và congơlômêrết về nhiều 
mặt. Sự kiểm soát của độc quyền được thực hiện dưới những hình thức mới thông qua 
quan hệ hợp tác giữa độc quyền lớn với các hãng vừa và nhỏ. Thông qua quan hệ hợp tác 
này, các độc quyền lớn sẽ mở rộng khả năng kiểm soát sản xuất nói chung, tiến bộ khoa 
học và công nghệ nói riêng. 

Thứ hai, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những thế mạnh của nó. Đó là: nhạy 
cảm đối với thay đôi trong sản xuất; linh hoạt ứng phó với sự biến động của thị trường; 
mạnh đạn đầu tư vào những ngành mới đòi hỏi sự mạo hiểm; dễ đổi mới 


106 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trang thiết bị, kỹ thuật mà không cần nhiều chi phí bổ sung; có thể kết hợp nhiều loại hình 
kỹ thuật để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao trong điều kiện kết cấu hạ tầng 
hạn chế, ... 

Ngoài ra, độc quyền cũng bắt đầu xuất hiện cả ở những nước đang phát triển. 
Đó là kết quả của sự thâm nhập của các công ty xuyên quốc gia vào các nước này và sự 
ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại khiến cho chỉ một xí nghiệp hay 
một công ty cũng đủ sức mạnh chi phối việc sản xuất và tiêu thụ của cả một ngành mới ra 
đời ở một nước đang phát triển và tới mức độ nhất định có thể bành trướng ra bên ngoài. 

Các tổ chức độc quyền luôn luôn có xu hướng bành trướng quốc tế. Trong điều 
kiện hiện nay, xu hướng vận động của chúng là trở thành các công ty xuyên quốc gia và 
liên minh với nhà nước hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đó là biểu hiện 
mới của độc quyền và là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
trong điều kiện lịch sử mới. 

* Đặc điểm thứ hai là: Tư bản tài chính và trùm tài chính 

Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong công nghiệp, trong ngân 
hàng cũng diễn ra quá trình tích tụ, tập trung tư bản, dẫn đến hình thành các tổ chức độc 
quyên trong ngân hàng. 

Quy luật tích tụ, tập trung tư bản trong ngân hàng cũng giống như trong công 
nghiệp, do quá trình cạnh tranh các ngân hàng vừa và nhỏ bị thôn tính, dẫn đến hình thành 
những ngân hàng lớn. Khi sản xuất trong ngành công nghiệp tích tụ ở mức độ cao, thì các 
ngân hàng nhỏ không đủ tiềm lực và uy tín phục vụ cho công việc kinh doanh của các xí 
nghiệp công nghiệp lớn. Các tổ chức độc quyền này tìm đến các ngân hàng lớn hơn thích 
nghỉ với các điều kiện tài chính và tín dụng của mình. Trong điều kiện đó, các ngân hàng 
nhỏ phải tự sáp nhập vào các ngân hàng mạnh hơn hoặc phải chấm dứt sự tồn tại của 
mình trước quy luật khốc liệt của cạnh tranh. Quá trình này đã thúc đây các tổ chức độc 
quyên ngân hàng ra đời. 

Sự xuất hiện, phát triển của các độc quyền trong ngân hàng đã làm thay đôi quan 
hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp, làm cho ngân hàng có vai trò mới: từ 
chỗ chỉ là trung gian trong việc thanh toán và tín dụng, nay đã năm được hầu hết tư bản 
tiền tệ của xã hội nên có quyền lực “vạn năng”, khống chế mọi hoạt động của nên kinh tế 
xã hội. Dựa trên địa vị người chủ cho vay, độc quyền ngân hàng “cử” đại diện của nó 
vào các cơ quan quản lý của độc quyền công 


107 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nghiệp để theo dõi việc sử dụng tiền vay hoặc các tổ chức độc quyền ngân hàng còn trực 
tiếp đầu tư vào công nghiệp. Trước sự khống chế và chi phối ngày cảng mạnh mẽ của 
ngân hàng, một quá trình xâm nhập tương ứng trở lại của các độc quyền công nghiệp vào 
ngân hàng cũng diễn ra. Các tổ chức độc quyền công nghiệp cũng tham gia vào công việc 
của ngân hàng bằng cách mua cổ phần của các ngân hàng lớn để chi phối hoạt động của 
ngân hàng hoặc lập ngân hàng riêng phục vụ cho mình. Quá trình độc quyền hoá trong 
công nghiệp và trong ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau và thúc đầy lẫn nhau phát 
triển làm nảy sinh một loại hình tư bản mới, gọi là tư bản tài chính. Tư bản tài chính là sự 
hợp nhất giữa tư bản độc quyền ngân hàng và công nghiệp. 

V.I. Lênin nói: "Tư bản tài chính là kết quả của sự hợp nhất giữa tư bản ngân 
hàng của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất, với tư bản của những liên minh độc 


quyền các nhà công nghiệp" 3, 


Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến sự hình thành một nhóm nhỏ độc 
quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị của toàn xã hội, gọi là bọn đầu sỏ tài 
chính (trùm tài chính, trùm tài phiệt). 

Bọn đầu sỏ tài chính thiết lập sự thống trị của mình thông qua “chế độ tham 
dự”. Thực chất của “chế độ tham dự” là một nhà tài chính lớn, hoặc một tập đoàn tài 
chính nhờ có số cô phiếu khống chế mà nắm được một công ty lớn nhất - công ty gốc gọi 
là "công ty mẹ": công ty này lại mua được cô phiếu khống chế, thống trị các "công ty 
con": "công ty con" đến lượt nó lại chi phối các "công ty cháu", ... Nhờ có “chế độ tham 
dự” và phương pháp tô chức tập đoàn theo kiểu móc xích như vậy, bằng một lượng tư bản 
đầu tư nhỏ, các nhà tư bản độc quyên tài chính có thể khống chế và điều tiết được một 
lượng tư bản lớn gấp nhiều lần. 

Ngoài "chế độ tham dự", bọn đầu sỏ tài chính còn sử dụng những thủ đoạn như 
lập công ty mới, phát hành trái khoán, kinh doanh công trái, đầu cơ chứng khoán ở sở 
giao dịch, đầu cơ ruộng đất... đề thu được lợi nhuận độc quyền cao. Thống trị về kinh tế là 
cơ sở đề bọn đầu sỏ tài chính thống trị về chính trị và các mặt khác. Về mặt chính trị, bọn 
đầu sỏ tài chính chi phối mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chi phối các 
chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước, biến nhà nước tư sản thành công cụ phục vụ 
lợi ích cho chúng. 


33 V,I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.27, tr.489. 


106 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Từ cuối thế kỷ XX đến nay, tư bản tài chính đã có sự thay đôi và những biểu hiện 


Do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, trong 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện nhiều ngành kinh tế mới, đặc biệt là các ngành 
thuộc "phần mềm" như dịch vụ, bảo hiểm... ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Thích ứng với 
sự biến đổi đó, hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính đã thay đổi. 
Ngày nay, phạm vi liên kết và xâm nhập vào nhau giữa tư bản ngân hàng và tư bản công 
nghiệp được mở rộng ra nhiều ngành, do đó các tập đoàn tư bản tài chính thường tôn tại 
dưới hình thức một tô hợp đa dạng kiểu: công - nông 
- thương - tín - địch vụ hay công nghiệp - quân sự - dịch vụ quốc phòng: ... Nội dung 
của sự liên kết cũng đa dạng hơn, tĩnh vi hơn và phức tạp hơn. 

Cơ chế thị trường của tư bản tài chính cũng biến đối, cô phiếu có mệnh giá nhỏ 
được phát hành rộng rãi, khối lượng cô phiếu tăng lên, nhiều tầng lớp dân cư mua cô 
phiếu... kéo theo đó là "chế độ tham dự" được bổ sung thêm bằng "chế độ uỷ nhiệm", 
nghĩa là những đại cô đông được "uỷ nhiệm" thay mặt cho đa số cô đông có ít cô phiếu 
quyết định phương hướng hoạt động của công ty cô phần. Chủ sở hữu tư bản lớn giờ đây 
vừa không chế trực tiếp vừa khống chế gián tiếp đối với tư bản thông qua biến động trên 
thị trường tài chính, buộc các nhà quản lý phải tuân theo lợi ích của chúng. 

Để vươn ra thế giới và thích ứng với quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế, 
toàn cầu hoá kinh tế, các tập đoàn tư bản tài chính đã thành lập các ngân hàng đa quốc gia 
và xuyên quốc gia thực hiện việc điều tiết các consơn và congơlômêrết, xâm nhập vào nền 
kinh tế của các quốc gia khác. Sự ra đời của các trung tâm tài chính của thế giới như Nhật 
Bản, Mỹ, Anh, Đức, Xingapo... là kết quả hoạt động của các tập đoàn tài chính quốc tế. 
Dù biểu hiện dưới hình thức nào, có sự thay đổi cơ chế thống trị ra sao, bản chất của tư 
bản tài chính cũng không thay đổi. 


* Đặc điểm thứ ba là: Xuất khẩu tư bản 
V.ILLênin vạch rõ xuất khâu hàng hoá là đặc điểm của giai đoạn chủ nghĩa tư 
bản tự do cạnh tranh, còn xuất khâu tư bản là đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 


Xuât khâu tư bản là xuât khâu giá trị ra nước ngoài (đầu tư tư bản ra 


109 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nước ngoàảI) nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ở 
các nước nhập khẩu tư bản. 

- Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, xuất khẩu tư bản trở thành tất yêu 
VÌ: 

Một số ít nước phát triển đã tích lũy được một khối lượng tư bản lớn và 
có một số "tư bản thừa" tương đối, cần tìm nơi đầu tư có nhiều lợi nhuận hơn so với đầu 
tư ở trong nước. Đồng thời, nhiều nước lạc hậu về kinh tế bị lôi cuốn vào sự g1ao lưu kinh 
tế thế giới nhưng lại rất thiếu tư bản, giá ruộng đất tương đối hạ, tiền lương thấp, nguyên 
liệu rẻ, nên tỷ suất lợi nhuận cao, rất hấp dẫn đầu tư tư bản. 

- Xuất khẩu tư bản được thực hiện đưới hai hình thức chủ yếu: đầu tư trực tiếp 
và đầu tư gián tiếp. 

+ Đầu tư trực tiếp (xuất khẩu tư bản hoạt động) là hình thức xuất khẩu tư bản để 
xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận 
đầu tư để trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận cao, biến nó thành một chi nhánh của “công 
ty mẹ” ở chính quốc. Các xí nghiệp mới hình thành thường tồn tại dưới dạng hỗn hợp 
song phương hoặc đa phương, nhưng cũng có những xí nghiệp toàn bộ vốn của công ty 
nước ngoải. 

+ Đầu tư gián tiếp (xuất khâu tư bản cho vay) là hình thức xuất khẩu tư bản 
dưới dạng cho vay thu lãi. Đó là hình thức xuất khâu tư bản cho vay. 

- Thực hiện các hình thức xuất khẩu tư bản trên, xét về chủ sở hữu tư bản, thì 
xuất khẩu tư bản được chia thành: xuất khẩu tư bản tư nhân và xuất khẩu tư bản nhà nước. 

+ Xuất khẩu tư bản tư nhân là hình thức xuất khẩu do tư bản tư nhân thực hiện. 
Hình thức này có đặc điểm cơ bản là nó thường được đầu tư vào những ngành kinh tế có 
vòng quay tư bản ngắn và thu được lợi nhuận độc quyền cao, dưới hình thức các hoạt 
động căm nhánh của các công ty xuyên quốc gia. 

+ Xuất khẩu tư bản nhà nước là nhà nước tư bản độc quyền dùng nguồn vốn từ 
ngân quỹ của mình, tiền của các tô chức độc quyền để đầu tư vào nước nhập khẩu tư bản; 
hoặc viện trợ có hoàn lại hay không hoàn lại để thực hiện những mục tiêu về kinh tế, 
chính trị và quân sự. 

Về kinh tế, xuất khẩu tư bản nhà nước thường hướng vào các ngành thuộc kết 
cầu hạ tầng đỀ tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư của tư bản tư nhân. Nhà 


110 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nước tư bản “viện trợ” không hoàn lại cho nước nhập khẩu tư bản để ký được những 
hiệp định thương mại và đầu tư có lợi... 

Về chính trị, “viện trợ” của nhà nước tư bản thường nhằm duy trì và bảo vệ chế 
độ chính trị "thân cận" đã bị lung lay ở các nước nhập khẩu tư bản, tăng cường sự phụ 
thuộc của các nước đó vào các nước tư bản, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, tạo điều 
kiện cho tư nhân xuất khẩu tư bản. 

và quân sự, “viện trợ” của nhà nước tư bản nhằm lôi kéo các nước phụ thuộc 
vào khối quân sự hoặc buộc các nước nhận viện trợ phải cho các nước xuất khẩu tư bản 
lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình... 

Việc xuất khâu tư bản là sự mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra nước 
ngoài, là công cụ chủ yếu để bành trướng sự thống trị của tư bản tài chính trên phạm vi 
toàn thế giới. 

- Ngày nay, trong điều kiện lịch sử mới, xuất khâu tư bản có những biến 
đổi lớn: 

Thứ nhất, trước kia luồng tư bản xuất khâu chủ yếu từ các nước tư bản 
phát triển sang các nước kém phát triển (chiếm tỷ trọng trên 70%). Nhưng những thập kỷ 
gần đây đại bộ phận dòng đầu tư lại chảy qua lại giữa các nước tư bản phát triển với nhau. 
Sở đĩ có sự chuyên hướng đầu tư như vậy, là do: 

+ Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã tạo ra những biến đổi nhảy vọt 
trong sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều 
ngành công nghiệp mới ra đời và phát triển thành các ngành mũi nhọn như: ngành công 
nghệ sinh học, ngành chế tạo vật liệu mới, ngành bán dẫn và vi điện tử, ngành vũ trụ và 
đại dương, đặc biệt hiện nay với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ tự động 
hóa... Sự xuất hiện những ngành mới đã tạo ra nhu cầu đầu tư hấp dẫn vì trong thời gian 
đầu nó tạo ra lợi nhuận siêu ngạch lớn. 

+ Ở các nước tư bản phát triển đã diễn ra sự biến đối cơ cấu các ngành sản xuất: 
phát triển các ngành có hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao và hàm lượng vốn lớn, nên đầu 
tư vào đây lại thu được lợi nhuận cao. 

+ Việc tiếp nhận kỹ thuật mới chỉ diễn ra ở các nước tư bản phát triển vì ở các 
nước đang phát triển có kết cấu hạ tầng lạc hậu, tình hình chính trị kém ổn định, tỷ suất 
lợi nhuận của tư bản đầu tư không còn cao như trước. 


Thứ hai, chủ thể xuất khẩu tư bản có sự thay đôi lớn, trong đó vai trò của 


II 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các công ty xuyên quốc gia (TNC$) trong xuất khẩu tư bản ngày càng to lớn, đặc biệt là đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Mặt khác, đã xuất hiện nhiều chủ thể xuất khẩu tư bản từ các 
nước đang phát triển. 

Thứ ba, hình thức xuất khâu tư bản rất đa dạng, sự đan xen giữa xuất khẩu tư 
bản và xuất khẩu hàng hoá tăng lên. Chăng hạn trong đầu tư trực tiếp xuất hiện những 
hình thức mới như BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyên giao), BT (xây dựng - chuyển 
giao), ... Sự kết hợp giữa xuất khâu tư bản với các hợp đồng buôn bán hàng hoá, dịch vụ, 
chất xám, ... không ngừng tăng lên. 

Thứ tư, sự áp đặt mang tính chất thực dân trong xuất khâu tư bản đã được gỡ bỏ 
dần và nguyên tắc cùng có lợi được đề cao. 

* Đặc điểm thứ tư là: Sự phân chia thể giới về kinh tế giữa các tập đoàn tư bản 
độc quyền 

Quá trình tích tụ và tập trung tư bản phát triển, việc xuất khẩu tư bản tăng lên 
cả về quy mô và phạm vi tất yếu dẫn tới sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tập 
đoàn tư bản độc quyền và hình thành các tô chức độc quyền quốc tế. 

Lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản đã chứng tỏ thị trường trong nước luôn 
luôn gắn với thị trường ngoài nước. Đặc biệt trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
thị trường ngoài nước còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước tư bản. Một 
mặt, do lực lượng sản xuất phát triển cao đòi hỏi ngày càng phải có nhiều nguồn nguyên 
liệu và nơi tiêu thụ; mặt khác, do mục đích lợi nhuận cao thúc đây tư bản độc quyền tăng 
cường bành trướng ra nước ngoài, cần có thị trường ôn định thường xuyên. 

V.I. Lênin nhận xét: "Bọn tư sản chia nhau thế giới, không phải đo tính độc ác 
đặc biệt của chúng, mà do sự tập trung đã tới mức độ buộc chúng phải đi vào con đường 


ây để kiếm lời", 


Sự đụng độ trên trường quốc tế giữa các tổ chức độc quyền quốc gia có sức 
mạnh kinh tế hùng hậu lại được sự ủng hộ của nhà nước "của mình” và các cuộc cạnh 
tranh khốc liệt giữa chúng tất yếu dẫn đến xu hướng thoả hiệp, ký kết các hiệp định, để 
củng cô địa vị độc quyền của chúng trong những lĩnh vực và những thị trường nhất định. 
Từ đó hình thành các liên minh độc quyền quốc tế dưới dạng cácten, xanhđica, tòrớt quốc 
lê 


3 S4: tr.472. 


112 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Ngày nay, sự phân chia thế giới về kinh tế có những biểu hiện mới, đó là xu 
hướng quốc tế hoá, toàn câu hoá kinh tẾ ngày càng tăng bên cạnh xu hướng khu vực hoá 
nên kinh tế. 

Sức mạnh và phạm vi bành trướng của các công ty xuyên quốc gia (TNC§) tăng 
lên đã thúc đây xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá kinh tế và sự phân chia phạm vi ảnh 
hưởng giữa chúng với nhau, đồng thời thúc đây việc hình thành chủ nghĩa tư bản độc 
quyền quốc tế. 

Cùng với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế lại diễn ra xu hướng khu vực hoá kinh 
tế, hình thành nhiều liên minh kinh tế khu vực như: Liên minh châu Âu (EU) ra đời từ 
ngày 1-I-1999 với đồng tiền chung châu Âu (EURO). Đến nay liên minh này đã bao gồm 
27 (ngoại trừ nước Anh đã tách ra khỏi EU năm 2017) quốc gia tham gia. Khối Mậu dịch 
tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm: Canađa, Mêhicô và Mỹ... 

Việc phân chia thế giới về kinh tế cũng có sự tham gia của một loạt nước đang 
phát triển nhằm chống lại sức ép của các cường quốc tư bản. Đó là việc thành lập tô chức 
các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC); thị trường chung vùng chóp nón Nam Mỹ 
(MERCOSUS), gồm 4 nước: Brazin, Achentina, Urugoay, Paragoay;... Ngày càng có 
nhiều nước tham gia vào các Liên minh mậu dịch tự do (FTA) và các Liên minh thuế 
quan (CU),.... 

Tư bản độc quyền quốc tế là thế lực đang chi phối quá trình toàn cầu hoá thông 
qua các tổ chức kinh tế quốc tế và đang ra sức hạn chế sự phát triển của các tổ chức khu 
vực. 

* Đặc điểm thứ năm là: Sự phân chia thể giới về lãnh thô giữa các cường quốc 
tự bản 

Sự phân chia thế giới về kinh tế được củng cô và tăng cường bằng việc phân 
chia thế giới về lãnh thổ. V.I. Lênin đã chỉ ra rằng: "Chủ nghĩa tư bản phát triển cảng cao, 
nguyên liệu càng thiếu thốn, sự cạnh tranh càng gay gắt và việc tìm kiếm các nguồn 
nguyên liệu trên toàn thế giới càng ráo riết, thì cuộc đấu tranh để chiếm thuộc địa càng 
quyết liệt hơn"Ö, 

Các cường quốc tư bản ra sức xâm chiếm thuộc địa, bởi vì thuộc địa là nơi đảm 
bảo nguồn nguyên liệu và thị trường thường xuyên, là nơi tương đối an 


3 Sđ4: tr.481. 


113 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


toàn trong cạnh tranh, đảm bảo thực hiện đồng thời những mục đích về kinh tế, quân 
sự và chính trị. 

Đến đầu thế kỷ XX, các nước tư bản đã hoàn thành việc phân chia lãnh thổ 
thế giới. Sự phân chia này phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế của từng nước tư bản. Nước 
Anh chiếm được nhiều thuộc địa nhất, sau đó đến Nga (Nga hoàng) và Pháp. Số dân 
thuộc địa của Anh nhiều hơn 12 lần số dân thuộc địa của Nga và bằng 7 lần của Pháp. Số 
dân thuộc địa của Pháp lại nhiều hơn số dân thuộc địa của ba nước Đức, Mỹ, Nhật cộng 
lại. 

Do sự phân chia lãnh thổ và phát triển không đều của các cường quốc tư bản, tất 
yếu dẫn đến cuộc đấu tranh đòi chia lại lãnh thổ thế giới sau khi đã chia xong. Đó là 
nguyên nhân chính dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) và lần 
thứ hai (1939-1945). 

V.I. Lênin viết: "Khi nói đến chính sách thực dân trong thời đại chủ nghĩa để 
quốc tư bản, thì cần chú ý rằng tư bản tài chính và chính sách quốc tế thích ứng với nó... 
đã tạo nên hàng loạt hình thức lệ thuộc có tính chất quá độ của các nước. Tiêu biểu cho 
thời đại đó, không những chỉ có hai loại nước chủ yếu: Những nước chiếm thuộc địa và 
những thuộc địa, mà còn có nhiều nước phụ thuộc với những hình thức khác nhau, những 
nước này trên hình thức thì được độc lập về chính trị, nhưng thực tế lại mắc vào cái lưới 


phụ thuộc vẻ tài chính và ngoại giao"26, 


Từ những năm 50 của thế kỷ XX trở đi, phong trào giải phóng dân tộc phát 
triển mạnh mẽ đã làm sụp đồ và tan rã hệ thống thuộc địa kiểu cũ, nhưng điều đó không 
có nghĩa là chủ nghĩa thực dân đã bị thủ tiêu. Trái lại, các cường quốc tư bản chuyên 
sang thi hành chính sách thực dân mới, mà nội dung chủ yếu của nó là dùng viện trợ kinh 
tế, kỹ thuật, quân sự để duy trì sự lệ thuộc của các nước đang phát triển. 

Hiện nay, sự phân chia thể giới về lãnh thổ giữa các cường quốc tư bản vẫn 
tiếp tục dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị mới: 

Vào nửa cuối thế kỷ XX, tuy chủ nghĩa thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đồ và chủ 
nghĩa thực dân mới đã suy yếu, nhưng các cường quốc tư bản vẫn tranh giành nhau phạm 
vi ảnh hưởng bằng cách thực hiện "chiến lược biên giới mềm", ra sức bành trướng "biên 
giới kinh tế" rộng hơn biên giới địa lý, ràng buộc, chi phối 


36 Sđ4: tr.485. 


114 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các nước kém phát triển từ sự lệ thuộc về vốn, công nghệ đi đến sự lệ thuộc về chính 
trị vào các cường quốc đưới mọi hình thức lúc ngắm ngầm, lúc công khai. 

Sang đầu thế kỷ XXI, chiến tranh lạnh đã kết thúc, nguy cơ chiến tranh thế giới 
bị đây lùi, nhưng vẫn tiềm ân những nguy cơ chạy đua vũ trang mới, thực chất là nguy cơ 
chiến tranh lạnh phục hồi trở lại. Mặt khác, sự phân chia lãnh thổ thế giới lại được thay 
thế bằng những cuộc chiến tranh thương mại, những cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo mà 
đứng bên trong hoặc núp đẳng sau các cuộc đụng độ đó chính là các cường quốc tư bản. 

Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền có quan hệ chặt 
chẽ với nhau, nói lên bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền về mặt kinh tế là sự thống 
trị của tư bản độc quyên, về mặt chính trị là hiểu chiến, xâm lược. 

Độc quyền và cạnh tranh, lợi nhuận độc quyền và giá cả độc 
quyên 

* Quan hệ giữa độc quyên và cạnh tranh: 

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, độc quyền đối lập với cạnh tranh tự 
do. Nhưng sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, trái lại nó còn 
làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại to lớn hơn. 

Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, không chỉ tồn tại sự cạnh tranh 
giữa những người sản xuất nhỏ, giữa những nhà tư bản vừa và nhỏ như trong giai đoạn 
chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, mà còn có thêm các loại cạnh tranh sau: 

- Một là, cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các xí nghiệp ngoài độc 
quyền. Các tô chức độc quyền tìm mọi cách chèn ép, chi phối, thôn tính các xí nghiệp 
ngoài độc quyền bằng nhiều biện pháp như: độc chiếm nguồn nguyên liệu, nguồn nhân 
công, phương tiện vận tải, tín dụng, hạ giá có hệ thống... đề đánh bại đối thủ. 

- Hai là, cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau. Loại cạnh tranh này 
có nhiều hình thức: cạnh tranh giữa các tô chức độc quyền trong một ngành, kết thúc 
bằng một sự thoả hiệp hoặc bằng sự phá sản của một bên cạnh tranh; cạnh tranh giữa các 
tổ chức độc quyền khác ngành có liên quan với nhau về nguồn nguyên liệu, kỹ thuật...; 
cạnh tranh giữa các tô chức độc quyên trong nước với các tổ chức độc quyền ở ngoải 
nước. 


115 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


- Ba là, cạnh tranh trong nội bộ các tô chức độc quyên. Những nhà tư bản tham 
g1a cácten, xanhđica, cạnh tranh với nhau để giành thị trường tiêu thụ có lợi hoặc giành 
tỷ lệ sản xuất cao hơn. Các thành viên của tòrớt và côngxoócxiom cạnh tranh với nhau để 
chiếm cô phiếu khống chế, từ đó chiếm địa vị lãnh đạo, chi phối và phân chia lợi nhuận 
có lợi hơn. 

* Lợi nhuận độc quyền: 

Lợi nhuận độc quyền là lợi nhuận thu được cao hơn lợi nhuận bình quân, do sự 
thống trị của các tổ chức độc quyên đem lại. 

Các tổ chức độc quyên thống trị bằng cách khống chế (áp đặt) giá bán hàng hóa 
cao vả giá mua hàng hóa thấp, do đó các tổ chức độc quyền luôn thu được lợi nhuận độc 
quyền cao. 

Nguồn gốc của lợi nhuận độc quyên cao là lao động không công của công nhân 
làm việc trong các xí nghiệp độc quyền; một phần lao động không công của công nhân 
làm việc trong các xí nghiệp ngoài độc quyền; một phần giá trị thặng dư của các nhà tư 
bản vừa và nhỏ bị mất đi do thua thiệt trong cuộc cạnh tranh; lao động thặng dư và đôi khi 
cả một phần lao động tất yếu của những người sản xuất nhỏ, nhân dân lao động ở các 
nước tư bản và các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

* Giá cả độc quyên: 

Giá cả độc quyền là giá cả do các tổ chức độc quyền áp đặt trong mua và bán 
hàng hóa. Giá cả độc quyền gồm chí phí sản xuất cộng với lợi nhuận độc quyền. 

Do chiếm được vị trí độc quyền về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nên các tô chức 
độc quyền áp đặt được giá cả độc quyền. Các tô chức độc quyền luôn áp đặt giá cả cao 
khi bán và giá cả thấp khi mua. Như vậy, giá cả độc quyền gồm có giá cả độc quyền cao 
(khi bán) và giá cả độc quyền thấp (khi mua). 

Về thực chất, giá cả độc quyền vẫn không thoát ly và không phủ định cơ sở của 
nó là giá trị. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả 
độc quyền. Giá cả độc quyền chỉ lên xuống xoay quanh giá trị hàng hóa. Khi xuất hiện giá 
cả độc quyền thì giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá cả độc quyền. 

* Biểu hiện hoạt động của quy luật giả trị và giá trị thăng dư trong giai đoạn 
độc quyền: 


116 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản, quy luật giá trị và quy luật giá 
trị thặng dư vẫn luôn hoạt động, vì cơ sở cho sự tồn tại, hoạt động của nó vẫn còn. Trong 
giai đoạn độc quyền các tổ chức độc quyền luôn mua và bán hàng hóa theo giá cả độc 
quyền, do đó họ luôn thu được lợi nhuận độc quyền cao. Vì vậy, giá cả độc quyền và lợi 
nhuận độc quyền cao là quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyên. 
Trong đó, quy luật giá cả độc quyền chính là hình thức biểu hiện hoạt động cụ thể của quy 
luật giá trị và quy luật lợi nhuận độc quyền cao chính là hình thức biểu hiện hoạt động cụ 
thể của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. 

Túc động của độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

* Những tác động tích cực: 

- Độc quyên tạo ra khả năng to lớn trong việc nghiên cứu và triển khai các hoạt 
động khoa học kỹ thuật, thúc đầy sự tiến bộ kỹ thuật. 

Độc quyên là kết quả của quá trình tích tụ, tập trung tư bản sản xuất ở mức độ 
cao. Do đó, các tổ chức độc quyền có khả năng tập trung được các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn lực về tài chính trong việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học kỹ thuật, 
thúc đây sự tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, đây chỉ là khả năng, còn khả năng có trở thành 
hiện thực hay không còn phụ thuộc và nhiều yếu tố, nhất là phụ thuộc và mục đích kinh tế 
của các tổ chức độc quyền trong nền kinh tế thị trường. 

- Độc quyên làm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnhtranh. 

Là kết quả của tập trung sản xuất và sự liên minh các xí nghiệp lớn, độc quyền 
tạo ra được ưu thế về vốn trong việc ứng dụng những thành tực kỹ thuật, công nghệ sản 
xuất mới, hiện đại, áp dụng những phương pháp sản xuất tiên tiến, làm tăng năng suất lao 
động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

- Độc quyền tạo sức mạnh góp phần thúc đây nền kinh tế phát triển theo hướng 
sản xuất lớn hiện đại. 

Với ưu thế tập trung được các sức mạnh kinh tế to lớn vảo trong tay mình, nhất 
là sức mạnh về tài chính, tạo cho độc quyền có điều kiện đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế 
trọng tâm, mũi nhọn, tập trung, quy mô lớn, do đó thúc đây nền kinh tế thị trường phát triển 
theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, hiện đại. 


117 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


V.LLênin viết: “Nhưng trước mắt chúng ta cạnh tranh tự do biến thành độc 
quyền và tạo ra nền sản xuất lớn, loại bỏ nền sản xuất nhỏ, thay thế nền sản xuất lớn bằng 


một nên sản xuât lớn hơnnữa”3 7 


* Những tác động tiêu cực: 

- Độc quyền làm cho cạnh tranh không hoàn hảo gây thiệt hại cho người tiêu 
dùng và xã hội. 

Với sự thống trị của độc quyền và vì mục đích lợi nhuận độc quyền cao, mặc dù 
như đã phân tích ở trên, độc quyền tạo ra sản xuất lớn, họ có thể giảm chi phí sản xuất và 
do đó giảm giá cả hàng hóa, nhưng độc quyền không giảm giá, mà họ luôn áp đặt giá bán 
hàng hóa cao và giá mua thấp, thực hiện sự trao đôi không ngang giá, hạn chế khối lượng 
hàng hóa... tạo ra sự cung cầu giả tạo về hàng hóa, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và xã 
hội. 

- Độc quyền đã phần nào kìm hãm sự tiến bộ kỹ thuật, kìm hãm sự phát triển 
kinh tế, xã hội. Như sự phân tích tác động tích cực ở phần trên, độc quyền tập trung được 
các nguồn lực lớn, tạo ra khả năng nghiên cứu, phát minh các sáng chế khoa học, kỹ thuật. 
Nhưng vì lợi ích độc quyền, hoạt động nghiên cứu, phát minh, sáng chế chỉ được thực hiện 
khi vị thế độc quyền của chúng không có nguy cơ bị lung lay. Do vậy, mặc dù có khả năng, 
nhưng họ không tích cực thực hiện các công việc đó. Điều này chứng tỏ, độc quyền đã kìm 
hãm thúc đây sự tiến bộ kỹ thuật, theo đó kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội. 

- Độc quyên chi phối các quan hệ kinh tế, xã hội, làm tăng sự phân hóa giàu 
nghèo. 

Với địa vị thống trị kinh tế của mình và mục đích lợi nhuận độc quyên cao, độc 
quyền có khả năng và không ngừng bành trướng sang các lĩnh vực chính trị, xã hội, kết hợp 
với các nhân viên chính phủ để thực hiện mục đích lợi ích cho nhóm tư bản độc quyên, 
thậm trí kết hợp với sức mạnh của nhà nước tạo ra tư bản độc quyền nhà nước, chỉ phối cả 
quan hệ đối nội, đối ngoại của nhà nước, có lợi cho tư bản độc quyền, không vì lợi ích của 
đại đa số nhân dân lao động. Do đó, góp phần làm tăng sự phân hóa giàu nghèo trong xã 
hội của các nước tư bản cũng như trên phạm vi thế giới. 


Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 


37 Sđ4: tr.488 


118 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nguyên nhân ra đời và phát triển chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước 
Đầu thế kỷ XX, nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, V.I. Lênin đã chỉ rõ: Chủ 
nghĩa tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là khuynh 
hướng tất yếu. Nhưng chỉ đến những năm gần giữa của thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước mới trở thành một thực thể rõ ràng và là một đặc trưng cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ra đời do những nguyên nhân chủ yếu 
sau đây: 

Một là, tích tụ và tập trung tư bản càng lớn thì tích tụ và tập trung sản xuất càng 
cao, do đó đẻ ra những cơ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi phải có một sự điều tiết xã hội đối với 
sản xuất và phân phối từ một trung tâm. Nói cách khác, sự phát triển hơn nữa của trình độ 
xã hội hoá lực lượng sản xuất đã dẫn đến yêu cầu khách quan là nhà nước với tư cách đại 
biểu cho toàn bộ xã hội quản lý nền sản xuất. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì lực 
lượng sản xuất xã hội hoá ngày càng cao càng mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất 
dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, do đó tất yếu đòi 
hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất để mở đường cho lực lượng sản xuất có thê 
tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Hình thức mới đó 
là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số 
ngành mới mà các tô chức độc quyền tư nhân không thê hoặc không muốn kinh doanh, do 
vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận, nhất là các ngành thuộc kết câu hạ tầng 
như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản, .... Vì vậy, nhà 
nước tư sản phải đảm nhận các ngành đó, tạo điều kiện cho các tô chức độc quyền tư nhân 
kinh doanh các ngành khác có lợi hơn. 

Ba là, sự thông trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp 
tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để 
xoa dịu những mâu thuẫn đó, như: trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát 
triển phúc lợi xã hội, ... 

Bồn là, cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các 
liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích 
với các đối thủ trên thị trường thế giới. Tình hình đó đòi hỏi phải 


119 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


có sự điều tiết các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế, trong đó không thê thiếu vai trò của 
nhà nước tư bản. 

Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc đấu tranh với chủ nghĩa xã 
hội hiện thực và tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi 
sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. 

Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Các nguyên nhân phân tích trên đây đã làm xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước. 

Chủ nghĩa tr bản độc quyên nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức 
đóc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản thành một thiết chế và thể chế 
thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyên và cứu nguy cho chủ nghĩa tư 
bản. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nắc thang phát triển mới của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền (chủ nghĩa đề quốc). Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt 
chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tô chức độc quyên, tăng vai trò can thiệp của nhà 
nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước 
trong một cơ chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vảo các tổ chức độc quyên. 

V.I. Lênin chỉ ra răng: "Bọn đầu sỏ tài chính dùng một mạng lưới dày đặc 
những quan hệ lệ thuộc để bao trùm hết thảy các thiết chế kinh tế và chính trị... đó là biểu 


hiện rõ rệt nhât của sự độc quyên áyn3 - 


Trong cơ cấu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, nhà nước đã trở 
thành một tập thể tư bản không lồ. Nó cũng là chủ sở hữu những xí nghiệp, cũng tiễn 
hành kinh doanh như một nhà tư bản thông thường. Nhưng điểm khác biệt là ở chỗ: ngoài 
chức năng một nhà tư bản thông thường, nhà nước còn có chức năng chính trị và các công 
cụ trấn áp xã hội như quân đội, cảnh sát, nhà tù... 

Ph. Ăngghen cho răng, nhà nước đó vẫn là nhà nước của các nhà tư bản, là nhà 
tư bản tập thể lý tưởng và nhà nước ấy càng chuyền nhiều lực lượng sản xuất thành tài sản 
của nó bao nhiêu thì nó lại càng biến thành nhà tư bản tập thể thực sự bấy nhiêu. 


35 Sđ4: tr.535 


120 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một quan hệ kinh tế, chính 
trị, xã hội trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. 

Bất cứ nhà nước nào cũng có vai trò kinh tế nhất định đối với xã hội mà nó 
thống trị, song ở mỗi chế độ xã hội, vai trò kinh tế của nhà nước có sự biến đổi thích hợp 
đối với xã hội đó. Các nhà nước trước chủ nghĩa tư bản chủ yếu can thiệp bằng bạo lực và 
theo lỗi cưỡng bức siêu kinh tế. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, nhà 
nước tư sản ở bên trên, bên ngoài quá trình kinh tế, vai trò của nhà nước chỉ dừng lại ở 
việc điều tiết bằng thuế và pháp luật. Ngày nay vai trò của nhà nước tư sản đã có sự biến 
đổi, không chỉ can thiệp vào nền sản xuất xã hội bằng thuế, luật pháp mà còn có vai trò tổ 
chức và quản lý các xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, điều tiết bằng các biện 
pháp đòn bẩy kinh tế vào tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, 
lưu thông, tiêu dùng. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là hình thức vận động mới của quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa 
tư bản thích nghi với điều kiện lịch sử mới. 

Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước . : 

Một là, sự kêt hợp về nhán sự giữa tô chức độc quyên và nhà nước: 

Lênin đã từng nhấn mạnh rằng sự liên minh cá nhân của các ngân 
hàng với công nghiệp được bồ sung băng sự liên minh cá nhân của ngân hàng và công 
nghiệp với chính phủ: "Hôm nay là bộ trưởng, ngày mai là chủ ngân hàng; hôm nay là 
chủ ngân hàng, ngày mai là bộ trưởng"3 3, 

Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các đảng phái tư sản. Chính 
các đảng phái này đã tạo ra cho tư bản độc quyền một cơ sở xã hội để thực hiện sự thống 
trị và trực tiếp xây dựng đội ngũ công chức cho bộ máy nhà nước. Cùng với các đảng phái 
tư sản, là các hội chủ xí nghiệp, như: Hội Công nghiệp toàn quốc Mỹ, Tổng Liên đoàn 
công nghiệp Italia, Liên đoàn các nhà kinh tế Nhật Bản, Liên minh Liên bang công nghiệp 
Đức, Hội đồng quốc gia giới chủ Pháp, Tổng Liên đoàn công thương Anh... Các hội chủ 
xí nghiệp này trở thành lực lượng chính trị, kinh tế to lớn, là chỗ dựa cho chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước. Các hội chủ này hoạt động thông qua các đảng phái của giai cấp tư 
sản, cung cấp kinh phí 


39 V.. Lênin: 7oàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.31, tr.272. 
121 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cho các đảng, quyết định về mặt nhân sự và đường lối chính trị, kinh tẾ của các đảng, 
tham gia vào việc thành lập bộ máy nhà nước ở các cấp. Mặt khác, chúng còn lập ra các 
uỷ ban tư vấn bên cạnh các bộ nhằm "lái" hoạt động của nhà nước theo chiến lược của 
mình. Vai trò của các hội lớn đến mức mà dư luận thế giới đã gọi chúng là “những chính 
phủ đăng sau chính phủ”, “một quyên lực thực tế đằng sau quyền lực” của chính quyền. 

Thông qua các hội chủ, một mặt các đại biểu của các tô chức độc quyền tham 
gia vào bộ máy nhà nước với những cương vị khác nhau; mặt khác, các quan chức và 
nhân viên chính phủ được cài vào các ban quản trị của các tổ chức độc quyên, giữ những 
chức vụ trọng yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở thành những người đỡ đầu các tổ 
chức độc quyền. Sự thâm nhập lẫn nhau này (còn gọi /à sự kết hợp) đã tạo ra những biểu 
hiện mới trong mối quan hệ giữa các tô chức độc quyển và cơ quan nhà nước từ trung 
ương đến địa phương. 

Hai là, sự hình thành, phát triển sở hữu nhà nước và thị trường nhà 
nước: 

Sở hữu độc quyên nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư bản độc 
quyền có nhiệm vụ ủng hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì sự tồn 
tại, phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nó biểu hiện không những ở chỗ sở hữu nhà nước 
tăng lên mà còn ở sự tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền 
tư nhân, hai loại sở hữu này đan kết với nhau trong quá trình tuần hoàn của tổng tư bản xã 
hội. 

Sở hữu nhà nước không chỉ bao gồm những động sản và bất động sản cần cho 
hoạt động của bộ máy nhà nước, mà gồm cả những doanh nghiệp nhà nước trong công 
nghiệp và trong các lĩnh vực kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, như: ø1ao thông vận tải, giáo 
dục, y tế, bảo hiểm xã hội, ... Trong đó, ngân sách nhà nước là bộ phận quan trọng nhất. 

Sở hữu nhà nước được hình thành dưới nhiều hình thức khác nhau: xây dựng 
doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách; quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân bằng 
cách mua lại; nhà nước mua cô phần của các doanh nghiệp tư nhân; mở rộng doanh 
nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các doanh nghiệp tư nhân... 

Sở hữu nhà nước thực hiện được các chức năng cơ bản sau: 


Thứ nhát là, mở rộng sản xuât tư bản chủ nghĩa, bảo đảm địa bàn rộng lớn 


122 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Điều này liên quan đến những ngành sản xuất cũ 
không đứng vững được trong cạnh tranh và có nguy cơ thua lỗ, cũng như các ngành công 
nghiệp mới nhất đòi hỏi vốn đầu tư lớn và trình độ nghiên cứu khoa học, thiết kế và thử 
nghiệm cao được nhà nước đầu tư phát triỀn. 

Thứ hai là, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc di chuyển tư bản của các tổ 
chức độc quyền đầu tư vào các ngành sản xuất kinh doanh khác nhau, chuyên từ ngành 
này sang ngành khác, từ những ngành ít lãi sang những ngành kinh doanh có hiệu quả hơn 
một cách dễ dàng, thuận lợi. 

Thứ ba là, làm chỗ dựa cho sự điều tiết kinh tế tư bản chủ nghĩa theo những 
chương trình nhất định. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn độc quyền suy cho 
cùng lả nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho bọn tư bản độc quyên, đặc biệt là tư bản tài 
chính, duy trì sự tồn tại và phát triển chủ nghĩa tư bản. Do đó, các chương trình kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản trong từng thời kỳ nhất định cũng đều nhằm mục đích đó. 

Cùng với việc nhà nước thực hiện kinh doanh thì thị trường nhà nước cũng hình 
thành. Sự hình thành thị trường nhà nước với việc nhà nước chủ động mở rộng thị trường 
trong nước bằng việc bao mua sản phẩm của các xí nghiệp độc quyền thông qua những 
hợp đồng được ký kết đã giúp tư bản tư nhân khắc phục được một phần khó khăn trong 
thời kỳ khủng hoảng thừa, góp phần bảo đảm cho quá trình tái sản xuất được diễn ra bình 
thường. Các hợp đồng ký kết với nhà nước giúp cho các tổ chức độc quyền tư nhân vừa 
tiêu thụ được hàng hoá vừa đảm bảo lợi nhuận ôn định, vừa khắc phục được tình trạng 
thiếu nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. 

Sự tiêu thụ của nhà nước được thực hiện qua những đơn đặt hàng của nhà nước, 
quan trọng hơn cả là các đơn đặt hàng quân sự do ngân sách chi mỗi ngày một tăng. Các 
hợp đồng này đảm bảo cho các độc quyền tư nhân kiếm được một khối lượng lợi nhuận 
lớn và ôn định, vì tỷ suất lợi nhuận của việc sản xuất các loại hàng hoá đó cao hơn hắn tỷ 
suất lợi nhuận thông thường. 

Ba là, sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản: 

Một trong những hình thức biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước là sự điều tiết quá trình kinh tế. Hệ thống điều tiết của nhà nước tư sản hình 
thành một tông thê những thiết chế và thể chế kinh tế của nhà nước. Nó bao gồm bộ máy 
quản lý gắn với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng điều tiết sự vận động của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, toàn bộ quá trình tái sản xuất xã 


123 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hội. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước được thực hiện dưới nhiều hình thức như: hướng 
dẫn, kiểm soát, uốn nắn những lệch lạc bằng các công cụ kinh tế và các công cụ hành 
chính - pháp lý, băng cả ưu đãi và trừng phạt; bằng những giải pháp chiến lược dài hạn 
như lập chương trình, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tẾ, khoa học, công nghệ, bảo vệ 
môi trường, bảo hiểm xã hội, ... và bằng cả các giải pháp ngắn hạn. 

Các chính sách kinh tế của nhà nước tư sản là sự thể hiện rõ nét nhất sự điều tiết 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực như 
chính sách chống khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát, chính sách về tăng trưởng kinh tế, 
chính sách xã hội, chính sách kinh tế đối ngoại. Các công cụ chủ yếu của nhà nước tư sản 
đề điều tiết kinh tế và thực hiện các chính sách kinh tế như ngân sách, thuế, hệ thống tiền 
tệ - tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hoá hay chương trình hoá kinh tế và 
các công cụ hành chính - pháp lý. Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng 
nước, trong từng thời kỳ vả sự vận dụng các học thuyết kinh tế, sự điều tiết kinh tế của 


t† + 


nhà nước tư sản có các mô hình thể chế kinh tế khác nhau như "mô hình trọng cầu", "mô 
hình trọng cung”, "mô hình trọng tiền",... hiện nay học thuyết kinh tế của P.A. Samuelson 
đang là cơ sở lý luận cho sự điều tiết vĩ mô của nhà nước và quản lý vi mô của các doanh 
nghiệp. 

Mục tiêu của sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư bản độc quyền là nhằm khắc 
phục những khuyết tật của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, định hướng cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của chủ 
nghĩa tư bản. 

Đề điều tiết kinh tế, nhà nước tư bản độc quyền đã tô chức bộ máy điều tiết. Bộ 
máy đó gồm cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và về mặt nhân sự có sự tham gia của 
những đại biểu của tập đoàn lớn và các quan chức nhà nước. Đồng thời bên cạnh bộ máy 
này còn có hàng loạt các tiêu ban được tổ chức dưới những hình thức khác nhau, thực 
hiện "tư vấn" với hy vọng "lái" đường lối theo mục tiêu riêng của các tổ chức độc quyền. 

Cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự dung 
hợp cả ba cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và điều tiết của nhà nước nhằm phát huy 
mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Hay nói cách khác, đó là cơ chế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước nhằm phục vụ chủ nghĩa 


124 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


tư bản độc quyên. 

Ngày nay, nổi bật hơn cả trong những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước là việc thực hiện các chính sách xã hội. 

Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 
* ai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nên sản xuất 
xã hội: 

Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn: Chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền mà nắc thang phát triển tột cùng của nó là chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

Trong quá trình phát triển, chủ nghĩa tư bản có những mặt tích cực đối với phát 
triển sản xuất xã hội. Đó là: 

- Chuyển nên sản xuất nhỏ thành nên sản xuất lớn hiện đại. 

Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản đã giải phóng loài người khỏi "đêm trường 
trung cổ" của xã hội phong kiến, đoạn tuyệt với nền kinh tế tự nhiên, chuyển kinh tế hàng 
hóa giản đơn lên kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa phát triển, chuyên nền sản xuất nhỏ 
thành nền sản xuất tập trung quy mô lớn, hiện đại, năng suất cao. Dưới tác động của quy 
luật giá trị thặng dư và các quy luật kinh tế của thị trường , chủ nghĩa tư bản đã kích thích 
cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng của cải không lồ hơn nhiều 
các xã hội trước cộng lại. 

- Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng. 

Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm cho lực lượng sản xuất phát 
triển mạnh mẽ với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao: chuyền từ kỹ thuật thủ 
công lên kỹ thuật cơ khí, sang tự động hóa, tin học hóa, .... Cùng với sự phát triển của kỹ 
thuật và công nghệ là quá trình giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả khám phá và 
chinh phục thiên nhiên của con người. Chủ nghĩa tư bản có công lớn trong phát triển các 
cuộc cách mạng công nghiệp và hiện nay là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện 
vào đầu thế kỷ XXI, chuyển nên kinh tế của nhân loại bước vào một thời đại mới - thời 
đại của kinh tế tri thức. 

- Thực hiện xã hội hóa sản xuất. 

Chủ nghĩa tư bản đã thúc đây nền sản xuất hàng hóa phát triển mạnh và đạt tới 
mức điển hình nhất trong lịch sử, cùng với nó là quá trình xã hội hóa sản xuất cả về chiều 
rộng và chiều sâu. Đó là sự phát triển của phân công lao động xã 


125 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hội, sản xuất tập trung với quy mô hợp lý, chuyên môn hóa sản xuất và hợp tác lao động 
sâu sắc, mối liên hệ kinh tế giữa các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực, giữa các quốc gia 
ngày càng chặt chẽ... làm cho các quá trình sản xuất phân tán được liên kết với nhau và 
phụ thuộc lẫn nhau thành một hệ thống, thành một quá trình sản xuất xã hội. Đây cũng là 
một trong những điều kiện về kinh tế thuận lợi thúc đây nền sản xuất xã hội phát triển 
ngày càng cao hơn. 

* Những hạn chế của chủ nghĩa tư bản: 

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên, trong quá trình phát triển chủ nghĩa tư 
bản cũng bộc lộ không ít những hạn chế mang tính lịch sử. 

- Mục đích của nên sản xuất tư bản chủ nghĩa là vì lợi ích của thiểu số giai cấp 
tư sản. 

Mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải vì lợi ích của đông đảo 
quần chúng nhân dân lao động, mà là vì lợi ích thiểu số giai cấp tư sản, của tư bản độc 
quyền, nhất là tư bản tài chính. Mục đích này không phù hợp với thời đại phát triển của 
cách mạng công nghiệp hiện đại, không phù hợp với yêu cầu của trình độ xã hội hóa cao 
của lực lượng sản xuất, với quy luật phát triển của xã hội loài người. Đó là do cở sở kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản là dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, trong đó giai cấp công nhân là những người lao động không có hoặc về cơ bản 
không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho các nhà tư bản và bị bôc lột giá trị 
thặng dư. Trong chủ nghĩa tư bản, tư liệu sản xuất tập trung trong tay các nhà tư bản, đặc 
biệt là năm trong tay các tập đoàn tư bản độc quyền, do đó họ là người chi phối việc phân 
phối sản phẩm xã hội sản xuất ra vì lợi ích của thiêu số giai cấp tư sản, của một nhóm nhỏ 
tư bản độc quyền. 

- Chủ nghĩa tư bản đã kùn hãm, làm nên sản xuất bị trì trệ. 

Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, với sự thống trị của độc quyền có thể làm giảm 
chi phí sản xuất, dó đó giảm giá cả hàng hóa. Nhưng vì mục đích lợi nhuận độc quyền cao, 
các tập đoàn độc quyền không giảm giá cả hàng hóa sản xuất ra, mà họ luôn áp đặt giá bán 
Cao và giá mua thấp, hạn chế sản lượng hàng hóa; các hoạt động nghiên cứu, phát minh, 
sáng chế chỉ được thực hiện khi vị thế độc quyền của họ được đảm bảo, không có nguy cơ 
bị lung lay. Do vậy, tư bản độc quyền cũng đã kìm hãm thúc đây sự tiến bộ kỹ thuật, kìm 
hãm sự phát triển kinh tế, xã hội, mặc dù nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa vãn 
đang phát triỀn. 


126 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


V.I. Lênin nhận xét: sự phát triển nhanh chóng và sự trì trệ là hai xu thế cùng 
song song tồn tại trong nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. X⁄ ứhế phát triển 
nhanh của nền kinh tế biểu hiện ở chỗ: trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới đã xuất 
hiện thời kỳ tăng trưởng với tốc độ cao hiểm thấy. Xu /hế rrì trệ của nền kinh tế hay xu thế 
kìm hãm là do sự thống trị của độc quyền đã tạo ra những nhân tô ngăn cản sự tiễn bộ kỹ 
thuật và phát triển sản xuất. 

- Chủ nghĩa tư bản là một trong những nguyên nhân chính của các cuộc chiến 
tranh trên thể giới. 

Vì sự tồn tại, phát triển, các cường quốc tư bản ra sức chiếm lĩnh thuộc địa, 
chiếm lĩnh thị trường, các cường quốc tư bản đã phân chia lãnh thô, thị trường thế giới. 
Nhưng do sự phân chia lãnh thổ và phát triển không đều của các nước tư bản, tất yêu dẫn 
đến cuộc đấu tranh đòi chia lại thế giới sau khi đã chia xong. Đó chính là nguyên nhân 
chính dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) và lần thứ hai (1939- 
1945) và hàng trăm các cuộc chiến tranh khác đã kéo tụt lùi kinh tế thế giới hàng chục 
năm. Sang đầu thế kỷ XXI, chiến tranh lạnh đã tạm thời kết thúc, nhưng cũng có thể quay 
lại bất cư lúc nào; nguy cơ chiến tranh thế giới cũng đã bị đây lùi, nhưng điều đó không 
có nghĩa là bị trieeti tiêu hòa toàn và hàng chục các cuộc chiến tranh cục bộ, khu vực, sắc 
tộc vẫn liên tiếp xảy ra, trong đó hoặc đứng bên trong hay đằng sau, hoặc trực tiếp hay 
gián tiếp, hoặc ngâm ngầm hay công khai đều có “bàn tay” của các cường quốc tư bản. 

- Chủ nghĩa tư bản cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự chênh 
lệch giàu nghèo ở chính ngay trong lòng các nước tư bản và giữa các quốc gia trên thể 
giới. 

Sự phân hóa, chênh lệch giàu nghèo trong các nước tư bản đã tôn tại ngay từ khi 
chủ nghĩa tư bản ra đời bằng quá trình tích lũy nguyên thủy của tư bản - giai cấp tư sản 
dùng bạo lực để tước đoạt những người sản xuất nhỏ, đặc biệt là những người nông dân 
cá thể. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản cảng cao, giá 
trị thặng dư mà các nhà tư bản cũng như các tập đoàn tư bản độc quyền thu được càng 
lớn, điều đó cũng làm cho đông đảo giai cấp công nhân và nhân dân lao động càng bị 
“bần cùng hóa”, làm cho thu nhập của giai cấp công nhân ngày cảng giảm cả tương đối và 
tuyệt đối, còn thu nhập của giai cấp tư sản thì ngược lại. Theo số liệu của đại học Arizona 
(Mỹ), ở Mỹ thu nhập của các nhà giàu Mỹ tăng từ 350,000 đôla/năm (năm 1979) lên 1.3 
triệu đôla/năm (năm 


127 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


2007), trong khi thu nhập của 20% thành phần nghèo nhất trong xã hội chỉ tăng từ 
15,500 đôla đến 17,500 đô la hàng năm. Nhóm 20% dân số những người giàu nhất 
chiếm tới 49,4% tổng thu nhập, trong khi nhóm 20% dân số những người nghèo nhất chỉ 
chiếm 3,4% tổng thu nhập. 

Vì mục đích giá trị thặng dư, mục đích làm giàu và thống trị thế giới, các tập 
đoàn tư bản độc quyền và các cường quốc tư bản đã không ngừng tăng cường xâm chiếm 
thuộc địa. Từ nửa cuối thế kỷ XX, hệ thống thuộc địa kiểu cũ tan rã làm cho chủ nghĩa 
thực dân cũ bị sụp đồ hoàn toàn. Các cường quốc tư bản chuyền sang thi hành chính sách 
thực dân mới, mà nội dung chủ yếu của nó là dùng viện trợ kinh tế, kỹ thuật, quân sự, 
thực hiện "chiến lược biên giới mềm", đề duy trì sự lệ thuộc của các nước đang phát triỀn. 
Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho sự phân cực giàu - nghèo 
giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng cao. Một nhóm nhỏ các cường quốc tư bản ngày 
càng giàu lên nhanh chóng, còn đại bộ các quốc gia còn lại, nhất là các nước chậm phát 
triển thì vẫn chìm sâu trong nạn đói nghẻo và bệnh tật của hàng trăm triệu người. Theo SỐ 
liệu thông kê, hiện nay có những tập đoàn tư bản lớn ở Mỹ lợi nhuận thu được một năm 
của họ còn lớn hơn cả GDP của một quốc gia khác. 

* Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản: 

Những thành tựu và hạn chế trên đây của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ mâu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa cao của lực 
lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 

Trong chủ nghĩa tư bản, vì mục đích lợi nhuận tối đa, trong quá trình sản xuất 
kinh doanh các nhà tư bản ra sức cải tiễn kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ và phương 
pháp sản xuất hiện đại, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chỉ phí sản 
xuất, hạ giá trị cá biệt của hàng hóa, thu lợi nhuận cao. Do đó, chủ nghĩa tư bản càng phát 
triển, thì trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao. Quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa trong những chừng mực nhất định cũng đã không ngừng được điều chỉnh, 
mở rộng, manh tính xã hội hơn về hình thức cả về quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và 
quan hệ phân phối. Quan hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa đã vận động từ sở hữu tư nhân của 
các nhà tư bản (trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh) đến sở hữu tập thê của 
các nhà tư bản (chủ nghĩa tư bản độc quyên) và hình thức sở hữu của nhà nước tư sản 
với tư cách là đại diện 


128 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


xã hội (chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước). Nên nhớ rằng, chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước là nắc thang tột cùng của chủ nghĩa tư bản. Sự điều chỉnh trên đây về quan hệ sở 
hữu làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa có mang tính xã hội hơn, nên nó có sự phù 
hợp hơn với trình độ xã hội hóa ngày cảng cao của lực lượng sản xuất, do đó vẫn có tác 
động thúc đây nền sản xuất xã hội phát triển trong những giới hạn nhất định. Điều này 
cho thấy, nền sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa cho đến nay vẫn có những sự thích 
ứng, vẫn có những sự phát triên. 

Song, nhà nước tư bản độc quyền ở đây không đại diện và không phải chủ yếu 
bảo vệ lợi ích cho toàn xã hội, mà họ nhằm mục đích chủ yếu bảo vệ lợi ích cho thiểu số 
giai cấp tư sản, đặc biệt là bọn tư bản độc quyền. Nên mặc dù có sở hữu nhà nước, nhưng 
đó chỉ là những sự thay đổi về hình thức, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn không 
vượt ra ngoài khuôn khổ chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Do đó, về thực chất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn dựa trên chế độ chiếm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Vì vậy, mẫu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
vẫn không được giải quyết. 

Trong thời đại ngày nay, mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản không những 
không được giải quyết, mà nó ngày càng gay gắt, biểu hiện thành những mâu thuẫn cụ thê 
sau đây: 

- Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động. 

- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đề 
quốc. : 

- Mâu thuân giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau. 

- Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản càng phát triển, thì mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản - mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao 
với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất ngày càng gay gắt và chủ nghĩa tư bản phát triển đến một trình độ nhất định thì lực 
lượng sản xuất xã hội hóa cao đòi hỏi phải phá bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và 
thay bằng một quan hệ sản xuất khác dựa trên sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất để phù 
hợp với trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất đó. Đây là do yêu cầu của quy luật 
quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy định. 


129 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


C.Mác viết: “Sự xã hội hóa lao động và sự tập trung các phương tiện vật chất 
của lao động đã đi đến chỗ khiến sự xã hội hóa và sự tập trung đó không còn có thể năm 
vừa trong cái vỏ tư bản chủ nghĩa của chúng được nữa. Cái vỏ này phải vỡ tung ra từng 
mảng. Chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa đã đến giờ tận số. Đến lượt những kẻ đi tước đoạt 
lại bị tước đoạt 20, 

Tư những phân tích như trên, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, chủ 
nghĩa tư bản không thẻ tồn tại vĩnh viễn, mà chủ nghĩa tư bản phát triển đến một trình độ 
nhất định tất yếu sẽ bị thay thế bởi một hình thái kinh tế - xã hội mới dựa trên sở hữu xã 
hội về tư liệu về tư liệu sản xuất, đó chính là hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Mặc dù, chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn còn sức sống, do quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa còn tự điều chỉnh được trong những giới hạn lịch sử chật hẹp nhất định. Song, về 
bản chất chủ nghĩa tư bản không thể tự giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản. 


TÓM TẮT CHƯƠNG 

Cạnh tranh là tất yêu khách quan gắn với kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Theo 
C.Mác: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh quyết liệt giữa những người sản suất, 
kinh doanh hàng hóa nhằm giành giật những điểu kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu 
thụ hàng hóa, để thu được lợi nhuận cao nhất. 

Điều kiện xuất hiện và tồn tại của cạnh tranh là chế độ tư hữu hoặc những hình 
thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất. Cạnh tranh được phân thành nhiều loại, do 
cách phân loại khác nhau. C. Mác nghiên cứu hai loại cạnh tranh cơ bản trong nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa là cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. 

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Mục đích là nhằm thu lợi nhuận siêu ngạch; 
biện pháp cạnh tranh là các xí nghiệp ra sức cải tiễn kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hạ 
giá trị các biệt của hàng hóa; kết quả là hình thành giá trị thị trường. 

- Cạnh tranh giữa các ngành: Mục đích là tìm nơi đầu tư có lợi nhất; biện pháp 
cạnh tranh là các xí nghiệp tư bản tự do di chuyền tư bản vào những ngành sản xuất khác 
nhau; kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, lợi nhuận bình quân và giá trị 
hàng hóa chuyền hóa thành giá cả sản xuất. 


4Ö C. Mác: Tư bản, quyền L, tập II, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, tr. 289 


130 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tỷ suất lợi nhuận bình quân, ký hiệu là :;P'17: g m x 100% 
(c LÌ v) 


Lợi nhuận bình quân: 


p[lipxk 
Giá cả sản xuất gồm chí phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân (k + P ). 


Thực chất hoạt động của quy luật giá cả sản xuất chính là sự biểu hiện hoạt động 
cụ thê của quy luật giá trị, còn thực chất của quy luật lợi nhuận bình quân chính là sự biểu 
hiện hoạt động cụ thể của quy luật giá trị thặng dư trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự 
do cạnh tranh. 

Trong nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh tự do tất yêu dẫn đến độc 
quyền. 7ổ chức độc quyên là tổ chức liên mình giữa các nhà tư bản lớn, tập trung vào 
trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá, có khả năng định ra 
giá cả độc quyên, nhằm thu lợi nhuận độc quyên cao. 

Khi xuất hiện các tổ chức độc quyền đã đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyên sang 
một giai đoạn mới cao hơn - giai đoạn độc quyền. Theo V.I. Lênin, giai đoạn chủ nghĩa tư 
bản độc quyền có năm đặc điểm kinh tế cơ bản, đó là: Tập trung sản xuất và các tổ chức 
độc quyền; Tư bản tài chính và trùm tài chính; Xuất khẩu tư bản; Sự phân chia thế giới về 
kinh tế giữa các tập đoàn tư bản độc quyền; Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các 
cường quốc tư bản. Các đặc điểm này trong điều kiện hiện nay đã có những nét mới. 

Trong giai đoạn độc quyền, các tổ chức độc quyền luôn mua, bán hàng hóa theo 
giá cả độc quyền, do đó họ luôn thu được lợi nhuận độc quyền cao. Giá cả độc quyền gồm 
chỉ phí sản xuất cộng với lợi nhuận độc quyền. Giá cả độc quyền gồm có giá cả độc quyền 
cao khi bán và giá cả độc quyền thấp khi mua. Thực chất hoạt động của quy luật giá cả 
độc quyền chính là sự biểu hiện hoạt động cụ thể của quy luật giá trị, còn thực chất của 
quy luật lợi nhuận độc quyền cao chính là sự biểu hiện hoạt động cụ thể của quy luật giá 
trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyên. 

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, độc quyền đối lập với cạnh tranh tự do. 
Nhưng sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, trái lại nó còn làm 
cho cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại to lớn hơn. 


131 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Độc quyền phát triển đến một trình độ nhất định sẽ xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ 
chức độc quyền tư nhân với nhà nước tư sản nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc 
quyên và tiếp tục duy trì, phát triển chủ nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước không phải là giai đoạn phát triển mới của 
chủ nghĩa tư bản, mà chỉ là nắc thang phát triển cao hơn và tột cùng của chủ nghĩa tư bản 
trong giai đoạn độc quyền. 

Chủ nghĩa tư bản có vai trò to lớn trong quá trình phát triển của xã hội, nhưng chủ 
nghĩa tư bản cũng có nhiều hạn chế lịch sử. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, thì mâu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản - mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa của lực lượng sản 
xuất ngày càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất ngày càng gay gắt và chủ nghĩa tư bản phát triển đến một trình 
độ nhất định tất yếu sẽ bị thay thế bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đó 
là do yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất quy định. 


Các thuật ngữ then chôt: 
Cạnh tranh; lợi nhuận bình quân; giá cả sản xuât; độc quyên; lợi nhuận độc quyên; 
giá cả độc quyên; độc quyên nhà nước; vai trò kinh tê của Nhà nước. 


Câu hỏi thảo luận: 

1. Chủ nghĩa tư bản phát triển gồm mấy giai đoạn? Phân tích đặc điểm của từng 
g1aI đoạn. 

2. Phân tích biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư 
trong các giaI đoạn phát triên của chủ nghĩa tư bản. 

3. Có luận điểm cho rằng: Chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Hãy phân tích và nhận 
xét luận điểm trên. 


Câu hỏi ôn tập: 
1. Trình bày về cạnh tranh. Trình bày khái niệm, mục đích, biện pháp và kết quả 
của canh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. 


132 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


2. Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh? À4 nghĩa của việc 
nghiên cứu? 

3. Trình bày nguyên nhân hình thành và những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền, đặc điểm nào giữ vai trò quyết định nhất? Vì sao? 

4. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật 
giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyên. 

5. Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước. 

6. Trình bảy những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và 
cơ chế điều tiết của nó. 

7. Trình bày những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước. 


8. Phân tích thành tựu, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản. 


Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Giáo trình Kinh tẾ chỉnh trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành Kinh 
tẾ - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đăng), Nxb. Chínhtrị quốc gia, 
Hà Nội, 2006. 


2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác - LênIn, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004. 


3. Giáo trình Những nguyên lÿ cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho 
sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. 


Tài liệu tham khảo tự chọn: 


1. C. Mác và Ph.Ăngghen: Toản ¿ập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, 
t.25, phần I. 


2. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005, t.27. 
3. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005, t.3 l. 


133 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


4. GS.TS.VS. Trình Ân Phú (Chủ biên), Kinh tế chính trị học hiện đại (Giáo 
trình cơ bản về Kinh tế học và Quản lý học trong các trường đại học thế kỷ mới), Nxb. 
Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội, 2007). 


134 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Chương 5Š 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở 
VIỆT NAM 


Trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới, sự hình thành và phát triển kinh tế thị 
trường ở mỗi quốc gia, dân tộc có những sự khác nhau nhất định như: Thời điểm hình 
thành (sớm hay muộn), tốc độ phát triển (nhanh hay chậm), phương thức phát triển (tuần 
tự hay rút nhắn)... Song nhìn chung quá trình đó diễn ra theo những vấn đề có tính quy 
luật như: phải phát triển mạnh mẽ các quan hệ hàng hóa - tiền tệ; tiến hành công nghiệp 
hóa đất nước; mở cửa nên kinh tế (cả bên trong và bên ngoài)... 

Ở Việt Nam, từ khi bước vào công cuộc đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa được lựa chọn là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
là tất yếu khách quan 

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược 
nhất quán, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. Sự lựa chọn đó xuất phát từ những lý do cơ bản sau đây: 

Một là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu, phù 
hợp với quy luật khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trước hết cần phải khẳng định răng: kinh tế thị trường sẽ còn tồn tại lâu dài ở nước 
ta là một tất yếu khách quan, là sự cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Bởi lẽ sự tồn tại hay không tôn tại của kinh tế thị trường là do những điều kiện kinh tế - 
xã hội khách quan sinh ra nó quy định. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam những điều kiện cho sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa như: phân công lao 
động xã hội, các hình thức khác nhau của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất không hề mắt 
đi thì việc sản xuất và phân phối sản phẩm vẫn phải được thực hiện thông qua thị trường 
với những quan hệ giá trị - tiền tệ. 


135 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Mặt khác, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa về thực 
chất là quá trình phát triển “rút ngắn” của lịch sử, chứ không phải là sự “đốt cháy” giai 
đoạn. Với ý nghĩa đó, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng ta phải 
làm một cuộc cách mạng về cách thức tô chức nền kinh tế - xã hội, chuyên từ một nền 
kinh tế lạc hậu mang nặng tính tự cung, tự cấp sang nên kinh tế thị trường hiện đại theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ 
phá vỡ tính chất tự cấp, tự túc của nền kinh tế; đây mạnh phân công lao động xã hội, phát 
triển ngành nghề; tạo việc làm cho người lao động; thúc đây lực lượng sản xuất phát triển 
mạnh mẽ, khuyến khích ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới bảo đảm tăng năng xuất lao 
động, tăng sỐ lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, dịch vụ góp phần từng bước cải 
thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; thúc đầy tích tụ và tập trung sản xuất, mở rộng 
giao lưu kinh tế giữa các vùng miền trong nước và với nước ngoài; khuyến khích tính 
năng động, sáng tạo trong các hoạt động kinh tế; tạo cơ chế phân bổ và sử dụng các nguồn 
lực xã hội một cách hợp lý, tiết kiệm...Như vậy, có thể xem Phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là bước đi quan trọng nhằm xã hội hóa nền sản 
xuất xã hội, là bước đi tất yêu của sự phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, là bước 
quá độ đề đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Hai là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phương tiện 
để đi đến mục tiêu của chủ nghĩa xã hội một cách có hiệu quả. 

Thực tiễn trên thế giới và Việt Nam cho thấy kinh tế thị trường là phương thức làm 
kinh tế có hiệu quả mà loài người đã đạt được so với các mô hình kinh tế phi thị trường. 
Kinh tế thị trường luôn là động lực thúc đây lực lượng sản xuất phát triển nhanh và có 
hiệu quả. Dưới tác động của các quy luật thị trường nền kinh tế luôn phát triển theo hướng 
năng động, kích thích tiến bộ kỹ thuật — công nghệ, nâng cao năng xuất lao động, chất 
lượng sản phẩm và giá thành hạ. Xét trên góc độ đó, sự phát triển của kinh tế thị trường 
không hề mâu thuẫn với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Do vậy, trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội cần phải phát triển kinh tế thị trường, sử dụng kinh tế thị trường làm 
phương tiện để thúc đây lực lượng sản xuất phát triển nhanh và có hiệu quả, thực hiện 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường cần chú ý tới những thất bại và 
khuyết tật của thị trường để có sự can thiệp, điều tiết kịp thời của nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ 


136 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nghĩa. Có thể khăng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự 
lựa chọn cách làm, bước đi đúng quy luật kinh tế khách quan, là phương tiện cần thiết để 
đi đến mục tiêu của chủ nghĩa xã hội nhanh và có hiệu quả. 

Ba là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự 
lựa chọn định hướng phát triển hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển khách quan và 
xu thể tất yếu của thời đại. 

Kinh tế thị trường là một phạm trù kinh tế riêng, có tính độc lập tương đối, phát 
triển theo những quy luật riêng vốn có của nó dù nó tổn tại ở đâu và bất kỳ thời điểm nào 
của lịch sử . Song trong sự tồn tại hiện thực sẽ không thể có một nền kinh tế thị trường 
trìu tượng, chung chung cho mọi hình thái kinh tế - xã hội, mọi quốc gia, dân tộc. Trong 
lịch sử đã có kinh tế hàng hóa giản đơn kiểu chiếm hữu nô lệ và phong kiến hay kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa. Nó tổn tại trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội cụ thể, gắn bó 
hữu cơ và chịu sự chỉ phối của các quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó. Ngay như 
trong cùng một chế độ tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường của mỗi quốc gia, dân tộc cũng 
khác nhau, mang màu sắc và đặc tính khác nhau. 

Chúng ta đang sống trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
sự lựa chọn định hướng phát triển tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa là câu hỏi lớn 
mà dân tộc ta phải trả lời. Thực tiễn lịch sử cho thấy, mặc dù kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phôn thịnh ở các nước tư bản phát triển, 
nhưng những mâu thuẫn vốn có của nó không thể nào khắc phục được trong lòng xã hội 
tư bản, nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đang có xu hướng tự phủ định, tự tiến hóa 
để chuẩn bị cho một glaI đoạn mới, giaI đoạn hậu công nghiệp, theo xu hướng xã hội hóa. 
Do vậy, nhân loại muốn tiến lên, muốn tiếp tục phát triển thì dứt khoát không thể dừng 
lại ở kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Với ý nghĩa đó, sự lựa chọn mô hình kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với xu thế của 
thời đại và đặc điểm phát triển của dân tộc, sự lựa chọn đó không hề mâu thuẫn với tiến 
trình phát triển của đất nước. Đây thực sự là bước đi, cách làm mới mẻ hiện nay của các 
dân tộc, quốc gia đang trên con đường hướng tới xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam 


137 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


* Khái niệm: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế 
tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; là nên kinh tế vận hành 
đây đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị 
trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”. 

* Từ khái niệm trên đây, có thê thấy nội hàm của khái niệm bao gồm những khía 
cạnh chủ yếu sau: 

Một là: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một mô 
hình kinh tế thị trường đặc thù của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam chứa đựng đầy đủ những đặc 
trưng của một nền kinh tế thị trường đang trong quá trình cải biến cách mạng theo con 
đường rút ngăn tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Xét về trình độ phát triển, nền kinh tế thị trường 
ở Việt Nam bao gồm nhiều cấp độ: Sản xuất hàng hóa nhỏ, kinh tế thị trường sơ khai, 
kinh tế thị trường hiện đại đan xen. Xét về tính chất xã hội của kinh tế thị trường là vừa 
có chủ nghĩa xã hội, vừa chưa có chủ nghĩa xã hội, tức là đang định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Hai là: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa chứa 
đựng những đặc điểm của kinh tế thị trường nói chung (tính phổ biến) vừa chứa đựng 
những đặc điểm của định hướng xã hội chủ nghĩa (tính đặc thù). 

Theo đó, đặc điểm của kinh tế thị trường thể hiện ở 08 điểm: 

- Vận hành đây đủ và đồng bộ theo các quy luật thị trường (quy luật giá trị, quy 
luật cung — cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ.. ). 

- Có nhiễu hình thức sở hữu: Sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở 
hữu hỗn hợp... 

- Chủ thể thị trường có tính độc lập: Theo đó, người sản xuất — kinh doanh có 
quyền tự do kinh doanh, tự chủ trong việc ra quyết định sản xuất cái gì? sản xuất như thế 
nào? sản xuất cho ai? Họ lấy lợi nhuận làm mục tiêu của hoạt động kinh tế, tự gánh vắc 
rủi ro và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất — kinh doanh. Còn người tiêu dùng được chủ 
động lựa chọn hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và được xem là 


138 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Lệ 
bi  cè, 


“thượng đê”, vì họ là người “bỏ phiêu” cho việc mở rộng hay thu hẹp việc sản xuât 


— kinh doanh một mặt hàng, ngành hàng hay doanh nghiệp nào đó. 

- Các chủ thể thị trường có địa vị bình đăng về mặt pháp lý trong các giao dịch, 
kinh doanh, do được bảo hộ bởi hệ thống pháp luật đồng bộ. Do vậy, các yếu tố cạnh 
tranh của thị trường được bảo hộ và không bị bóp méo. 

- Thị trường giữ vai trò quyết định phân bồ các nguồn lực xã hội. Theo đó, các yêu 
tố đầu vào và đầu ra của sản xuất được lưu thông tự do trên thị trường sẽ được phân phối 
vào những nơi sử dụng có hiệu quả kinh tế cao nhất. Muốn vậy các loại thị trường phải 
được hình thành đồng bộ, vận hành trôi chảy theo tín hiệu của thị trường, gồm: thị trường 
tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và dịch vụ; thị trường tài chính (thị trường vốn và thị 
trường tiền tệ); thị trường sức lao động; thị trường đất đai và bất động sản; thị trường 
khoa học — công nghệ... 

- Giá cả hàng hóa, dịch vụ hình thành tự do trên thị trường. Giả cả hàng hóa và 
dịch vụ phụ thuộc vào hao phí lao động xã hội cần thiết và sự điều tiết của quan hệ cung — 
cầu. Theo đó, tính cạnh tranh của nền kinh tế được đề cao, tạo động lực phát triển, điều 
tiết và điều chỉnh các hoạt động kinh tế. Mọi sự can thiệp không tương thích với thị 
trường trong việc hình thành giá đều dẫn đến bóp méo các tín hiệu thị trường và làm tôn 
hại đến vận hành trôi chảy, hiệu quả của cả nền kinh tế. 

- Là nên kinh tế mở (cả bên trong và bên ngoài); thị trường dân tộc thông suốt, gắn 
với thị trường quốc tế. 

- Chính phủ quản lý vĩ mô nên kinh tế nhằm khắc phục những khuyết tật của thị 
trường. Chính phủ thực hiện quản lý các cân đối vĩ mô, sử dụng các công cụ: kế hoạch 
định hướng (chiến lược), hệ thống luật pháp, chính sách, các đòn bây kinh tế mà không 
can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Về định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện ở 05 điểm: 

- Đó là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Điều này, tạo ra sự khác biệt về mục đích 
quản lý, phương thức quản lý và điều tiết đối với nền kinh tế thị trường. 

- Là nền kinh tế thị trường có quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vao trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan 


l39 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trọng của nền kinh tế, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt 
để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ. 

- Thực hiện phân phối công bằng chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, 
đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. 
Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển, từng giai đoạn 
phát triển mà không chờ đến khi có nền kinh tế phát triển mới thực hiện. 

- Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, của các tô chức chính trị - xã hội, xã hội — 
nghề nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 

Ba là: Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ Việt Nam kế thừa có chọn lọc những thành tựu 
phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tông kết từ thực tiễn của những 
năm đổi mới, đồng thời có hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách; các yếu tô thị 
trường, các loại thị trường; vai trò chức năng của nhà nước, của thị trường phù hợp với 
thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực phổ biến của quốc tế và phủ hợp với tiễn trình hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

Bốn là: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước đóng 
vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; sử dụng các công cụ chính 
sách và nguồn lực nhà nước đề định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đây sản xuất kinh 
doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện phát triển xã hội. Thị trường đóng vai trò chủ yếu 
trong huy động và phân bồ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để 
giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phủ hợp với cơ chế thị trường. 

Nội hàm khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cho 
thấy, đây là một mô hình kinh tế thị trường đặc thù, lấy cái riêng là định hướng xã hội chủ 
nghĩa để chế định cái chung là kinh tế thị trường. Theo đó, nó vừa phải bao hàm đây đủ 
các thuộc tính chung vốn có khách quan của kinh tế thị trường, vừa chứa đựng những 
thuộc tính riêng có của định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam 

* Ê mục đích: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phương 

tiện để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 


140 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”. 

Đây là sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Mục đích đó bắt nguồn từ cơ sở kinh tế - xã hội của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và là sự phản ánh mục tiêu chính trị - xã hội mà Đảng, 
nhà nước và nhân dân ta đang phân đấu. Mặt khác, đi đôi với việc phát triển lực lượng sản 
xuất hiện đại, quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam còn gắn với xây dựng 
quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sở kinh tế - xã hội của 
chủ nghĩa xã hội. 

Việt Nam đang ở chặng đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản 
xuất còn yếu kém, lạc hậu nên việc sử dụng cơ chế thị trường cùng các hình thức và 
phương pháp quản lý của kinh tế thị trường là để kích thích sản xuất, khuyến khích sự 
năng động, sáng tạo của người lao động, giải phóng sức sản xuất, thúc đây công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, bảo đảm từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, 
trong quá trình đó cần phải hết sức chú ý hạn chế tính tự phát tư bản chủ nghĩa do cơ chế 
thị trường mang lại. 

* Về quan hệ sở hữu và thành phân kinh tế. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế có nhiều 
hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với 
kinh tế tư nhân là nòng cốt đề phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ. Các chủ thể thuộc 
các thành phân kinh tế bình đắng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật. Đây 
không chỉ là điểm khác biệt cơ bản với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà còn 
phản ánh nhận thức mới về quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải phát triển kinh tế nhiều 
thành phần nhằm tạo động lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không chỉ củng cố và phát triển kinh tế xã hội 
chủ nghĩa với hai thành phần (nhà nước và tập thể) mà còn phải khuyến khích các thành 
phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân coi đó là động lực quan trọng, thực hiện sự liên kết 
giữa các loại hình công hữu — tư hữu sâu rộng ở cả trong và ngoài nước. Mỗi thành phần 
kinh tế đều là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân, bình đẳng trước pháp luật, 
cùng tồn tại và phát triển, cùng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có 


141 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


như vậy mới có thê khai thác được mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy 
được tiềm năng to lớn của các thành phần kinh tế vào sự phát triển chung của đất nước 
nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của các tầng lớp nhân dân. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước đóng 
vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 
kinh tế quốc dân. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc nhằm bảo đảm đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Với vai trò của mình kinh tế nhà nước không đứng 
độc lập, tách rời mà luôn có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với toàn bộ nên kinh tế và trong 
suốt cả quá trình phát triển. Phần sở hữu nhà nước không chỉ có trong kinh tế nhà nước 
mà có thê được sử dụng ở nhiều thành phần kinh tế khác. Bằng thực lực của mình kinh tế 
nhà nước phải là đòn bầy để thúc đầy tăng trưởng nhanh, bền vững và giải quyết các vấn 
đề xã hội; mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; làm 
lực lượng vật chất để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết, quản lý nền kinh tế. Các 
doanh nghiệp nhà nước chỉ đầu tư vào những ngành kinh tế then chốt vừa chi phối được 
nên kinh tế vừa đảm bảo được an ninh, quốc phòng và phục vụ lợi ích công cộng... Với ý 
nghĩa đó, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không chỉ 
là phát triển lực lượng sản xuất, mà còn là từng bước xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, 
phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

* Vê quan hệ quản lý nên kinh tế. 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại ở mọi quốc gia trên thế giới, nhà nước đều 
phải can thiệp (điều tiết) quá trình phát triển kinh tế của đất nước nhằm khắc phục những 
hạn chế, khuyết tật của kinh tế thị trường và định hướng chúng theo mục tiêu đã định. 
Tuy nhiên, quan hệ quản lý và cơ chế quản lý trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam có đặc trưng riêng đó là: Nhà nước quản lý và thực hành cơ chế 
quản lý là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự làm chủ và giám sát của nhân dân với mục tiêu 
dùng kinh tế thị trường để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, vì “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Đảng lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua 
cương lĩnh, đường lỗi phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương, quyết sách lớn 


142 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trong từng thời kỳ phát triển của đất nước, là yếu tố quan trọng bảo đảm tính định hướng 
xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. 

Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua 
pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và cơ chế chính sách cùng các công cụ 
kinh tế trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc của thị trường, phù hợp với yêu cầu xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhà nước chăm lo xây dựng và hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đề phát triển đồng bộ 
các loại thị trường, khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy mọi nguồn lực để mở 
mang kinh doanh, cạnh tranh bình đăng, lành mạnh, có trật tự, kỷ cương. Cùng với đó 
thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ quản lý kinh tế, nhà nước tác động vào thị 
trường nhằm bảo đảm tính bền vững của các cân đối kinh tế vĩ mô; khắc phục những 
khuyết tật của kinh tế thị trường, khủng hoảng chu kỳ, khủng hoảng cơ cấu, khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ, thảm họa thiên tai, nhân tai...Nhà nước hỗ trợ thị trường trong nước 
khi cần thiết, hỗ trợ các nhóm dân cư có thu nhập thấp, gặp rủi ro trong cuộc sống... 
nhằm giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo và sự bất bình đắng trong xã hội mà kinh tế thị 
trường mang lại. 

* Vê quan hệ phân phối. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thực hiện phân phối 
công bằng các yếu tô sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội và điều kiện phát triển của 
mọi chủ thể kinh tế (phân phối đầu vào) để tiễn tới xây dựng xã hội mọi người đều giàu 
có, đồng thời phân phối kết quả làm ra (đầu ra) chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả 
kinh tế, theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua hệ thống an sinh 
xã hội, phúc lợi xã hội. 

Quan hệ phân phối bị chi phối và quyết định bởi quan hệ sở hữu về tư liệu sản 
xuất. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế nhiều thành phần 
với sự đa dạng hóa các loại hình sở hữu và do vậy thích ứng với nó là các loại hình phân 
phối khác nhau (cả đầu vào và đầu ra của các quá trình kinh tế). Thực hiện nhiều hình 
thức phân phối (thực chất là thực hiện các lợi ích kinh tế) ở nước ta sẽ có tác dụng thúc 
đây tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, góp phần cải thiện và nâng đời sống cho mọi 
tầng lớn nhân dân trong xã hội, bảo đảm công bằng xã hội trong sử dụng các nguồn lực 
kinh tế và đóng góp của họ trong quá trình lao động và sản xuất, kinh doanh. 


143 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong các hình thức phân phối đó, phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế, 
phân phối theo phúc lợi là những hình thức phân phối phản ánh định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế thị trường. 

* V tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải thực hiện gắn 
tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa — 
xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và từng giai đoạn phát triển của kinh tế thị trường. Đây là đặc trưng cơ 
bản, một thuộc tính quan trọng mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị 
trường ở Việt Nam. Bởi tiến bộ và công bằng xã hội vừa là điều kiện bảo đảm cho sự phát 
triển bền vững của nền kinh tế, vừa là mục tiêu thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta phải hiện thực hóa từng bước trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngày nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa người ta cũng đặt ra vấn đề giải quyết công 
bằng xã hội. Song thực chất nó chỉ được đặt ra khi tác động tiêu cực của cơ chế thị trường 
đã làm gay gắt các vẫn đề xã hội, tạo ra bùng nỗ các vấn đề xã hội, đe dọa sự tồn vong 
của chế độ tư bản. Vì thế họ giải quyết vẫn đề xã hội chỉ trong khuôn khổ mang tính chất 
tư bản chủ nghĩa, chỉ là phương tiện để duy trì sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Còn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết công bằng xã 
hội không chỉ là phương tiện để duy trì sự tăng trưởng ôn định, bền vững mà còn là mục 
tiêu phải hiện thực hóa. Do đó, ở bất cứ giai đoạn nào, mỗi chính sách kinh tế cũng đều 
phải hướng đến mục tiêu phát triển xã hội và mỗi chính sách xã hội cũng phải nhằm tạo 
động lực thúc đây tăng trưởng kinh tế; phải coi đầu tư cho các vấn đề xã hội (giáo dục, 
văn hóa, y tế, thê dục, thể thao.. .) là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Không thể đợi tới 
khi có nền kinh tế phát triển cao mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và càng không 
thể “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tuy 
nhiên, thực hiện tiễn bộ và công bằng xã hội không phải là cào bằng hay kiểu bình quân, 
chia đều các nguồn lực và của cải làm ra bất chấp chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và sự đóng góp của mỗi người cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Hoặc cũng 
không thê dồn mọi nguồn lực cho phát triển xã hội vượt quá khả năng của nền kinh tế. 
Ngày nay, thực hiện công băng xã hội ở nước ta không chỉ dựa vào chính sách điều tiết 
thu nhập, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội mà còn 


144 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


phải tạo ra những điều kiện, tiền đề cần thiết để bảo đảm cho mọi người dân đều có cơ hội 
như nhau trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Giáo dục, y tế, việc làm.. .để 
họ có thê tự lo liệu và cải thiện đời sống của bản thân, gia đình, đồng thời góp phần xây 
dựng đất nước. Cần kết hợp sức mạnh của cả nhà nước, cộng đồng và mỗi người dân 
trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước vừa phải quan tâm đâu tư thỏa 
đáng vừa phải coi trọng huy động các nguồn lực trong nhân dân để đem lại lợi ích chung 
cho xã hội và mỗi người. 

Với những đặc trưng trên, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam là sự kết hợp những mặt tích cực, ưu điểm của kinh tế thị trường với bản chất ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội để hướng tới một nền kinh tế thị trường hiện đại, văn minh. Tuy 
nhiên, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang trong quá trình 
hình thành và phát triển tất sẽ còn bộc lộ nhiều yếu kém cần phải khắc phục và hoàn 
thiện. 

HOÀN THIỆN THÊ CHÉ KINH TẺ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 
Khái niệm về thế chế, thể chế kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 

* Thể chế: Thê chễ là một thuật ngữ xuất hiện khá sớm, nhưng chỉ được sử dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu và hoạch định chính sách sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 
— 1933. 

Theo cách hiểu chung nhất: 7hể chế là những quy định luật lệ của một chế độ xã 
hội buộc mọi người phải tuân theo hay: Thể chế là những quy tắc, luật lệ, bộ máy quản lÿ 
và cơ chế vận hành nhằm điểu chỉnh các hoạt động của con người trong một chế độ xã 
hội. 

Theo quan niệm trên, thể chế bao gồm ba bộ phận: Một là, các luật lệ, quy tắc, 
chuẩn mực (kế cả tập quán và chuẩn mực xã hội...) do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận; 
hai là, các tổ chức có chức năng xây dựng và đảm bảo thực hiện một loại thể chế nhất 
định; ba là, cách thức, biện pháp được vận dụng để thực thi thể chế. 

Trong xã hội, thể chế đặt ra đề điều chỉnh hành vi của các thành viên trong mỗi 
nhóm, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Trên mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội lại 


145 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


có những thê chế tương ứng như; thể chế chính trị, thê chế kinh tế, thể chế văn hóa, xã 
hội... 

* Thể chế kinh tế: Là hệ thống quy tắc, luật lệ, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành 
nhằm điễu chỉnh hành vì của các chủ thể kinh tế, các hành vì sản xuất kinh doanh và các 
quan hệ kinh tế. 

Theo đó, các bộ phận cơ bản của thể chế kinh tế bao gồm: Hệ thống pháp luật về 
kinh tế của nhà nước và các quy tắc xã hội được nhà nước thừa nhận; hệ thống các chủ thê 
thực hiện các hoạt động kinh tế; Các cơ chế, phương pháp, thủ tục thực hiện các quy định 
và vận hành nền kinh tế. 

* Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hệ thông luật pháp, cơ 
chế, chính sách, các quy định, quy tắc, chế định, điều tiết hành vi của mọi chủ thể, mọi 
quá trình diễn ra rong nên kinh tế nhằm tạo điêu kiện cho sự hình thành, vận hành thông 
suốt và phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, các thành 
tô cấu thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm: 

Một là: các bộ quy tắc, chế định, luật lệ (luật chơi)... với tư cách là các chuẩn mực 
cho hành vi của các chủ thê trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Trong hệ thống quy tắc, chế định... lại bao gồm: /hể chế chính thức (bắt buộc mọi chủ thê 
phải thực hiện) thường được quy định bằng các văn bản quy phạm pháp luật, như chế độ 
về sở hữu, quản lý, phân phối, về chủ thể kinh doanh, về tổ chức và hoạt động của cơ 
quan nhà nước, về các loại thị trường... và /hể chế phi chính thức (không bắt buộc) chủ 
yếu có tính chất ngầm định như các phong tục, tập quán xã hội, các thỏa ước cộng đồng... 

Hai là: Các chủ thể tham gia kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
(người chơi) gồm các doanh nghiệp; các tô chức kinh tế; các tổ chức chính trị, xã hội; xã 
hội — nghề nghiệp... các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và hoạt động của các tổ 
chức này. 

Các lực lượng tham gia thể chế kinh tế thị trường gôm: 

Nhà nước, là lực lượng quan trọng, không thể thiếu nhằm bảo đảm cho sự ổn định 
và phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhà nước có các chức năng như: Xây dựng và 
hoàn thiện thể chế; cung cấp các hàng hóa công cộng; kiểm soát độc 


146 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


quyền; khắc phục tình trạng thị trường không hoàn hảo; bảo hiểm xã hội; phối hợp các hoạt 
động tư nhân và thực hiện phân phối lại của cải xã hội... 

Doanh nghiệp, các chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh: là tễ bào, chủ thê của 
nên kinh tế thị trường mà sự phát triển của nó có ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng đến sự tồn 
vong, phát triển của nền kinh tế. Trong quá trình phát triển các tế bào kinh tế này vừa phụ 
thuộc vào thể chế kinh tế, vừa góp phần không nhỏ vào xây dựng và hoàn thiện thể chế 
kinh tế. 

Các tổ chức xã hội như: các hội, các tổ chức xã hội — nghề nghiệp...các thành viên 
của Mặt trận Tô quốc Việt Nam, các tô chức đoàn thê...họ là chủ thể. phi sản xuất kinh 
doanh nằm ngoài hệ thống cơ quan nhà nước và tồn tại song song với thể chế nhà nước. 
Đây là hệ thống các tổ chức và quan hệ công dân, cộng đồng đề hiện thực hóa và củng cố 
lợi ích của họ. Các tổ chức này phối hợp với nhà nước bảo đảm cho quan hệ giữa nhà 
nước và xã hội được cân bằng, ôn định, bền vững; hỗ trợ cho nhà nước thông qua việc bổ 
sung, lấp đầy các khoảng trống thiếu hụt của thế chế nhà nước; phản biện chính sách; 
giám sát các hoạt động của thế chế nhà nước; tạo ảnh hưởng tới các hoạt động của thị 
trường thông qua việc xác lập và ứng dụng các chuẩn mực xã hội cho các tác nhân khác 
của thị trường. 

Ba là: Các cơ chế vận hành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
(cách chơi) gồm: cơ chế cạnh tranh tự do; cơ chế phân cấp; cơ chế phối hợp; cơ chế tham 
Ø1a; CƠ chế điều tiết...Đó có thể là những cơ chế kích thích để thực hiện các chuẩn mực 
về hành vi của các chủ thể, hoặc có thê là các chế tài xử lý các hành vi không đúng chuẩn 
mực. 

Các cơ chế vận hành thể chế kinh tế thị trường gỗm: 

Cơ chế cạnh tranh của thị (rưởng: Cạnh tranh là sự ganh đua của các chủ thể tham 
gia thị trường nhằm giảnh giật cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại 
khách hàng về phía mình. Cạnh tranh có tác dụng buộc các doanh nghiệp phải hạ giá 
thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đến khách hàng...; là động lực thúc đây 
ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đây lực lượng sản xuất phát triển; nâng cao trình độ 
quản lý, quản trị doanh nghiệp; tăng tính năng động, nhạy bén, sáng tạo của các chủ thể 
cạnh tranh. 

Các nhân tổ cạnh tranh: Cạnh tranh giữa người bán với người bán; cạnh tranh giữa 
người mua với người mua; cạnh tranh giữa người mua với người bán...cạnh tranh cùng 
ngành hay khác ngành; cạnh tranh tự do; cạnh tranh có điều tiết; cạnh 


147 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


tranh hoàn bảo và cạnh tranh không hoàn bảo; cạnh tranh lành mạnh và không lành 
mạnh... 

Cơ chế phân cấp: là việc tái cơ câu hay tô chức lại thẩm quyền để tạo ra hệ thống 
cùng chịu trách nhiệm giữa cơ quan nhà nước quản lý về kinh tế ở trung ương và các địa 
phương, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn diện của hệ thống quản lý, nâng cao 
năng lực và thâm quyền của các cấp chính quyền địa phương. Có các dạng phân cấp như 
phân cấp kinh tế (phân cấp thị trường); phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế. Cơ chế 
phân cấp có tác dụng giảm bớt quyền lực chính trị cứng nhắc theo kiểu quan liêu, can 
thiệp quá sâu của cơ quan quản lý nhà nước vào hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ quá 
trình tham gia của người dân; tăng mức độ bảo vệ các nhóm dân cư thiểu số; góp phần 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của nhà 
nước. 

Cơ chế phối hợp: Là sự hoạt động có tổ chức của các chủ thể hoặc các nhóm chủ 
thể nhằm tạo ra sự vận động hướng vào mục đích đã được xác định. Có các dạng phối hợp 
như: phối hợp ngành (giữa các cơ quan cùng cấp trung ương và địa phương); phối hợp 
dọc giữa chính quyền trung ương và chính quyền các địa phương; phối hợp trong phân bổ 
các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực...) phối hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch... 

Cơ chế tham gia: Thê chế kinh tế thị trường có sự tham gia của các bên hữu quan 
là bảo đảm để các tầng lớp nhân dân ý thức được thực trạng các vấn đề cần giải quyết và 
sự nỗ lực nhằm biến đổi thực trạng đó bằng các cách riêng. Các hình thức tham gia gồm 
tham gia trao quyền; tiếp thu ý kiến của địa phương, của nhân dân, của các tổ chức xã hội 
nghề- nghiệp... 

Cơ chế theo dõi, đánh giá là sự thu thập thông tin về tiến độ, chất lượng hoạt động; 
so sánh kết quả các hoạt động với mục tiêu và yêu cầu đã xác định. 

Bốn là: Thể chế các thị trường cơ bản (sân chơi). Một nên kinh tế thị trường hiện 
đại, hoàn thiện cần có đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và các bộ phận của nó như: thị trường 
hàng hóa, dịch vụ, thị trường các yếu tố sản xuất, thị trường sức lao động, thị trường tài 
chính (thị trường vốn, thị trường tiền tệ), thị trường khoa học — công nghệ...Mặc dù mỗi 
thị trường có bản chất, đặc điểm và cơ chế vận hành riêng, song đều có quan hệ chặt chẽ, 
tác động lẫn nhau và đều chứa đựng những nguyên tắc hoạt động và các thành tố chung 
như: cung — cầu, giá cả, sỐ lượng, 


148 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


người mua, người bán... Thông qua sân chơi đó mà các giao dịch kinh tế được thực hiện. 

* Sự cần thiết xáy dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang hình thành 
và ngày càng phát triển, các chủ thê tham gia thị trường và các quan hệ thị trường ngày 
càng đa dạng, một đòi hỏi khách quan đặt ra là cần phải xây dựng và hoàn thiện thê chế 
kinh tế thị trường để nền kinh tế vận hành đồng bộ, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Cụ thể: 

Thứ nhất. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền 
kinh tế thị trường hiện đại, một mặt nó phải được vận hành theo các quy luật thị trường, 
mặt khác phải có sự quản lý, điều tiết của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước quản lý, điều tiết nền kinh tế thị trường bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch và các công cụ khác để giảm thiểu các thất bại của thị trường, thực hiện công bằng 
xã hội. Do đó, cần phải xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để phát huy 
mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực và khuyết tật của nó. 

Thứ hai: Xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực quản lý của nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, thể chế kinh tế thị trường là sản 
phẩm của nhà nước, nhà nước với tư cách là tác giả của thể chế chính thức đương nhiên là 
nhân tô quyết định số, chất lượng của thể chế cũng như toàn bộ tiến trình xây dựng và 
hoàn thiện thể chế. Với bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và do vậy thể chế kinh tế thị trường ở 
Việt Nam phải là thể chế phục vụ lợi ích, vì lợi ích của nhân dân. Trình độ và năng lực tổ 
chức và quản lý nền kinh tế thị trường của nhà nước thể hiện chủ yếu ở năng lực xây dựng 
và thực thi thể chế. Do vậy, nhà nước phải xây dựng và hoàn thiện thê chế kinh tế thị 
trường để thực hiện mục tiêu của nền kinh tế. 

Thứ ba: Xuất phát từ sự phát triển của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội — nghề 
nghiệp, các tô chức này ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thê 
chế kinh tế thị trường như đóng góp xây dựng, hoàn thiện thê chế kinh tế thị trường; phản 
biện chính sách công; là cầu nối giữa nhà nước, chính phủ với quần chúng nhân dân, với 
các tổ chức trong và ngoài nước. 


149 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hoàn thiện thể chế về sở hữu 

Kinh tế thị trường được xác lập trên nền tảng quan hệ giá trị mà biểu hiện của nó là 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ, đăng sau quan hệ này chính là các chủ thê kinh tế sở hữu hàng 
hóa, tài sản hay vốn... Bởi vậy, điều tiên quyết của thê chế kinh tế thị trường là thê chế 
hóa về quyền sở hữu đối với vốn, tài sản, trí tuệ...và nói chung là đối với của cải (hữu 
hình và vô hình). Đây là cơ sở của mọi quan hệ, liên hệ, giao dịch và lợi ích kinh tế của 
các chủ thể tham gia thị trường, nó định dạng cơ sở của trò chơi, luật chơi của kinh tế thị 
trường. Khi của cải không được luật pháp bảo vệ, lợi ích của các chủ thể bị xâm hại và 
không có sự phân định rõ ràng thì bản thân kinh tế thị trường không thể tồn tại. Bởi vậy, 
thê chế về quyền sở hữu vốn, tài sản hay của cải nói chung của các chủ thê tham gia thị 
trường là nền tảng của thể chế kinh tế thị trường. 

Để hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 

Một là: Thê chế hóa đầy đủ quyền tài sản (quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền 
định đoạt và hưởng lợi từ tải sản) của nhà nước, tô chức và cá nhân. Bảo đảm công khai, 
minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công 
để quyền tài sản được giao dịch thông suốt; bảo đảm hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu 
quả quyền sở hữu tài sản. 

Hai là: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai để huy động và sử dụng hiệu quả 
đất đai, khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí. Xác lập các thê chế thuận lợi cho việc 
mở rộng hạn mức nhận chuyền quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với từng khu vực, 
chuyên nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp cô phần bằng quyền sử đụng đất 
nhằm thúc đây tích tụ và tập trung ruộng đất, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, đồng thời bảo đảm việc làm và đời sống của 
nông dân. 

Công khai, minh bạch việc sử dụng đất công. Nâng cao hiệu quả quản lý đối với 
đất giao cho các cộng đồng quản lý. Quản lý, giám sát chặt chẽ đất đai trong khu vực 
doanh nghiệp nhà nước. 

Ba là: Hoàn thiện pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên. Nhà nước giao quyền khai thác tài nguyên cho các doanh nghiệp theo nguyên tắc 
thị trường, kinh tế hóa ngành tài nguyên — môi trường. 


150 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Bốn là: Hoàn thiện pháp luật về đầu tư vốn nhà nước, sử dụng có hiệu quả các tài 
sản công; phân biệt rõ tài sản đưa vào kinh doanh và tài sản để thực hiện mục tiêu chính 
sách xã hội. Thực hiện đầu tư vốn của nhà nước vào doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. 

Năm là: Hoàn thiện hệ thống thể chế liên quan đến sở hữu trí tuệ theo hướng 
khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy, bảo vệ quyền Sở 
hữu trí tuệ. 

Sáu là: Hoàn thiện khung pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự 
theo hướng thống nhất, đồng bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các thiết chế giải 
quyết tranh chấp dân sự với các quy trình, thủ tục công khai, minh bạch, đơn giản hóa. 

Hoàn thiện các quy định về giao dịch tài sản; phát triển hệ thống đăng ký các loại 
tài sản, nhất là bất động sản. 

Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình 
doanh nghiệp 

Cùng với thể chế về sở hữu — nền tảng của thể chế kinh tế thị trường, thể chế về 
chủ thê kinh doanh (các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp) là yếu tố cấu 
thành nội dung chủ yếu của thế chế kinh tế thị trường. Đề hoàn thiện thê chế phát triển 
các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 

Một là: Thực hiện nhất quán một mặt bằng pháp lý và điều kiện kinh doanh cho 
các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Mọi doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và 
cạnh tranh theo pháp luật. Xây dựng các cơ chế chính sách tạo điều kiện thúc đây phát 
triển các doanh nghiệp Việt Nam thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bảo đảm tính độc lập, tự chủ 
của nền kinh tế đất nước. 

Hai là: Hoàn thiện pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với hoạt 
động đầu tư, kinh doanh; bảo đảm đầy đủ quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh tế 
đã được Hiến pháp quy định. Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính; giảm cơ bản gánh 
nặng chỉ phí trung gian, bất hợp lý đối với doanh nghiệp. 


151 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hoàn thiện các quy định liên quan đến khởi nghiệp để khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp theo các quy định của pháp luật. 

Ba là: Hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh; xử lý dứt 
điểm tình trạng chồng chéo các quy định về điều kiện kinh doanh; khắc phục tình trạng 
ban hành trái thâm quyền các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; Tăng cường tính 
minh bạch về độc quyền nhà nước. Xóa bỏ các chính sách can thiệp hành chính trực tiếp, 
bao cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Bốn là: Rà soát, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu, đầu tư công và các quy định 
pháp luật có liên quan, kiên quyết xóa bỏ các quy định bắt hợp lý. 

Năm là: Đôi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Doanh 
nghiệp nhà nước tập trung vảo các lĩnh vực then chốt, thiết yêu; những địa bàn chiến lược 
và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác không đầu tư. Quản lý chặt chẽ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Tách bạch 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích trong hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước. Phát triển doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành lực lượng vật chất 
quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đây tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiễn 
bộ, công bằng xã hội. Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong hình thành và 
mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị, đây nhanh quá trình doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia sâu, rộng vào các chuỗi giá trị toàn cầu. 

Sáu là: Hoàn thiện thê chế về huy động các nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế 
quản lý của nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển có hiệu quả. Trao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập về tổ chức bộ máy, 
biên chế, nhân sự và tài chính. Thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường. 
Bảo đảm quyền bình đăng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị sự nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác. 

Bảy là: Đôi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể. Tăng 
cường các hình thức hợp tác, liên kết, hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, bảo quản, chế 
biến, tiêu thụ nông sản. Nhà nước có cơ chế, chính sách cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn 
vốn, đảo tạo cán bộ, chuyền giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. Đổi mới và phát 
triển các hình thức tô chức sản xuất phù hợp; nhân rộng 


152 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


các mô hình tô chức sản xuất mới, hiệu quả; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả thị 
trường nội địa và quốc tế, chuyên mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô 
hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn. 

Tám là: Cơ câu lại, sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, rừng và các tài sản nhà nước đã 
đầu tư; bảo đảm lợi ích nhà nước và các bên đang nhận khoán đất đai, vườn cây lâu năm. 
Có cơ chế khuyến khích thúc đây mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vảo lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn theo hình thức sở hữu hỗn hợp, nhất là các doanh nghiệp cô phần. 

Chín là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân trở 
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đây hình thành và phát triển các tập 
đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại và năng lực quản trị tiên tiễn. Hoàn 
thiện chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mười là: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài theo hướng 
chủ động lựa chọn các dự án đầu tư nước ngoài có chuyên giao công nghệ và quản trị hiện 
đại, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, 
phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và các chiến lược, quy hoạch phát triển 
kinh tế. 

Mười một là: Trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế, cần phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, đồng thời kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực. 

Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại 
thị trường 

Thị trường là khâu trung tâm của thê chế kinh tế thị trường. Sự vận hành của thị 
trường là linh hồn của cơ chế thị trường. Sự phát triển các yếu tố thị trường, các loại thị 
trường trở thành khâu quyết định của sự phát triển của kinh tế thị trường. Bởi vậy, cùng 
với sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi một mặt, các loại thị trường chức năng 
phải có sự phát triển đồng bộ và mặt khác, để phát triển phải có một môi trường pháp lý 
thích ứng, phải được đặt trong những thê chế nhất định. Theo đó, hoàn thiện thê chế phát 
triển đồng bộ các yếu tô thị trường, các loại thị 


153 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần thực hiện những 
nhiệm vụ sau: 

Một là: Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tổ thị trường: 

- Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường: bảo đảm tính đúng, tính đủ và công 
khai, minh bạch các yếu tô hình thành giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yêu. Không lồng 
ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hóa, dịch vụ. Chuyên từ cơ chế cấp phát sang 
đặt hàng, từ hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối 
tượng thụ hưởng. Hoàn thiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí theo hướng chuyển 
sang áp dụng giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường. Đây mạnh hoàn thiện thể chế bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát huy đúng và đầy đủ vai trò chủ thể của người tiêu 
dùng, các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế. 

- Cải cách chính sách tài chính về đất đai theo hướng đơn giản, ôn định, công khai, 
minh bạch và công bằng. Hoàn thiện khung khổ pháp lý về thuế sử dụng tài sản, nhất là 
về đất đai. Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường trực tiếp thông quan 
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thỏa thuận mua bán trên thị 
trường; áp dụng phố biến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thông qua các tổ chức 
định giá độc lập, chuyên nghiệp. Rà soát, điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất phủ 
hợp với thị trường ở từng địa phương. Bảo đảm thông tin minh bạch về thị trường sử 
dụng đất. Thực hiện cơ chế đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê 
đất, giao đất. Tăng cường phương thức cho thuê đất. 

- Thực hiện bình đăng trong tiếp cận các yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các quy định của pháp 
luật về công khai, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực công, mua săm và đầu tư công. 
Tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền nhà nước; kiểm soát chặt, xóa bỏ độc 
quyền doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện thể chế phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường vào những 
ngành, lĩnh vực và vùng đạt hiệu quả cao, có tác động lan tỏa. 

- Hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, thể chế bảo vệ 
nhà đầu tư, quyền sở hữu và quyên tài sản; không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế và 
dân sự. 


154 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hai là: Hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các loại thị 
lrưởờng. 

- Thị trường hàng hóa và dịch vụ: Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, gồm 
cả xuất nhập khâu, thị trường trong nước và biên mậu; phát triển hạ tầng thương mại. 
Thực hiện tự do hóa thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế. Phát triển mạnh các 
phương thức giao dịch thị trường hiện đại. Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp với yêu cầu trong 
nước và cam kết quốc tế, bảo vệ hợp lý thị trường trong nước, không để nước ngoài thâu 
tóm, thao túng. 

Phát triển thị trường dịch vụ, nhất là các dịch vụ có hàm lượng tri thức và công 
nghệ cao. Hình thành khung pháp lý cho phát triển những thị trường dịch vụ mới, nhất là 
về công nghiệp môi trường, công nghiệp văn hóa. 

- Thị trường vốn: Cơ câu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền 
tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà 
nước, quản lý tài sản công. Đẩy mạnh hợp tác công tư. Hoàn thiện và đổi mới chính sách 
thuế. Phát triển cân bằng, đồng bộ thị trường vốn. Đầy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu 
quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn 
trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Xây dựng khung khổ pháp lý để thị trường 
mua bán nợ được hình thành và hoạt động có hiệu quả theo cơ chế thị trường. Phát triển 
thị trường bảo hiểm, các thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vẫn thuế, thâm định giá 
hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân và góp phần nâng cao tính minh bạch của 
thị trường. 

- Thị trường tiễn tệ: Hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ theo 
mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối hợp có hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa 
và các chính sách khác để ôn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn vẻ tài chính - tiền tệ 
của nền kinh tế. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị 
trường tiền tệ. Điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Tăng tính độc 
lập của ngân hàng nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ. Hoàn thiện khung khổ 
pháp lý về cơ cầu lại các tô chức tín dụng và xử lý nợ xấu, bảo đảm nguyên tắc thị trường: 
bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và người cho vay; bảo đảm an toàn hệ thống ngân 
hàng. Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tình trạng đầu tư chéo,sở hữu chéo trong hệ 
thống ngân hàng. Nâng cao 


155 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


năng lực tài chính, quản trị, điều hành phù hợp với chuẩn mực quốc tế; phát triển nhanh 
dịch vụ tài chính, ngân hàng 

- Thị trường khoa học, công nghệ: Phát triển và đồng bộ thị trường khoa học, công 
nghệ. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tô chức, cá 
nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiễn 
bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Xác định doanh nghiệp là lực lượng 
chính trong phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. 

Đôi mới và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính, tổ chức và hoạt động khoa học, công 
nghệ. Đổi mới phương thức sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học, công nghệ. 
Hoàn hiện quy định về quỹ đầu tư mạo hiểm, nâng cao chất lượng hoạt động của các 
vườn ươm công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao. Thực hiện cơ chế hợp tác công 
— tư trong triển khai nghiên cứu, phát triển các dự án đổi mới công nghệ sáng sạo, nghiên 
cứu và phát triển. Phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Xây dựng thể chế 
khuyến khích, thúc đây đổi mới, sáng tạo. Phát triển các dịch vụ tư vấn, thâm định, môi 
giới, định giá sản phâm khoa học và công nghệ. 

- Thị trường bất động sản và quyên sử đụng đất: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ 
chế, chính sách để phát triển và vận hành thông suốt thị trường bất động sản nhằm sử 
dụng tiết kiệm, có hiệu quả đất đai và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất. Xây dựng thể chế 
và các mô hình phù hợp để gắn kết quá trình công nghiệp hóa với đô thị hóa và xây dựng 
nông thôn mới. Xây dựng chính sách xã hội về nhà ở. 

Hoàn thiện khung pháp lý phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp về quyền sử dụng 
đất, kê cả đất nông nghiệp; bảo đảm thị trường quyền sử dụng đất hoạt động công khai, 
minh bạch và có trật tự. Phát triển hoạt động của thị trường cho thuê đất nông nghiệp. 

- Thị trường sức lao động: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, 
liên thông thị trường sức lao động cả về quy mô, chất lượng và cơ cấu ngành nghề; có cơ 
chế, chính sách để định hướng chuyền dịch sức lao động, phân bổ hợp lý sức lao động 
theo vùng. Lao động di cư và gia đình được tiếp cận bình đăng các dịch vụ xã hội. 

Minh bạch thông tin thị trường sức lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống tô chức dịch vụ tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật. Đổi mới, 


156 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nâng cao chất lượng giáo dục đại học và dạy nghề. Hoàn thiện các thiết chế hỗ trợ hòa giải, 
trong giải quyết tranh chấp lao động. 

Hoàn thiện thể chế về tiền lương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng năng xuất 
lao động và tăng tiền lương, trong đó tăng năng xuất lao động là cơ sở để tăng lương. 
Hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động; hình thành cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị 
trường; bảo đảm hài hòa lợi ích người lao động và người sử dụng lao động. Coi trọng bảo 
vệ lợi ích của người lao động. Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp 
đại diện cho người lao động trong bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. 

Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển 
bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng an ninh và thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền kinh tế thị 
trường hiện đại với mục tiêu phát triển là “dân ø1àu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Những khuyết tật và thất bại của thị trường luôn dẫn đến những hệ quả tiêu cực 
đối với việc phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, đến chủ quyền và an 
ninh quốc gia. Đòi hỏi phải có sự can thiệp của nhà nước, trách nhiệm của toàn xã hội và 
phải được thể chế hóa. Theo đó, hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo 
đảm phát triển bền vững, tiễn bộ và công bằng xã hội, quốc phòng - an ninh và thích ứng 
với biến đổi khí hậu cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 

Một là: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững với phát triển xã hội 
bền vững, thực hiện tiễn bộ, công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi thành viên trong xã hội 
tham gia bình đăng và hưởng thụ công bằng thành quả của qúa trình phát triển. Phát triển 
hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, thống nhất, huy động sự tham gia của các thành 
phần xã hội vào thực thi chính sách an sinh xã hội, khuyến khích người dân tham gia tự 
bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo bền vững. 

Hai là: Hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao năng lực thực thi thể chế và tăng 
cường hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường, phòng, chống thiên tai, thảm họa, ứng phó với biến đổi khí hậu. 


vi 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Ba là: Đôi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đảo tạo đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. 

Bốn là: Hoàn thiện thê chế kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an 
ninh. Có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế các vùng biên 
giới trên đất liền, trên biển và hải đảo; phát triển các khu kinh tế - quốc phòng. Phát triển 
mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao 
đời sống nhân dân vùng biến, đảo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với doanh 
nghiệp quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp quốc phòng, an ninh với 
công nghiệp dân sinh trong tông thể chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. 

Năm là: Xây dựng thê chế liên kết vùng, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế 
vùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương. Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách để phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, ưu tiên phát triển các vùng kinh tế 
động lực, đồng thời có chính sách hỗ trợ các vùng khó khan, thu hẹp khoảng cách về trình 
độ phát triển giữa các vùng, địa phương. Xây dựng một số đặc khu kinh tế - hành chính 
với thê chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thê chế phát triển vùng có tính 
đột phá. Chính phủ quy định mô hình điều phối liên kết vùng, xác định địa phương đầu 
tàu và nhiệm vụ của từng địaphương. 

Hoàn thiện thể chế về hội nhập kinh tế quốc tế 

Sự phát triển của kinh tế thị trường đang gắn kết nền kinh tế các nước lại với nhau, 
khiến chúng không thê tách rời nhau, luôn tùy thuộc vào nhau như một tất yếu kinh tế. 
Lịch sử thế giới đã chứng minh răng những nước có nền kinh tế thị trường phát triển 
nhanh đều là những nước biết mở cửa, hội nhập. Trong bối cảnh đó, Việt nam cần phải 
tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua thách 
thức, rút ngăn khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và thế giới. Theo đó, 
xây dựng và hoàn thiện thê chế về hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam hiện nay cần tập 
trung vào các nhiệm vụ sau: 

Một là: Tiếp tục rà soát, bố sung, điều chỉnh hệ thống pháp luật và các thê chế liên 
quan đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực thi các cam 
kết hội nhập và tiếp cận thị trường. Đổi mới công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, 
cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị 


158 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


trường, nhất là thị trường xuất khâu. Nâng cao năng lực phòng ngừa, giải quyết tranh 
chấp thương mại, đầu tư quốc tế. 

Hai là: Thực hiện nhất quán chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong hợp tác 
kinh tế quốc tẾ, không để bị lệ thuộc vào một số ít thị trường. Nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước. Xây dựng và thực hiện các cơ 
chế phù hợp với thông lệ quốc tế để phản ứng nhanh nhạy trước các diễn biến bắt lợi trên 
thị trường thế giới., bảo vệ lợi ích quốc gia — dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ôn 
định cho sự phát triển của đất nước. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện 
thể chế kinh tế của nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Một là: Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã 
hội. 

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã 
hội của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo việc thể chế hóa và việc tô chức thực hiện đường 
lỗi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế - xã hội. Đổi mới, 
nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn,nghiên cứu lý luận và việc xây dựng, ban hành 
nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới, kiện toàn bộ máy của Đảng 
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của cả 
hệ thống chính trị. 

Đây mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội 
đối với các chủ trương của Đảng về xây dựng thê chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Đôi mới phương thức tuyển chọn, đánh giá, đảo tạo, bồi dưỡng, bố nhiệm và sử 
dụng cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tông kết thực hiện đường lối, chủ 
trương, nghị quyết của Đảng; Phát hiện và giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề lớn 
quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hai là: Nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện thể chế kinh tẾ thị trường của 
nhà nước. 

Nhà nước tập trung thể chế hóa nghị quyết của Đảng, xây dựng và tổ chức thực 
hiện pháp luật; tăng cường sự phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa cơ quan 


159 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, môi 
trường đầu tư, kinh doanh; khắc phục các khuyết tật của thị trường: đây mạnh cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế; thực hiện đúng và đây đủ chức 
năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Điều hành nên kinh tế không chỉ bảo đảm 
mục tiêu ngắn hạn mà còn hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng lực 
phân tích, dự báo nhất là dự báo chiến lược. Đôi mới căn bản, toàn diện công tác xây 
dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, đầu tư công và tài chính công thực hiện theo cơ chế thị trường. Đổi mới công tác 
thống kê phù hợp với thông lệ quốc tế. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; 
nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và xử lý nghiêm 
những hành vi vi phạm pháp luật. 

Nghiên cứu, rà soát, đôi mới việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng 
cao chất lượng văn bản pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, tính nhất quán và dự đoán 
được của pháp luật. 

Rà soát, cơ cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tỉnh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hoàn 
thiện thể chế về chính quyền địa phương và quan hệ giữa chính phủ với chính quyền địa 
phương. Đổi mới tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền các cấp phù hợp 
với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hoàn 
thiện quy định về phân cấp và quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trung 
ương và địa phương về kinh tế - xã hội. 

Đây mạnh cải cách tư pháp. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết 
chế giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại; trọng tâm là các hoạt động hòa 
giải, trọng tài thương mại và tòa án nhân dân các cấp, nhất là trong phá sản doanh nghiệp, 
tố tụng, xét xử và thi hành án dân sự, kinh tế bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ dân 
sự, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm minh 
các vi phạm pháp luật về kinh tế. Tăng cường tính độc lập của hệ thống tư pháp các cấp 
trong xét xử, thi hành án dân sự, kinh tế. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi 
trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. 

Ba là: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. 


160 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thê chế hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công 
dân, quyền và nghĩa vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tô chức chính trị - xã hội, 
xã hội — nghề nghiệp, bảo đảm để người dân và các tổ chức này được tham gia quá trình 
xây dựng thê chế, phát triển kinh tế; giải quyết các vấn đề xã hội và thực thi các chính 
sách an sinh xã hội. Bảo đảm mọi người đều được bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội và 
điều kiện phát triển, được tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng lợi từ quá trình 
đó. 

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 
các tô chức chính trị - xã hội. Mở rộng thu thập ý kiến đánh giá từ doanh nghiệp và người 
dân đối với quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của nhà nước. 

Tạo điều kiện thuận lợi để các hiệp hội ngành hàng tham gia vào các chương trình, 
dự án hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, thúc đây các hình thức liên kết doanh nghiệp 
thâm nhập, phát triển thị trường. 


Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiêu tổ chức kinh tế - xã hội 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là sự lựa chọn đúng đắn, 
không chủ quan duy ý chí mà là sự lựa chọn phù hợp với những quy luật khách quan của 
lịch sử và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những đặc điểm 
chung của kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời có những đặc điểm riêng có do tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa quy định. Để phát triển kinh tế thị trường hướng tới thực hiện 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội cần phải xây dựng và hoàn thiện thê chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là trách nhiệm của Đảng, nhà nước và toàn xã hội. 

* Các thuật ngữ then chốt: Kinh tế thị trường; các quy luật thị trường; kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đặc trưng của kinh tế thị trường; đặc trưng của 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thời kỳ quá độ lên 


1ó] 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


chủ nghĩa xã hội; thê chế kinh tế; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
hoàn thiện thê chê kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

* Câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống: 

1. Tại sao nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa 
mang tính phô biên vừa mang tính đặc thù? 

2. Có ý kiến cho rằng: “Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là 
không thê tương dung”. Anh (chị) hãy bình luận ý kiên trên. 

* Câu hỏi ôn tập: 

1. Tại sao Việt Nam lại lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa? 

2. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng 
gì? So sánh với kinh tê thị trường tư bản chủ nghĩa. 

3. Những nhiệm vụ cần phải thực hiện để hoàn thiện thê chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa? 

* Tài liệu tham khảo. 

Tài liệu tham khảo bắt buộc. 

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia... Giáo trình kinh tế 
học chính trị Mác- Lênin, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội 1999, chương VĨI. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo tổng kết một số vẫn đề lý luận — thực tiễn 
qua ba mươi năm đôi mới (1986 -2016), Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội 2015. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn 
thiện thê chê kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa `. 


Tài liệu tham khảo tự chọn: 

1. Vũ Đình Bách, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội 2006. 

2. Đinh Thế Huynh, 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 2015. 

3. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Hoàn thiện thê chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội 2008. 


162 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


4. Đảng Cộng sản Việt nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2016. 


Chương 6 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP KINH TẺ QUỐC TẺ 
TRONG PHÁT TRIÊN CỦA VIỆT NAM 


Một trong những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn lao nhất đến lịch sử phát triển của 
thế giới chúng ta là cách mạng công nghiệp. Các cuộc cách mạng kỹ nghệ đã mang lại sự 
phát triển vượt bậc cho nhân loại cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Ngày nay, mặc 
dù cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng sự lan tỏa của nó là 
vô cùng nhanh chóng và tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế xã hội của tất cả các 
nước. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của các cuộc cách mạng công 
nghiệp là nhân tố cơ bản thúc đây quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa kinh tế, phân công 
lao động và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu 
hướng khách quan của thời đại. 

Việc nhận thức bản chất, vai trò và những tác động, yêu cầu của cách mạng công 
nghiệp, đặc biệt là cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế có ý 
nghĩa to lớn trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng 
và nhà nước, đồng thời là những chỉ dẫn quan trọng cho sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP ĐÓI VỚI PHÁT TRIÊN 


163 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Khái quát về cách mạng công nghiệp 

Khái niệm “cách mạng công nghiệp ” 

Cách mạng công nghiệp theo nghĩa hẹp là bước phát triển nhảy vọt trong sự phát 
triển của lực lượng sản xuất xã hội từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc; 
nên kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động thủ công là chính được thay thế bằng 
nên sản xuất lớn dựa trên lao động sử dụng máy móc và chế tạo máy móc quy mô lớn. 

Tên gọi "Cách mạng công nghiệp" trước đây thường được dùng để chỉ giai đoạn 
thứ nhất của nó diễn ra vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Cuộc cách mạng này xuất 
phát từ nước Anh sau đó lan ra toàn thế giới, có ảnh hưởng trước hết ở Tây Âu và Bắc Mỹ 
trong suốt thế kỷ XIX. 


Theo nghĩa rộng, cách mạng công nghiệp là khái niệm chỉ những biến đổi sâu sắc 
trong lĩnh vực sản xuất, tạo ra bước phát triển nhảy vọt trước hết trong kỹ thuật, công 
nghệ, tổ chức sản xuất trên cơ sở đó làm thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tỄ, xã hội, văn 
hóa và kỹ thuật của xã hội trên cả phạm vì quốc gia và quốc tế. 

Như vậy theo nghĩa rộng thì “cách mạng công nghiệp” bao quát tất cả các cuộc 
cách mạng công nghiệp diến ra trên thế giới. Các cuộc cách mạng này tác động trực tiếp 
tới sự tiễn bộ về mặt chất trong kỹ thuật, công nghệ, phương thức tổ chức quản lý sản 
xuất; trong cả lĩnh vực kinh tế và tất cả các lĩnh vực khác của xã hội. 

Nhìn lại lịch sử, xã hội loài người đã trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp. 
Mỗi cuộc cách mạng đều được đặc trưng bằng sự thay đổi về bản chất của sản xuất và sự 
thay đôi này được tạo ra bởi các tiễn bộ đột phá của khoa học và công nghệ. 

6.1.1.2 Sơ lược lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới 

Trong vòng hơn 200 năm qua, lịch sử thế giới đã và đang trải qua bốn cuộc cách 
mạng công nghiệp, phản ánh những bước phát triển nhảy vọt của tri thức khoa học và tạo 
ra những bước phát triển đột phá trong lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất cũng như 
phương thức tôn tại, phát triển của con người. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (Cách mạng 1.0) 

Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới khởi phát từ nước Anh bắt đầu 
từ những năm 60 của thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng này thực chất là cuộc 


164 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cách mạng về kỹ thuật với nội dung cơ bản là thay thế lao động thủ công bằng lao động sử 
dụng máy móc. 

Tiên đê của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 

Từ thế kỷ XV, kinh tế hàng hóa ở Tây Âu đã phát triển khá mạnh, nhu cầu về trao 
đổi hàng hóa tăng cao, đặc biệt từ thế kỷ XVII - XVII, với sự phát triển của công trường 


thủ công tư bản. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Karl Marx và Friedrich Engels 
chỉ rõ: “Tổ chức công nghiệp theo lỗi phong kiến hay phường hội trước kia không còn có 


thể thỏa mãn những nhu cầu luôn luôn tăng theo sự mở mang những thị trường mới” Ì và 


“các thị trường cứ lớn lên không ngừng, nhu cầu luôn luôn tăng lên. Ngay cả công trường 
thủ công cũng không thoả mãn được nhu cầu đó nữa. Lúc ấy, hơi nước và máy móc dẫn 
đến một cuộc cách mạng trong công nghiệp. Đại công nghiệp hiện đại thay cho công 


trường thủ công”. 


Giai đoạn thế kỷ XV đến thế kỷ XVI là giai đoạn có nhiều phát kiến lớn về địa lý. 
Điền hình là việc tìm ra Châu Mỹ của C.Colombus, đường biên từ Tây Âu sang Ấn Độ 
của V. Gama và chuyến đi vòng quanh thế giới của F.Magienlan. Karl Marx và Friedrich 
Engels cho rằng: “Việc tìm ra Châu Mỹ và con đường biển vòng Châu phi đã đem lại một 
địa bàn hoạt động mới cho giai cấp tư sản vừa mới ra đời. Những thị trường Đông - Ấn và 
Trung Quốc, việc thực dân hoá Châu Mỹ, việc buôn bán với thuộc địa, việc tăng thêm 
nhiều tư liệu trao đổi và nói chung tăng thêm nhiều hàng hoá, đã đem lại cho thương 


nghiệp, cho ngành hàng hải, cho công nghiệp, một sự phát đạt chưa từng có”3. Sau các 
phát kiến địa lý, hoạt động buôn bán trên thế giới trở nên sôi nổi, nhiều công ty buôn bán 
tầm cỡ quốc tế được thành lập, tuy nhiên những cuộc phát kiến địa lý này cũng gây ra 
không ít hậu quả tiêu cực như nạn cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen và sau này 
là chế độ thực dân. 

Về mặt chính trị - xã hội, giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh về mặt kinh tế song 
họ chưa có địa vị chính trị tương xứng. Thế kỷ XVI đến XVIII đã diễn ra nhiều cuộc cách 
mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mỹ như: Cách mạng tư sản Hà Lan (1566-1572), Cách 
mạng tư sản Anh (1640-1689), Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1775-1783), Cách 
mạng tư sản Pháp (1789-1799)... 


Nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: 


Ï Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự 
thật, 1995, tập 4, Tr 598. 2 Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, 


Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 1995, tập đ, Tr 598 3 Karl Marx và 
Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị VN gia Sự thật, 1995, tập 4, 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
Tr597 


1ó6 


Downloaded by Ha An (Luuhaan01 1@qgmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nội dung cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cơ giới hóa sản xuất. 
Máy móc được sáng chế và đưa vào sản xuất như "thoi bay" của John Kay (1733), xe kéo 


Lệ 
^ 


sợi Jenny (1764), máy dệt vải của Edmund Cartwright (1785)... Sáng chê “thoi bay” của 
John Kay có tác dụng tăng năng suất lao động lên gấp đôi, sáng chế xe kéo sợi Jenny làm 
tăng năng suất gấp 8 lần, sáng chế máy dệt của Edmund Cartwright tăng năng suất lên tới 
40 lần. 

Sự phát triển khởi đầu của máy công tác đã dẫn tới đòi hỏi sự thay đôi về máy phát 
lực và máy truyền lực. Năm 1769, Richard Arkwright đã cải tiễn việc kéo sợi từ chỗ sử 
dụng sức người thay bằng sức súc vật và sau này là sức nước. Năm 1784, James Watt 
phát minh ra máy hơi nước. Phát minh này có thể coi là mốc mở đầu quá trình cơ giới hóa 
sản xuất. 

Ngành luyện kim cũng có những bước tiến lớn để đáp ứng nhu cầu chế tạo máy 
móc. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt "puddling" (khuấy luyện), năm 
1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành 
thép. Các phát minh này đã đáp ứng được về yêu cầu cao về số lượng và chất lượng thép 
cho quá trình công nghiệp hóa. 

Cách mạng cũng diễn ra trong ngành giao thông vận tải để đáp ứng nhu cầu vận 
chuyên hàng hóa. Năm 1814, đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước đã ra đời. Đến 
năm 1829, vận tốc xe lửa đã đạt tới 14 đặm/giờ. Đồng thời, vào năm 1807, Robert Fulton 
đã chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước. Các phát minh, sáng chế này đã làm bùng nỗ 
hệ thống đường sắt ở châu Âu và Mỹ, thương mại được mở rộng với sự phát triển của 
đường sắt và đưởng thủy. Sự phát triển các máy công cụ trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ 
XIX đã tạo thuận lợi cho sự phát triển lĩnh vực chế tạo máy, phục vụ cho những ngành 
sản xuất khác. 

Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất 

Vẻ kinh tế, các thành tựu khoa học - kỹ thuật đã thúc đây quá trình xóa bỏ nền sản 
xuất nhỏ phong kiến, mở đường cho sản xuất hàng hóa phát triển. Trước cuộc cách mạng 
kỹ thuật lần thứ nhất (1820) tốc độ tăng GDP bình quân của thế giới từ đầu công nguyên 
đến năm 1000 chỉ khoảng 0,01%, từ năm 1000 đến 1820. là 0,22% nhưng từ năm 1820 
đến 1898 tốc độ tăng trưởng là 2,21%, cao hơn từ 10 đến 20 lần. Karl Marx và Friedrich 
Engels nhận xét rằng: “Nhờ cải tiến mau chóng 


167 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


công cụ sản xuất và làm cho các phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai cấp 
tư sản lôi cuốn đến cả những dân tộc dã man nhất và trào lưu văn minh”Ì, 

Nền sản xuất cơ khí hóa đã làm thay đôi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm 
công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời. Karl Marx và Friedrich Engels đã nhận xét: 
“Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những 
lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước 


kia gộp lại”?. Nền kinh tế nông nghiệp truyền thống dần bị xóa bỏ bởi sự phát triển mạnh 


mẽ của công nghiệp và thương mại. Cuộc cách mạng này đã tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho chủ nghĩa tư bản và khẳng định sự thắng lợi của nó với chế độ phong kiến. 

Sự phát triển của sản xuất xã hội đã kéo theo sự biến đổi của quan hệ sản xuất, 
“giai cấp tư sản ngày càng xoá bỏ tình trạng phân tán về tư liệu sản xuất, về tài sản và về 
dân cư. Nó tụ tập dân cư, tập trung các tư liệu sản xuất, và tích tụ tài sản vào trong tay 


một số ít người. Kết quả tất nhiên của những thay đổi ấy là sự tập trung về chính tr” : 


Về xã hội - chính trị: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã dẫn đến hình thành hai giai cấp cơ 
bản của xã hội tư bản - giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Karl Marx và 
Friedrich Engels chỉ rõ: “bản thân giai cấp tư sản hiện đại cũng là sản phâm của một quá 
trình phát triển lâu dài, của một loạt các cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất và 
trao đổi”, Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm trầm trọng thêm mâu 
thuẫn giữa hai giai cấp cơ bản của xã hội và làm cho cuộc đấu tranh giữa vô sản với tư 
sản không ngày càng quyết liệt. Ngay từ khi cuộc cách mạng công nghiệp nỗ ra, tác động 
của nó đến việc làm đã trở nên gay gắt. Máy móc được đưa vào sử dụng ngày càng phổ 
biến đã đầy người lao động vào tình trạng mắt việc làm và tạo ra xung đột xã hội sâu sắc. 
Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Anh nảy sinh sớm nhất vào năm 60 của thế 
kỷ XVII (1760) 


Ì Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự 
thật, 1995, tập 4, Tr 602. 2 Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, 


Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 1995, tập 4, Tr 602. 3 Karl Marx và 
Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quôc gia Sự thật, 1995, tập 4, 
Tr 602. 


Ì Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 1995, tập 4, Tr 
168 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
598. 


169 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


và phát triển mạnh nhất vào những năm 1807, 1808, 1§11, 1812 với một cao trào gọi là 
Ludded. Ngay trong những cuộc đấu tranh đầu tiên, hiện tượng công nhân đập phá máy 
móc xuất hiện. Phong trào này còn lan rộng cả ở Pháp và Đức, tuy nhiên phong trào công 
nhân trong thời kỳ đầu còn mang tính tự phát. 

Sự phát triển của phong trào công nhân có ảnh hưởng to lớn đến sự ra đời và phát 
triển của chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đỉnh cao là các tư tưởng của Saint Simon, 
Charles Fourier, Robert Owen. Các ông đã phê phán sâu sắc chủ nghĩa tư bản và lên tiếng 
bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, họ đều không thấy được bản chất của 
chủ nghĩa tư bản, không vạch ra được con đường giải phóng nhân dân lao động và phủ 
nhận đấu tranh giai cấp. 

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống áp bức 
bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi cần phải có một lý luận khoa học 
hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó. 

Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895) đã kế thừa có phê phán 
những thành tựu khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng 
lao động khoa học, sáng tạo, các ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết thực tiễn phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng nên 
học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, 
giải phóng con người. Karl Marx và Friedrich Engels đã chứng minh sự sụp đồ tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản và sự quá độ sang một xã hội mới không còn chế độ người bóc lột 
người. Tư tưởng của Karl Marx và Friedrich Engels trong tác phẩm Tuyên ngôn Đảng 
cộng sản (2/1848) đã hình thành nên cơ sở của Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sự phát triển 
của phong trào công nhân quốc tế chuyền từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, giai 
cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập với sự thành lập Quốc tế thứ I năm 
1864. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (Cách mạng 2.0) 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần hai (hay còn gọi là cách mạng khoa học kỹ thuật 
lần thứ II) diễn ra vào cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Cuộc cách 
mạng lần này được chuẩn bị bằng quá trình phát triển hàng trăm năm của lực lượng sản 
xuất dựa trên cơ sở của nền sản xuất đại cơ khí và sự phát triển của khoa học kỹ thuật. 


Nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ hai: 


170 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là chuyên nền sản xuất cơ 
khí sang nên sản xuất điện - cơ khí và sang giai đoạn tự động hóa cục bộ trong sản xuất. 
Việc phát minh và sử dụng phổ biến điện lực, một dạng năng lượng mới là tiền đề cho sự 
ra đời các thiết bị điều khiển tự động và được xem là bộ phận thứ tư của hệ thống máy 
móc, cho phép sản xuất tập trung quy mô lớn để thỏa mãn nhu cầu to lớn của sản xuất và 
đời sống. 

Với những thành tựu to lớn của khoa học tự nhiên, các nhà khoa học cũng tìm ra 
những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, 
năng lượng gió, năng lượng mặt tròi,...trong đó năng lượng nguyên tử ngày cảng được 
phổ biến và được sử dụng rộng rãi. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai cũng đã tạo ra những tiễn bộ vượt bậc 
trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc với sự ra đời máy bay siêu âm khống lồ, tàu 
hỏa tốc độ cao và những phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến qua hệ thống 
vệ tinh nhân tạo. Nhờ đó, con người đã đạt được những kỳ tích trong lĩnh vực chinh phục 
vũ trụ, phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất và đặt chân lên mặt trăng. 

Các phát minh về công cụ sản xuất mới như: máy tính, máy tự động và hệ thống 
máy tự động, người máy, hệ điều khiến tự động đã tạo ra làn sóng tự động hóa sản xuất. 
Nhiều loại vật liệu mới như chất polymer có độ bền và sức chịu nhiệt cao, được sử dụng 
rộng rãi trong đời sống và trong các ngành công nghiệp. Đồng thời, cơ cấu ngành nghề 
của thời đại điện lực đã có sự biến đổi căn bản với sự ra đời những ngành mới có tính 
khoa học, biến khoa học trở thành một ngành lao động đặc biệt. 

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp với những tiến bộ nhảy vọt 
trong cơ khí hóa, thủy lợi hóa, phương pháp lai tạo giống, chống sâu bệnh... giúp nhiều 
nước có thê khắc phục nạn thiếu lương thực, đói ăn kéo dải. 

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai: Về 

kinh tế: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã thúc đây lực lượng sản xuất phát triển 
vượt bậc trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật. Tốc độ 
tăng GDP bình quân của thế giới từ 1950 đến 1973 là 4,91%, cao gấp hơn hai lần so với 
thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 


T7 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Vị trí, cơ cầu các ngành sản xuất có sự thay đổi căn bản. Sự xuất hiện các vùng, 
các ngành công nghiệp mới dẫn đến xu hướng tăng lao động trong các ngành công 
nghiệp, dịch vụ và giảm dần lao động trong ngành nông nghiệp. Nhờ sản xuất hàng loạt 
và áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sản phẩm được tạo ra ngày càng 
nhiều, có giá thành rẻ hơn, bền hơn, tốt hơn....làm cho đời sống con người được cải 
thiện. 

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này là khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp. Khác với cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, trong cuộc cách mạng này, 
mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ 
thuật, khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở 
đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp sản xuất, đã trở thành nguồn gốc 
chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Sự kết hợp giữa khoa học với sản xuất 
mang tính hệ thống đã đưa khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản 
xuất, quan hệ kinh tế quốc tế được mở rộng, thúc đây chủ nghĩa tư bản chuyên biến từ 
giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyên. . V.I.Lenin cho rằng: “... tự do canh 
tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này khi phát triển tới một mức độ 


nhất định lại dẫn tới độc quyẻn...”Ì, Sự hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền là một 
kết quả tất yếu do tích tụ và tập trung sản xuất cao, đòi hỏi những hình thức tổ chức mới, 
đó là những xí nghiệp lớn. Cạnh tranh giữa các xí nghiệp lớn thúc đây sự ra đời liên minh 
giữa các xí nghiệp, hình thành các tổ chức độc quyền. 

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền là sự tập trung sản xuất và các tô chức 
độc quyền với hình thức kinh tế thống trị là công ty cô phần. Nhờ nắm được địa vị thống 
trị trong sản xuất và lưu thông, các tô chức độc quyền có khả năng định giá cả độc quyền 
và thu lợi nhuận độc quyền cao. Cơ chế vận động của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 
này là độc quyên vả cạnh tranh cùng tồn tại song song và thống nhất với nhau một cách 
biện chứng. Bên cạnh đó, sự liên minh giữa tư bản độc quyền công nghiệp và tư bản độc 
quyền ngân hàng đã sản sinh ra một loại tư bản mới là tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính, 
hình thành một nhóm nhỏ độc 


Ï V.I Lenin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M. 1980, T27, Tr 402. 


172 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


quyên chỉ phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị của xã hội tư bản. Xuất khẩu tư bản 
tăng lên và mở rộng phạm vi tất yếu dẫn đến phân chia thế giới về kinh tế, đó là cơ sở 
hình thành các liên minh độc quyền quốc tế. 

Cuộc cách mạng này đưa loài người chuyền sang nền văn minh mới (Văn minh trí 
tuệ) và làm cho nền kinh tế thế giới mang tính quốc tế hoá cao, hình thành thị trường toàn 
cầu, vừa cạnh tranh khốc liệt vừa hợp tác với nhau. 

Về chính trị - xã hội: 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất và thứ hai đã làm gia tăng mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa 
trong quá trình đấu tranh giành giật thị trường bên ngoài. Để tìm kiếm tài nguyên và lợi 
nhuận, các nước thực dân châu Âu bắt đầu bảnh trướng lãnh thổ, xâm chiếm các nước 
châu Á, châu Phi và biến các nước này thành thuộc địa. Đến cuối thế kỷ XIX, về cơ bản 
châu Á, châu Phi đã bị biến thành thuộc địa. Tuy nhiên, sự phân chia thuộc địa giữa các 
nước châu Âu là rất không đồng đều. Anh, Pháp là những nước đã xâm chiếm thuộc địa 
từ khá sớm nên chiếm được rất nhiều thuộc địa, trong khi các nước châu Âu khác thì 
chiếm được ít hơn nhiều. Quá trình đấu tranh giữa các nước đế quốc đòi phân chia thị 
trường, lãnh thổ thế giới là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh mà đỉnh cao là Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), là những 
cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, gây ra những thiệt hại to lớn 


về kinh tế và con người. 

Đầu thế kỷ XX, V.I. Lenin đã vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx vào hoàn 
cảnh thực tiễn của nước Nga và tiễn hành thành công Cách mạng tháng Mười, thiết lập 
nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng to lớn 
đến tiến trình phát triển toàn cầu. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô viết (Liên Xô) và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã khiến cho các nước 
phương Tây vô cùng lo sợ trước sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Thực tiễn này đã 
làm nảy sinh cuộc Chiến tranh Lạnh (1946 -1989), đó là tình trạng tiếp nối xung đột chính 
trị, căng thăng quân sự và cạnh tranh kinh tế chủ yếu giữa Liên bang Xô viết và các 
quốc gia đồng minh với Mỹ và các cường quốc phương Tây. Cuộc Chiến tranh Lạnh được 
thê hiện thông qua những xung đột giữa các liên minh quân sự, triển khai lực lượng chiến 
lược, chạy đua vũ trang hạt nhân, 


173 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hoạt động tình báo, tuyên truyền chống phá và cạnh tranh kỹ thuật. Cuộc chiến tranh này 
đã đưa nhân loại vào nguy cơ của vũ khí huỷ diệt, đồng thời nó cũng làm thay đổi sâu sắc 
về nhận thức và phương thức can thiệp của nhà nước vào kinh tế nhằm điều chỉnh sự phát 
triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, đẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (Cách mạng 3.0) 

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu từ khoảng 1969 và kết thúc vào khoảng 
cuối thế kỷ XX, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nỗ ra. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ ba có khởi nguồn từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi kết thúc 
chiến tranh, các thành tựu khoa học - kỹ thuật quân sự được áp dụng vào sản xuất trong 
nhiều lĩnh vực, tác động đến tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, tư tưởng, đời sống, 
văn hóa của con người. 

Nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba: 

Nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là ra đời của sản xuất tự 
động dựa vào máy tính, thiết bị điện tử và Internet, tạo nên một thế giới kết nối. Cách 
mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra khi có các tiễn bộ về hạ tầng điện tử, máy tính và số 
hoá vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), 
máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và Internet (thập niên 1990). Đến cuối thế kỷ 
XX, quá trình này cơ bản hoàn thành nhờ những thành tựu khoa học công nghệ cao. 

- Vai trò của cách mạng công nghiệp lần thứ ba: Vê 

kinh tế: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba có tác động to lớn đến việc thúc đây tăng 
trưởng kinh tế, tốc độ tăng GDP bình quân của thế giới từ năm 1973 đến 1998 là 3,01%. 
Trong vòng 20 năm (1970 - 1990) sản xuất trên thế giới đã tăng 2 lần, và vượt mức được 
sản xuất ra trong 230 năm trước (1740 - 1970). 

Thành tựu khoa học mang tính đột phá của cách mạng công nghiệp lần thứ ba là 
sáng chế và áp dụng máy tính điện tử, hoàn thiện quá trình tự động hóa có tính hệ thống 
để đưa tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế chuyên sang một trạng thái công nghệ hoàn 
toàn mới. 

Sản xuất của xã hội có những bước phát triển nhảy vọt, khoảng cách thời gian từ 
phát minh khoa học đến ứng dụng vào thực tiễn ngày càng được rút ngắn, 


174 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


vòng đời các công nghệ và do đó, vòng đời các sản phẩm cũng ngày càng rút ngắn. Khối 
lượng thông tin và kiến thức tăng theo cấp số nhân. 

Cuộc cách mạng này đã tạo điều kiện để chuyên biến các nền kinh tế công nghiệp 
sang nền kinh tế tri thức. Trong kinh tế tri thức, vai trò của tri thức và kỹ thuật đã cao hơn 
các yếu tố như vốn, tài nguyên và trở thành yếu tố sản xuất quan trọng nhất. Vận hành của 
kinh tế tri thức chủ yếu không còn do người lao động cơ bắp thao tác máy móc mà chủ 
yếu do người lao động trí óc trong các ngành thiết kế, nghiên cứu phát triển cũng như 
truyền bá tri thức thúc đây. Tăng trưởng của tư bản vô hình (giáo dục, nghiên cứu...) cao 
hơn tư bản hữu hình (xây dựng, máy móc...). Hàm lượng tri thức tăng lên trong sản phẩm 
và dịch vụ. Sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo cơ chế đóng vai trò then chốt trong phát triển. 

Kết cấu ngành nghề cũng được điều chỉnh và nâng cấp hơn. Vị trí của ngành nông 
nghiệp hạ thấp, vị trí của ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có liên quan đến công nghệ mới 
tăng lên. Ở Mỹ, năm 1989 tỷ trong nông nghiệp là 18,2%, công nghiệp 36,1%, dịch vụ 
45,7%. Đến 1999, nông nghiệp 1,4%, công nghiệp 21,7% và dịch vụ 77%. Nhiều ngành 
công nghiệp truyền thống bị xoá bỏ dần dần nhưng các ngành công nghiệp mới lại xuất 
hiện nhanh chóng, con người tiếp tục được giải phóng khỏi các chức năng thực hiện. 

Việc giải phóng con người khỏi chức năng quản lý có những bước tiến đột phá với 
sự ra đời của các loại robot, các dây chuyền sản xuất tự động hóa. 

Về chính trị - xã hội: 

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, đặc biệt là công 
nghệ mạng Internet, đã làm biến đổi sâu sắc toàn bộ diện mạo của đời sống xã hội cũng 
như nên kinh tế toàn cầu, tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, các dây chuyền sản 
xuất; nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, dịch vụ, giải trí...đều được liên kết thành 
“mạng thông minh” mở ra kỷ nguyên mạng Internet kết nối vạn vật trong cuộc cách mạng 
công nghiệp kế tiếp. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn có ảnh hưởng lớn đến phương thức quản lý 
của nhà nước (chính phủ điện tử), điều tiết vĩ mô của nhà nước được tăng cường để kịp 
thời điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Sự lựa 
chọn chính sách thực dụng được ưu tiên đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách tài 
chính và tiền tệ để kịp thời điều chỉnh kinh tế và mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội. 


175 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Quan hệ sở hữu cũng có những thay đổi to lớn, biểu hiện nổi bật là sự phân tán 
quyền nắm cổ phiếu. Năm 1989, chỉ có 28% dân số Mỹ có cổ phiếu thì năm 1999 tỷ lệ 
này là 48,2%, trong đó số người nắm cô phiếu trị giá trên 50.000 USD tăng gấp đôi, 
khoảng 18,4 triệu người. Kết cấu giai cấp cũng có biến đổi lớn, nỗi bật nhất là sự xuất 
hiện của tầng lớp trung lưu (trung sản) chiếm 40-50% dân số, phần lớn là tầng lớp tri 
thức. Thu nhập bằng tiền lương của người lao động cũng có mức tăng trưởng cao. Từ 
1993 đến 1999, tiền lương thực tế ở Mỹ tăng 7,4%, tỷ lệ nghèo khó giảm xuống mức thấp 
nhất kề từ năm 1979. 

Thê chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp cũng có những biến đổi 
lớn. Các doanh nghiệp đều thực hiện cải cách cơ chế quản lý nhằm giảm bớt khâu trung 
gian, thông tin thuận lợi, đơn giản trình tự quyết sách, phát huy tính chủ động và trách 
nhiệm của toàn thể công nhân; dùng công nghệ cao để cải cách cơ chế quản lý sản xuất, 
thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp. 

Các công ty xuyên quốc gia (TNC) ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, là lực lượng chủ yếu thúc đây toàn cầu hóa kinh tế. Các TNC 
băng thế lực của nó đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trên toàn thế giới: thúc đây 
toàn cầu hóa sản xuất và nguồn vốn; thúc đầy phân công lao động quốc tế; truyền bá khoa 
học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý trên phạm vi toàn cầu; chiếm đoạt thị trường toàn 
cầu; xuất khẩu vốn và hàng hóa trên quy mô lớn; khống chế thị trường tài chính và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến ồn định thị trường tiền tệ và cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. 

Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, nhà nước của các quốc gia ngày càng chú trọng phối hợp chính sách kinh tế 
vĩ mô. Bên cạnh đó, các tô chức kinh tế khu vực và quốc tế cũng trở thành một trong 
những chủ thê mới điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) lần đầu tiên được đề cập 
trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được chính phủ Đức thông qua 
năm 2012. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư là một thuật ngữ bao gồm một loạt các 
công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đôi dữ liệu và chế tạo, được định nghĩa là “một cụm 
thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với các 
hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet của vạn vật và Internet của các dịch vụ. 


176 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 

Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các 
công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhắn mạnh những 
công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... Đây được gọi là cuộc cách mạng 
số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo 
(VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ 
liệu lớn (SMAC)... để chuyền hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

Cách mạng 4.0 với những đột phá trong các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi 
gen cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử và sự dung 
hợp của các công nghệ này, sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật lý, số và sinh 
học, làm cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về cơ bản khác với các cuộc cách 
mạng trước đó. 

Công nghệ có trí tuệ nhân tạo được sử dụng rộng rãi, tạo ra những đột phá mới 
trong việc giải phóng con người khỏi các chức năng thực hiện, chức năng quản lý và quá 
trình sản xuất trực tiếp. 

Trong cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri thức khoa học trở thành yếu tố 
đặc biệt quan trọng của sản xuất và đời sống xã hội, ngày càng có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triển của các lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, trở 
thành động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Nó thực sự biến khoa học thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp, con người trở thành những chủ thể sáng tạo thực sự, tạo tiền đề vật chất 


và lực lượng sản xuât mới cho một nên kinh tê mới Ì, 


Vai trò của cách mạng công nghiệp lân thứ tư (4.0): 

Về Kinh tế 

“Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có một tác động rất lớn và đa diện tới nền 
kinh tế toàn cầu, đến mức nó khiến cho các nền kinh tế khó có thể thoát khỏi một hiệu ứng 
riêng lẻ nào. Thật vậy, tất cả các biến số vĩ mô lớn mà người ta có thể nghĩ đến như 
GDP, đầu tư, tiêu dùng, việc làm, thương mại, lạm phát...đều 


Ì Xem: GS.TSKH Lương Đình Hải — Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển kinh tế 
- xã hội, con người Việt Nam hiện nay. 


177 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


sẽ bị ảnh hưởng”2. Công nghệ và đổi mới đang tạo bước ngoặt và sẽ sớm tạo ra một sự 
đột biến về năng suất và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Cách mạng 4.0 có khả năng cho 
phép GDP toàn cầu tăng gấp đôi mỗi 14 -15 năm, với viễn cảnh hàng tỷ người thoát khỏi 
đói nghèo. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự 
xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều ứng dụng trong xã hội. Nhờ công 
nghệ AI, người máy làm việc càng thông minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi không giới 
hạn. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các 
"nhà máy thông mình" hay “nhà máy số”. Điều này cho phép tùy biến sản phẩm để phủ 
hợp với khách hàng và tạo ra các mô hình hoạt động mới. Thực tế là một đơn vị của cải 
vật chất được tạo ra ngày nay có khả năng sử dụng ít nhân công hơn so với 10 hay 15 năm 
trước đây. Ngoài ra, thực tế của thời đại số là nhiều doanh nghiệp mới cung cấp “các hàng 
hóa thông tin” với các chi phí lưu trữ, vận chuyên và nhân rộng hầu như không đáng kê. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo tiền đề cho nền sản xuất xã hội ở giai đoạn cách 
mạng công nghiệp 3.0 vượt qua trình độ sản xuất đại trà, đặc trưng của nền sản xuất cũ 
trước đây. “Nền sản xuất giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp nối sẽ hướng theo các 
nhu cầu cá nhân - cá thể, đơn nhất, đặc thù. Nó đang làm chuyên dịch dần nền sản xuất xã 
hội ở quy mô toàn cầu vận hành theo những nguyên tắc mới: phi tiêu chuẩn hóa, phi 
chuyên môn hóa, phi đồng thời hóa, phi tập trung hóa, phi tối đa hóa và phi trung tâm 
hóa”Ì, 

Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo có khả năng giải mã, phân tích khối lượng thông tin 
cực lớn, với tốc độ cực nhanh, có tốc độ tính toán cực nhanh, với khả năng lưu trữ thông 
tin vượt xa các máy tính điện tử thông thường. 

Các nguồn năng lượng tái sinh (năng lượng mặt trời; năng lượng gió; năng lượng 
thủy triều, năng lượng địa nhiệt) cho phép thay đôi căn bản cách thức con người sử dụng 
năng lượng cho nhu cầu sản xuất và đời sống, đem đến các nguồn năng lượng mới được 
coi là vô hạn mà con người sử dụng. 


2 Xem: Klaus Schwab: “The Fourth Industrial Revolution” - Cuộc cách mạng công nghiệp 
lân thứ tư, 2016, Tr.5. 


Ì Xem A. Toffler.- Làn sóng thứ 3.- Nxb. Thông tin lý luận, H. 1992; Burlaxki F.M. Tư 
duy mới: đối thoại và nhận định về cách mạng công nghệ trong cải cách của chúng ta.- 


178 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
Nxb. Chính trị, M. 2009. 


179 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Thành tựu mới trong lĩnh vực sinh học phân tử, sinh học tổng hợp và di truyền học 
có thể giải mã nhanh các hệ gen, tìm hiểu sâu về mật mã di truyền, có thể giúp chỉnh sửa 
mã gen đề chữa các bệnh di truyền, tạo ra những giống cây trồng mới trong nông nghiệp 
có những tính năng thích ứng với tình trạng hạn hán, nước nhiễm mặn hoặc chống sâu 
bệnh. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng 
chủ yếu dựa vào động lực không có trần giới hạn là công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay 
cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tô đầu vào luôn có trần giới hạn. Chính vì vậy, 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, với sự suy giảm 
quyên lực của các quốc gia dựa chủ yêu vào khai thác tài nguyên và sự gia tăng sức mạnh 
của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ và đôi mới sáng tạo. Nguồn lực sản xuất 
mang tính vật chất chỉ còn chiếm khoảng 25% và nguồn lực trí tuệ chiếm tới 75%. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động to lớn đến tiêu dùng, sản xuất và giá 
cả, mọi người dân đều được hưởng lợi nhờ tiếp cận được với nhiều sản phẩm và dịch vụ 
mới có chất lượng với chỉ phí thấp hơn. 

Cách mạng 4.0 còn tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của 
robot có trí tuệ nhân tạo làm biến đổi tất cả các ngành công nghiệp, từ sản xuất đến cơ sở 
hạ tầng, mang lại nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục. 

Về chính trị - xã hội: 

Cách mạng công nghiệp 4.0 có thê thay đổi hoàn toàn cách con người sinh sống, 
làm việc và quan hệ với nhau, thay đổi điện mạo đời sống xã hội và thay đổi căn bản 
phương thức hoạt động trong lĩnh vực quân sự. 

Phương thức tiêu dùng, giải trí của con người cũng có sự thay đổi căn bản. Người 
tiêu dùng được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cách mạng công nghệ này. Cuộc cách mạng 
này đã tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới với chi phí không đáng kể. Internet, điện thoại 
thông minh và hàng ngàn các ứng dụng khác đang làm cho cuộc sống của con người trở 
nên thuận tiện và năng suất hơn. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo điều kiện để mọi người đều có thể khởi 
nghiệp, đồng thời đã và đang tạo ra những khả năng giải phóng con người khỏi lao 


180 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


động chân tay nặng nhọc đề họ có thể phát triển hơn nữa sự sáng tạo trong lao động. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho quá trình xã hội hoá lao động ngảy càng cao, 
đây nhanh quá trình toàn cầu hóa kinh tế đồng thời là sự gia tăng vai trò của các tổ chức 
độc quyên xuyên quốc gia. 

Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của các quốc 
gia trong điều kiện hiện nay 

Thúc đấy sự phát triển của lực lượng sản xuất 

Các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới đã có những tác động vô cùng to lớn 
đến sự phát triển của lực lượng sản xuất của các quốc gia. Mặt khác, cách mạng công 
nghiệp còn tác động mạnh mẽ tới quá trình điều chỉnh cấu trúc và vai trò của các nhân tố 
trong lực lượng sản xuất. 

Về tư liệu lao động, từ chỗ máy móc ra đời thay thế cho lao động chân tay cho đến 
sự ra đời của máy tính điện tử, chuyền nền sản xuất sang giai đoạn tự động hóa, tài sản cố 
định thường xuyên được đổi mới, quá trình tập trung hóa sản xuất được đây nhanh. 

Về đối tượng lao động, cách mạng công nghiệp đã đưa sản xuất của con người 
vượt quá những giới hạn về tài nguyên thiên nhiên cũng như sự phụ thuộc của sản xuất 
vào các nguồn năng lượng truyền thống. Công cụ lao động và công nghệ mới đã và đang 
làm thay đổi cơ bản phương thức lao động của con người và đòi hỏi sự phát triển ngày 
càng cao chất lượng lao động. Các yếu tô đầu vào của sản xuất sẽ thay đổi căn bản. 
Những đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm mắt đi những lợi thế sản xuất 
truyền thống, đặc biệt là từ các nước đang phát triển như nhân công rẻ, dồi dào hay sở 
hữu nhiều tài nguyên. 

Thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp tạo điều kiện để các nước tiên tiễn 
tiếp tục đi xa hơn trong phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa 
học công nghệ tiến tiến vào sản xuất và đời sống. Đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho các 
nước đang và kém phát triển có thê tiếp cận với những thành tựu mới của khoa học công 
nghệ, tận dụng lợi thế của những nước đi sau đề thực hiện phát triển rút ngắn; thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bứt phá, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với 
các nước đi trước. Có điều kiện tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ 
của nhân loại, trước hết là công 


181 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiến và tự động hóa để nâng cao năng 
suất, hiệu quả của nên kinh tế. 

Cách mạng công nghiệp tạo cơ hội cho các nước phát triển nhiều ngành kinh tế và 
những ngành mới thông qua mở rộng ứng dụng những thành tựu về công nghệ thông tin, 
công nghệ số, công nghệ điều khiển, công nghệ sinh học (thuộc các lĩnh vực như công 
nghiệp không gian, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp giải trí, công nghiệp sinh học, 
công nghiệp quốc phòng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,...). 

Cách mạng công nghiệp thúc đây chuyền dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh 
tế theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế và hiệu quả cao, làm thay đổi vai trò của các 


N 
^ 


ngành kinh tế. Đặc biệt, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm “mờ dân” tính chất 
giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Sự biến đổi trên đẫn đến các quốc gia đều phải 
tái cơ cấu kinh tế của mình. Các ngành thuộc khu vực I bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp 
có xu hướng giảm tỷ lệ lao động và tỷ trọng trong GDP. Hiện nay, ở các nước phát triển 
G8 tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chỉ còn chiếm từ 1-2% tổng số lao động, và giá trị 
thu nhập của ngành này chỉ còn chiếm từ 1-4% GDP. Các cuộc cách mạng đã thúc đầy 
nên kinh tế thế giới chuyên sang kinh tế tri thức - “thông minh”. Các thành tựu mới của 
khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đi, 
tiêu dùng và quản lý, quản trị... 

Từ góc độ tiêu dùng, người dân được hưởng lợi nhờ tiếp cận được với nhiều sản 
phẩm và dịch vụ mới có chất lượng với chỉ phí thấp hơn. 

Cách mạng công nghiệp có vai trò to lớn trong phát triển nguồn nhân lực, nó vừa 
đặt ra những đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao nhưng mặt khác lại tạo 
điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Nhân tố quyết định trong cách mạng công nghiệp 
3.0 và 4.0 là nguồn lực con người và thê chế chứ không phải là nguồn lực tài chính, hệ 
thống máy móc thiết bị, điều kiện tự nhiên và lịch sử văn hóa, mặc dù chúng vẫn đóng vai 
trò quan trọng. Cách mạng công nghiệp gắn với yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao 
trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và quản lý, kinh doanh. Đó là những lực 
lượng đầu tàu, vừa giữ vai trò định hướng, vừa giữ vai trò động lực thúc đây việc xây 
dựng và phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và công nghiệp của quốc gia. Các ngành 
nghề phô thông thuộc 


182 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nhóm thu nhập trung bình sẽ giảm dần, thậm chí biến mất và thay vào đó là những việc làm 
đòi hỏi trình độ tay nghề cao. 

Cách mạng công nghiệp đã tạo điều kiện để tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, 
quản lý kinh tế - xã hội giữa các nước, nhất là các nước phát triển với các nước đang và 
kém phát triển, rút ra những bài học kinh nghiệm của các nước đi trước đề hạn chế những 
sai lầm, thất bại trong quá trình phát triển. 

Cách mạng công nghiệp cũng tạo điều kiện cho các nước mở rộng quan hệ đối 
ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, huy động tốt nhất các nguồn lực bên ngoài cho 
phát triển, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo khả năng biến đổi các hệ 
thống sản xuất, quản lý và quản trị kinh tế và doanh nghiệp; phát triển những mô hình 
kinh doanh mới, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là một cơ hội để Việt Nam đuổi kịp các nước phát 
triển trong kỷ nguyên số. Với xuất phát điểm thấp lại gánh chịu những hậu quả nặng nề 
của thiên tai, chiến tranh và cơ chế kinh tế cũ đã đặt ra những thách thức vô cùng to lớn 
đối với nước ta, đòi hỏi cần phải có một chiến lược tiếp cận, phát triển hợp lý để khắc 
phục những khó khăn hiện nay, tận dụng được cơ hội ngàn vàng cho phát triển đất nước. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 mới chỉ bắt đầu ở một vài nước, nhưng cách mạng 
công nghiệp 3.0 lại có quy mô và đang tác động mạnh hơn ở đại đa số các quốc gia trên 
thế giới. Một số nước lạc hậu còn chưa thực hiện xong các nội dung của cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vẫn chưa 
đến được với 17% dân số của thế giới — tức ước tính khoảng gần 1,3 tỉ người chưa tiếp 
cận được với điện. Điều này cũng chính xác với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, 
với hơn một nửa dân số thế giới, 4 tỷ người mà phần lớn đang sống ở những nước đang 
phát triển, chưa tiếp cận internet”Ì, Chính vì vậy, đối với các nước đang và kém phát 
triển, trong đó có Việt Nam đều phải tiến hành công nghiệp hóa, đặt mục tiêu phát triển 
trở thành nước công nghiệp. 

Việt Nam bắt đầu xây dựng chiến lược công nghiệp hóa từ những năm 60, tuy 
nhiên do hoàn cảnh chiến tranh, quá trình thực hiện bị gián đoạn. Sau khi thống 


L Xem: Klaus Schwab: “The Fourth Industrial Revolution” - Cuộc cách mạng công nghiệp 
lân thứ tư, 2016, Tr.5. 


183 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nhất đất nước năm 1975, tại các kỳ Đại hội Đảng, Đảng ta đều khắng định “công nghiệp 
hóa là nhiệm vụ trung tâm” trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, 
quan điểm và chính sách công nghiệp hóa cũng được phát triển, hoàn thiện dần phù hợp 
với bối cảnh thế giới và sự phát triển của cách mạng hoa học công nghệ. 

Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) đã đặt ra mục tiêu "đến năm 2020, nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". 

Về mặt lý luận và thực tiễn, việc hiểu thế nào là “nước công nghiệp”, “nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại” và tiêu chí đánh giá đến nay chưa được thống nhất song có 
thê hiểu một cách khái quát như sau: 

“Nước công nghiệp ” theo nghĩa đơn giản là nước có tỷ trọng công nghiệp trong 
GDP đạt đến một ngưỡng nhất định, gồm một số tiêu chí cơ bản sau: 

(1) GDP bình quân đầu người tính bằng USD, đạt ngưỡng nhất định. Nước công 
nghiệp phải là nước có thu nhập cao, tuy nhiên nước có thu nhập cao chưa chắc đã là 
nước công nghiệp nếu như thu nhập cao là nhờ khai thác tài nguyên, tỷ trọng công nghiệp 
cao, nhưng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo thấp... nước công nghiệp phải có 
GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD trở lên. 

(2) Tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản trong GDP từ 10% trở 
xuống, tỷ trọng của 2 nhóm ngành còn lại công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GDP 
phải từ 90% trở lên. 

(3) Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 40% trở lên. 

(4) Tỷ trọng lao động đang làm việc trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy 
sản trong tổng số lao động đang làm việc chiếm dưới 30% tổng số lao động xã hội; hoặc 
tỷ trọng lao động đang làm việc trong công nghiệp — xây dựng và dịch vụ từ 70% trở lên. 

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số phát triển con người (HDI) tương đương 
với nhóm nước có thu nhập cao; tuổi thọ bình quân đạt tương đương nước phát triển... 

“Nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là nước đã đạt trình độ phát triển kinh tế 
- xã hội ở giai đoạn hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển đất nước thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại gắn liền với quá trình chuyên từ trình độ nền kinh 
tế nông nghiệp (hay tiền công nghiệp) sang trình độ nền kinh tế 


184 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, từ nền văn minh nông nghiệp 
sang nền văn minh công nghiệp. 

Cụm từ “theo hướng hiện đại” thê hiện trình độ phát triển, tùy theo điểm xuất phát 
của mỗi nước. Đối với các nước phát triển, thì hiện đại là gắn với kinh tế tri thức; đối với 
các nước đang phát triển, trong thời gian đầu là trùng với công nghiệp hóa, với tỷ trọng 
hàng công nghệ cao trong hàng công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Về hệ thống tiêu chí đánh giá nước công nghiệp theo hướng hiện đại, các quan 
điểm hầu hết đề cập đến ba nhóm tiêu chí cơ bản là: nhóm tiêu chí về kinh tế, nhóm tiêu 
chí về xã hội và nhóm tiêu chí về môi trường. 

(1) Tiêu chí kinh tế: gồm nhiều tiêu chí thành phần như: cơ cấu ngành kinh tế; cơ 
cầu lao động theo ngành; tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo trong GDP; tỷ trọng 
giá trị xuất nhập khẩu công nghiệp trong tổng kim ngạch xuất khẩu...trong đó quan trọng 
nhất là 2 tiêu chí: GDP bình quân đầu người (trên 6.000 USD/năm); cơ cấu công nghiệp - 
xây dựng và dịch vụ trong tổng GDP chiếm trên 90%. 

(2) Tiêu chí xã hội: gồm nhiều tiêu chí thành phần như: chỉ số phát triển con người 
(HDI); tuổi thọ bình quân, tỷ trọng lao động được đào tạo; tỷ lệ đô thị hóa...trong đó quan 
trọng là 2 tiêu chí: chỉ số phát triển con người (HDI) hơn 7 điểm (thang 10 điểm); chỉ số 
mức độ bất bình đăng về thu nhập Gini đưới 4 điểm (thang 10 điểm). 

(3) Tiêu chí môi trường: gồm hệ thông các tiêu chí như tỷ trọng số dân được chăm 
sóc sức khỏe/dân số; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch; chất lượng môi trường sống và 
độ che phủ rừng: tỷ lệ xử lý chất thải, môi trường...trong đó quan trọng là 2 tiêu chí: chỉ 
số bền vững môi trường (ESI) và chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) lớn hơn 57 
điểm (thang 100 điểm). 

Hiện nay, các nhà kinh tế học Việt Nam vẫn đang tập trung nghiên cứu để xây 
dựng bộ chỉ tiêu “Nước công nghiệp theo hướng hiện đại” cả về định tính và định lượng 
ứng dụng cho Việt Nam. 

Cụm từ “cơ bản” được xét theo hai mặt: mớ¿ /à, mức độ đạt được của từng chỉ tiêu 
(chăng hạn 80% trở lên); hz¡ /à, xét các chỉ tiêu quan trọng nhất (GDP bình quân đầu 
người, hay tỷ trọng công nghiệp trong GDP, lao động công nghiệp trong tổng số lao 
động). 


185 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hệ thống tiêu chí đánh giá nước công nghiệp, nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để định hướng phát triển đất nước, là cơ sở để 
ban hành các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và hoạch 
định các chính sách phát triển công nghiệp quốc gia bằng các giải pháp phù hợp với điều 
kiện cụ thể của từng nước và tình hình quốc tế trong từng thời kỳ. 

Thúc đây quá trình hoàn thiện quan hệ sản xuất 

Các cuộc cách mạng công nghiệp tạo sự phát triển nhảy vọt về chất trong lực 
lượng sản xuất và sự phát triển này tất yếu dẫn đến quá trình điều chỉnh, phát triển và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội. 

Trước hết là sự biến đổi về sở hữu tư liệu sản xuất. Ngay từ cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất, nền sản xuất lớn ra đời thay thế dần cho sản xuất nhỏ, khép kín, phân 
tán, đã đến “tập trung các tư liệu sản xuất và tích tụ tài sản vào trong tay một sỐ Ít 


người”, Quá trình tích tụ và tập trung tư bản dưới tác động của quy luật giá trị thặng dư 


và cạnh tranh gay gắt đã đẻ ra những xí nghiệp có quy mô lớn. Dưới tác động của cách 
mạng khoa học công nghệ, sở hữu tư nhân không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của 
sản xuất và yêu cầu cải tiễn kỹ thuật. Tư bản buộc phải liên kết lại dưới hình thức công ty 
cô phần, là loại hình công ty ra đời vào cuối thế kỷ XIX và sự phát triển của loại hình 
công ty này cho phép mở rộng chủ thê sở hữu tư bản ra các thành phần khác của xã hội. 
Sự hình thành nhiều ngành kinh tế mới đòi hỏi phải có quy mô lớn ngay từ đầu mới có thể 
ứng dụng được kỹ thuật công nghệ mới. Thực tế trên buộc các nước phải điều chỉnh chế 
độ sở hữu, thực hiện đa dạng hóa sở hữu, lấy sở hữu tư nhân làm nòng cốt đồng thời phát 
huy sức mạnh và ưu thế tối đa của sở hữu nhà nước và khu vực kinh tế nhà nước. 

Cách mạng công nghiệp cũng đặt ra những yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường, nhằm đảm bảo đồng bộ các yếu tổ thị trường và các loại thị trường: hoàn thiện các 
thể chế về giá, cạnh tranh, kiểm soát độc quyền cũng như hệ thống luật pháp; lấy quy luật 
giá trị và quan hệ cung cầu đề xác định giá cả; coi cạnh tranh là động lực phát triển; thực 
hiện tự do kinh doanh, mở cửa và hướng tới tự do 


Ì Karl Marx và Friedrich Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 1995, tập 4, Tr 
602, 603. 


186 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hóa. Với thê chế kinh tế thị trường tương thích với nhau sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hội 
nhập kinh tế quốc tế, trao đôi thành tựu khoa học công nghệ giữa các nước. 

Trong lĩnh vực phân phối, cách mạng công nghiệp mà nhất là cách mạng công 
nghiệp 4.0 đã thúc đây năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và 
cải thiện cuộc sông của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể khởi nghiệp 
và làm giàu. Tuy nhiên, nó lại có tác động mặt trái đến việc làm và thu nhập. Trong 
những thập niên gần đây, bất bình đẳng về thu nhập đã có xu hướng tăng nhanh. Theo 
Báo cáo Thịnh vượng Toàn cầu năm 2015 của Credit Suisse, một nửa của tất cả các tài 
sản trên toàn thế giới hiện đang được năm giữ bởi 1% những người giàu nhất, trong khi 
tổng cộng một nửa dân số thế giới có thu nhập thấp sở hữu ít hơn 1% của cải toàn cầu. 
Cách mạng công nghiệp 4.0 có khả năng làm khuyếch đại thêm xu hướng này do lợi suất 
của ý tưởng tăng mạnh, đã xuất hiện nhiều tỷ phú đô la chỉ ở độ tuổi trên 20 dưới 30, đó 
điều rất khác biệt so với giai đoạn trước đây. Lợi suất của kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng 
thúc đây hay bổ trợ cho quá trình số hóa, tự động hóa (bằng người máy hay bằng phần 
mềm - tức là trí tuệ nhân tạo có khả năng tự học) cũng tăng mạnh. Trong khi đó, các kỹ 
năng truyền thống đã từng có vai trò quan trọng trong giai đoạn trước đang bị người máy 
thay thế nên có lợi suất giảm mạnh. Nhóm lao động chịu tác động mạnh nhất là lao động 
giản đơn chiếm tuyệt đại bộ phận người lao động. Do họ ít kỹ năng nên rất dễ bị thay thế 
bởi người máy. Chênh lệch về thu nhập và tài sản giữa một bên là lao động ít kỹ năng hay 
có kỹ năng dễ bị người máy thay thế, và bên kia là những người có ý tưởng hay kỹ năng 
bổ trợ cho quá trình tự động hóa và số hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh]. Đây là một 
trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng trên toàn cầu. 

Ở những nước tư bản phát triển nhất đang diễn ra một mâu thuẫn mang tính nền 
tảng của kinh tế thị trường: dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cung gia 
tăng mạnh mẽ trong khi cầu không theo kịp do nhiều người lao động bị thay thế bởi quá 
trình tự động hóa nên không có thu nhập. Phô thu nhập ở nhiều nước phát triển mang tính 
lưỡng cực với sự phân hóa rất rõ nét, tạo nên một khoảng trống lớn ở giữa. Đây cũng là 
mâu thuẫn đã được Karl Marx chỉ ra giữa sự phát 


Ì Xem: Báo cáo tổng hợp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, 
tác động và hàm ý chính sách đôi với Việt Nam. (Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). 


184 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 
triển lực lượng sản xuất ở mức cao và phương thức phân phối của chủ nghĩa tư bản”. 

Trên cơ sở đó, các nước đều phải điều chỉnh chính sách phân phối thu nhập và an 
sinh xã hội nhằm giải quyết những mâu thuẫn cố hữu của hệ thống phân phối của nền 
kinh tế thị trường. 

Thúc đẩy quá trình đổi mới phương thức quản trị phát triển 

Ngay từ buổi đầu của cách mạng công nghiệp, sự hình thành nền sản xuất lớn đã 
tác động mạnh mẽ tới sự thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp gắn với phân công 
và chuyên môn hóa trong xưởng thợ. Ngày nay, cách mạng công nghiệp đòi hỏi cần phải 
có những sự thay đổi lớn cả về phương thức quản lý của nhà nước và phương thức quản 
trị trong doanh nghiệp. 

Vẻ cơ chế quản lỷ của nhà nước: Từ đầu thễ kỷ XX. tích tụ và tập trung sản xuất 
cùng với tác động của cách mạng khoa học công nghệ buộc nhà nước tư sản phải can 
thiệp trực tiếp vào quá trình kinh tế, điều chỉnh kinh tế. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước vào giữa thế kỷ XX cho thấy nhà nước ngày cảng có vai trò quan 
trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Các cuộc cách mạng công nghiệp không chỉ làm 
tăng vai trò của nhà nước mà còn làm thay đổi phương thức, cơ chế, chính sách tác động 
của nhà nước. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ tạo sức ép lên chính các cơ quan quyền 
lực công. Kỷ nguyên số với các công nghệ mới, nền tảng điều hành mới liên tục thay đổi 
cho phép người dân được tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động hoạch định chính sách, 
đồng thời, các cơ quan công quyền có thể dựa trên hạ tầng công nghệ số để tối ưu hóa hệ 
thống giám sát và điều hành xã hội theo kiểu chính phủ điện tử, đô thị thông minh... Bộ 
máy hành chính nhà nước vì vậy buộc phải cải tổ theo hướng minh bạch và hiệu quả. 

Các nhà hoạch định chính sách và pháp luật cũng phải đổi mới tư duy, trau dồi 
năng lực, hợp tác chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp và các lực lượng xã hội để có thê 
thích nghi và ứng biến linh hoạt với các thay đôi mới có thể điều tiết được các thay đổi 
trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, các thách thức trước tác động của làn sóng công nghệ 
mới, công nghệ cao đối với vẫn đề an ninh quốc gia và khu vực rất 


2 Xem: Báo cáo tổng hợp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: (tài liệu đã dẫn) 


185 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


cần giải pháp mạnh mẽ đề nỗ lực ứng phó, đặc biệt đối với các tội phạm công nghệ cao, vũ 
khí sinh học, vũ khí tự động... có tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia. 

Về quản trị doanh nghiệp: Cách mạng công nghiệp có tác động mạnh mẽ đến 
phương thức quản trị trong các doanh nghiệp. 

Sự thay đổi của công nghệ sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
làm cho các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi cách thức thiết kế, tiếp thị và cung ứng hàng 
hóa dịch vụ theo cách mới, bắt nhịp với không gian số. Xu thế của cách mạng công nghệ 
là kết hợp cả cung lẫn cầu nhằm làm đồ vỡ mô hình kinh doanh truyền thống, cung và cầu 
phải gắn kết với nhau. 

Các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh xuất phát từ nguồn 
lực, trong đó, nguồn lực chủ yếu là trí tuệ. Các nhà quản trị cần có một nhận thức sâu sắc, 
phải hiểu mình là ai và đánh giá đúng nguồn lực của mình. Từ đó, nhìn nhận những vấn 
đề này trong định hướng chiến lược và hoạch định kế hoạch phát triển một cách hiệu quả 
nhất nhằm đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. 

Để thích nghỉ với làn sóng cách mạng 4.0, các doanh nghiệp phải nhận thức và 
hiểu được cách mạng 4.0 có tác động, điểm mạnh gì có thể tận dụng. Từ đó, thực hiện quá 
trình tự động hóa để có đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở nước ngoài. 

Phương thức quản trị doanh nghiệp cũng thay đổi khi áp dụng các phần mềm và 
quy trình trong quản lý, tiến hành số hóa các quá trình quản trị, quá trình kinh doanh, bán 
hàng nhằm tiết giảm chi phí quản lý điều hành. 

Làn sóng công nghệ mới giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi 
mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất - 
vận hành, đồng thời có khả năng đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng, tạo giá 
trị gia tăng bằng chất lượng chứ không phải cạnh tranh bằng tài chính, bằng khoáng sản 
hay bằng lao động phổ thông và gia công đồng thời có thể sử dụng công nghệ để tối ưu 
việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài. 

Các xu thế công nghệ cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt 
là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể khởi nghiệp sáng tạo, có cơ hội thâm nhập thị trường 
ngách với nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mang tính đột phá. Doanh nghiệp thành 
công nào cũng phải trải qua bốn giai đoạn: khởi nghiệp, tồn tại, phát triển và thành danh, 
duy trì, phát triển và trường tồn Trong đó giai đoạn 


186 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


thứ nhất là bước rất khó khăn. Theo số liệu thống kê năm 2015, tại Việt Nam có tới 80% 
doanh nghiệp khởi nghiệp không thành công. Để có thê đi được đến giai đoạn trường tôn, 
các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và tái cấu trúc, thậm chí có những giai đoạn 
phải tái lập lại công ty. 

Công nghệ 4.0 hiện diện ngày càng nhiều trong cuộc sống và kinh doanh. Quản trị 
nhân sự là một trong 4 thành phần chủ chốt (con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công 
nghệ) sẽ thay đổi rất nhiều, từ những thay đổi trong nhận thức về vai trò của nhân tố con 
người đến tổ chức, sử dụng, tạo môi trường, động lực để khuyến khích vai trò sáng tạo 
của con người. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang 
đặt ra những thách thức vô cùng lớn với doanh nghiệp. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc 
độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh 
rất lớn, buộc các doanh nghiệp phải rà soát lại mô hình kinh doanh; cải thiện phương thức 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ; không ngừng đổi mới sáng tạo đề thích ứng với các thay đổi 
liên tục của thị trường. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn tinh thần và tâm thế, không 
ngần ngại trước các thách thức và chủ động dự báo để chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp 
thời. 

Tóm lại, để tận dụng tốt cơ hội mới và vượt qua thách thức lớn trong việc thực hiện 
cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ phải thay đổi phương thức quản lý theo hướng 
chính phủ kiến tạo, chính phủ hành động với các công cụ thông tin hiện đại, nhằm tạo môi 
trường thuận lợi cho việc thực hiện ý tưởng mới, tính sáng tạo của người dân và doanh 
nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, trình độ công nghệ, 
chất lượng sản phẩm và hạ thấp chỉ phí đề thích ứng với điều kiện kinh doanh mới. 

6.1.3. Phương thức thích ứng của Việt Nam với cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư 

Cuộc cách mạng 4.0 đã và đang làm thay đổi căn bản nên sản xuất của thế giới, 
đồng thời tác động đến các quốc gia trên nhiều phương diện khác nhau. Chính phủ nhiều 
nước đã đề ra những chính sách đề nắm bắt cơ hội phát triển cũng như ứng phó với những 
thách thức của cuộc cách mạng này. Các nước trong khu vực đều đã chính thức ban hành 
chiến lược cách mạng 4.0 với những lộ trình cụ thê. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế công nghệ tất yếu mà Việt Nam phải hướng 
đến đề bắt kịp các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, cách mạng công 


187 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


nghiệp 4.0 cũng mang đến nhiều thách thức cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, 
đặc biệt về vấn đề hạ tầng công nghệ, an toàn và an ninh thông tin cũng như thích ứng và 
tận dụng cơ hội mà làn sóng công nghệ 4.0 mang lại. Chính phủ Việt Nam khẳng định: 
Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phôn vinh của dân tộc, chính 
phủ sẽ cởi mở, sẵn sàng thay đổi và phát triển kinh tế số. Trong điều kiện thực tiễn Việt 
Nam hiện nay, phương hướng thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 cần chú trọng 
vào các nội dung sau: 

Một là, tích hợp những tác động tích cực của các cuộc cách mạng công nghiệp 
trong phát triển của Việt Nam. Để chủ động ứng phó với các tác động của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, năm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, Việt Nam cần nỗ lực thực 
hiện mục tiêu trở thành “nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thực hiện cơ cấu lại nền 
kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế; giải quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, giữa tăng trưởng 
kinh tế và bảo vệ môi trường: thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã 
hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người 
dân. 

Thứ hai, đỗi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kết hợp có hiệu quả giữa 
phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều 
sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng thành tựu tiên 
tiến của khoa học công nghệ đề nâng cao năng suất lao động. 

Ba là, tập trung cao độ các nguồn nhân lực, trí lực, vật lực cần thiết để phát triển 
khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp để đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

- Huy động ở mức cao nhất các nguồn lực của nhà nước, của toàn dân và nguồn lực 
quốc tế phục vụ cho nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công 
nghiệp, đặc biệt là cách mạng 4.0 vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. 

- Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng 
được những yêu cầu của cách mạng công nghiệp trên cơ sở đổi mới, nâng cao trình độ 
đào tạo, sử dụng nhân lực, nhân tài với các giải pháp cơ bản: (1) đôi mới mạnh mẽ và 
đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đảo tạo theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu 
quả và coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. (2) 


18S 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, phát triên nguồn nhân lực. (3) tăng cường đầu tư cho phát triển 
nguồn nhân lực, mà trực tiếp nhất là đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, coi giáo dục là 
nên tảng và là phương thức tạo ra nguồn lực phát triển - “Tri thức đẻ ra tri thức, tri thức là 
thứ lẫy ra không bao giờ cạn” (A. Toffler)Ì, (4) Tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo 
phải thay đôi cơ bản phương thức hoạt động, nâng cao cơ sở, trang thiết bị nghiên cứu, 
gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp theo cơ chế hợp tác cùng có lợi, đưa 
nhanh các tiễn bộ khoa học vào sản xuất và kinh doanh. 

- Xác định các lĩnh vực công nghệ cần ưu tiên phát triển nhanh đề tập trung nguồn 
lực cần thiết cho nghiên cứu và triển khai có hiệu quả. Trong đó cần chú trọng lĩnh vực 
công nghệ thông tin, công nghệ mạng xã hội, di động, phân tích và điện toán đám mây 
(SMAC) đang là xu hướng mới mẻ của thế giới và Việt Nam có cơ hội phát triển lĩnh vực 
này với lợi thế có hạ tầng Internet tương đối tốt, giá rẻ trong khi thiết bị di động có cấu 
hình cao. Mục tiêu đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát 
triển các nhóm nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên 
tiến thế giới. 

- Việt nam cũng cần xác định các lĩnh vực, các ngành công nghiệp mũi nhọn có 
thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh trên thế giới. Phát triển có 
chọn lọc một số ngành, lĩnh vực công nghiệp hiện đại và có khả năng tạo tác động lan tỏa 
trong nền kinh tế. Tiếp tục xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện 
đại, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập 
trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối 
với Sự phát triển nhanh, bền vững; nâng cao tính độc lập, tự chủ của nên kinh tế, có khả 
năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu. Đó là: 

(1) Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, cơ khí điện tử, công 
nghiệp quốc phòng - an ninh. 

(2) Phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, từng 


l Hồ Sĩ Quý: Tiến bộ xã hội- một số vẫn đề về mô hình phát triển ở Đông Á và Đông 
Nam Á. Nxb Tri thức. 2011. Tr99. 


189 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


bước phát triển công nghệ sinh học, phát triển công nghiệp môi trường đề đến năm 2020 
trở thành ngành công nghiệp chủ lực, v.v. 

(3) Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và 
công nghệ cao, như: du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin. 

(4) Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, như: tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh khác. 

- Đầy mạnh việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tập trung đầu 
tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với một số công 
trình hiện đại. Ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: Hạ tầng giao thông đồng bộ, 
có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối. 
Hạ tầng ngành điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hạ ầng thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp 
và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hạ (ầng đồ thị lớn, được xây dựng hiện 
đại, đồng bộ, từng bước đáp ứng chuẩn mực đô thị xanh của một nước công nghiệp. 

- Xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, phù hợp với điều kiện và khả 
năng thực tế đề tạo điều kiện, cơ sở cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới. 

Bốn là, đây mạnh hợp tác quốc tế trong đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật 
công nghệ mới. Tranh thủ tận dụng sự hỗ trợ từ các nước phát triển đề phát triển khoa học 
công nghệ, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận với định hướng và 
chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cần chú trọng ưu tiên thu hút FDI 
vào công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu 
và phát triển. 

Việt Nam cũng cần phải có chính sách ưu đãi đối với những dự án FDI thâm dụng 
lao động như dệt may, da giày; tận dụng thế mạnh từ sự khác biệt của từng địa phương 
thu hút FDI vào dự án khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm và dịch vụ, du lịch của 
địa phương và vùng kinh tế; đồng thời tận dụng điều kiện địa lý để 


190 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


kết nối với các doanh nghiệp FDI ở địa phương phụ cận để thu hút FDI vào công nghệ và 
dịch vụ hiện đại. 

Cần coi trọng hơn vốn đầu tư từ các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới trong các 
ngành và lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển 
(R&D) lớn để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng và chất lượng cao, có sức cạnh tranh 
trên thị trường thể giới. 

Năm là, đôi mới chính sách nhà nước về phát triển khoa học công nghệ: 

- Thực sự coi trọng phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo phát triển khoa học 
công nghệ là quốc sách hàng đầu. 

- Đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động và nâng cao hiệu quả của các cơ quan 
nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia. Khuyến khích các hoạt động liên kết nghiên 
cứu, triển khai khoa học công nghệ với các nước, các tô chức khoa học uy tín trên thế 
ĐIỚI. 

- Đồi mới quản lý nhà nước về nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ: đổi mới 
đầu tư, đổi mới công tác đấu thầu, nghiệm thu đề tài khoa học. Khắc phục tình trạng đầu 
tư dàn trải, bệnh hình thức trong đấu thầu, nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học 
dẫn đến hậu quả nghiên cứu khoa học không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, gây lãng phí 
cho ngân sách. ưu tiên tài trợ cho các tô chức, cá nhân có thành tích khoa học công nghệ 
xuất sắc. 

- CoI trọng chính sách trọng dụng, thu hút nhân tài. Có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng đối với người tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, là điều kiện tiên quyết để phát 
triển đất nước trong thời đại khoa học công nghệ mới. 

Năm là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: 

- Cơ bản hoàn thiện đồng bộ thê chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc 
tế. 

- Xây dựng môi trường cạnh tranh về khoa học công nghệ, phát triển thị trường 
khoa học công nghệ tạo điều kiện cho quá trình trao đổi thành quả nghiên cứu khoa học 
công nghệ và chuyền giao công nghệ. 

- Hoàn thiện luật pháp và cơ chế quản lý của nhà nước, đặc biệt là luật pháp có liên 
quan đến phát triển khoa học công nghệ như luật sở hữu trí tuệ. Giải quyết kịp thời và 
hiệu quả các vẫn đề pháp lý nảy sinh từ cách mạng công nghiệp và phát triển khoa học 
công nghệ. 


191 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Sáu là, nâng cao nhận thức về vai trò, tác động của cách mạng công nghiệp của các 
cơ quan hoạch định chính sách cũng như khu vực doanh nghiệp. Trong một báo cáo gần 
đây của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) mang tên "Sự sẵn sảng cho nền sản xuất tương 
lai", Việt Nam nằm trong nhóm các nước chưa có sự sẵn sàng cho cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Các yếu tố về đổi mới sáng tạo công nghệ và giáo dục - chuẩn bị cho cách 
mạng công nghiệp 4.0 đều đang ở mức thấp. Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 90/100 về Công 
nghệ và Đổi mới (Technology & Innovation); xếp thứ 92/100 về Công nghệ nền 
(Technology Platform); xếp thứ 77/100 về Năng lực sáng tạo; xếp hạng 70/100 về Nguồn 
lực con người. Tổng cộng, Việt Nam chỉ đạt 4,9/10 điểm về mức độ sẵn sàng với cách 
mạng 4.0. 

Bảy là, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với các tác động mặt trái của 
cách mạng công nghiệp 4.0. Các tác động này chủ yêu phát sinh cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật yếu kém, nguồn lực trong nước có hạn, chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng lực 
khoa học công nghệ quốc gia còn yếu kém, các doanh nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh với 
các doanh nghiệp nước ngoài làm hạn chế việc tiếp thu và ứng dụng những thành tựu của 
khoa học công nghệ mới. 

- Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 có thê dẫn đến sự phát triên không đều 
giữa các ngành, các vùng; tạo ra sự phân hóa về mức độ phát triển, thu nhập, làm gia tăng 
bất bình đắng xã hội. 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 còn có thể gây ra những tác động tiêu cực về môi 
trường, văn hóa, xã hội. Do vậy, phải hết sức chú trọng đến việc giứ gìn bản sắc, văn hóa 
dân tộc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phải hướng đến khắc phục những xu hướng 
đang làm mờ nhạt nền tảng gốc của bản chất người, bản sắc văn hóa dân tộc; đấu tranh 
với những tư tưởng sai trái, phản động và lỗi sống thực dụng. 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thúc đây nhanh chóng quá trình hội nhập kinh tế 
và đi liền với nó là sự bất ôn về an ninh quốc phòng do sự xâm nhập của nạn khủng bó, 
tội phạm quốc tế. Do đó cần nêu cao tỉnh thần cảnh giác, øIữ vững ồn định chính trị, an 
ninh, trật tự xã hội, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia. 

- Một trong những tác động mặt trái cần hết sức chú ý là cách mạng công nghiệp 
4.0 có thể dẫn đến nguy cơ thiếu việc làm. Đối với nước ta, theo dự báo của Diễn đàn 
Kinh tế thế giới (WEF), công nghệ tự động hóa có thê thay thế 47% việc làm (Theo dự 
báo của OECD là 9%). Trong tương lai gần, nguồn lao động dồi dào, 


192 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh tức là sẽ phải đối mặt với sự gia 
tăng tý lệ thất nghiệp. Theo thông kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2017 
tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,19%. Tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông còn 
khá cao 40,4% và dự báo đến năm 2020 còn khoảng 36,1% trong khi tỷ trọng lao động 
ngành công nghiệp là 27,4%, ngành dịch vụ là 36,5%. Thị trường lao động đang có sự 
chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm dần sử dụng lao động giản đơn sang sử dụng 
nhóm lao động có kỹ năng và trình độ cao. Hiện tại, 46 triệu lao động chưa qua đào tạo 
đang đứng trước nguy cơ không có cơ hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập 
cao. Bên cạnh đó, một số ngành, lĩnh vực chủ lực của thời kỳ kỷ nguyên số như bưu chính 
- viễn thông và công nghệ thông tin có thể rơi vào tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất 
lượng cao...Do vậy, nếu không có tầm nhìn sớm, nhìn xa thì sẽ có nguy cơ hàng loạt 
người lao động phải ra khỏi dây chuyền sản xuất, không có việc làm và hậu quả của nó là 
rất lớn không chỉ về kinh tế, mà còn về chính trị, văn hóa. 

HỘI NHẬP KINH TÉ QUỐC TÉ CỦA VIỆT NAM 

Khái niệm và các hình thức Hội nhập kinh tế quốc tế 

6.3.1.1 Khái niệm Hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu khách quan trong thế giới ngày nay. Ở 
Việt Nam, thuật ngữ “hội nhập kinh tế quốc tế” bắt đầu được sử dụng từ khoảng giữa thập 
niên 1990 cùng với quá trình Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia Khu vực mậu dịch tự 
do ASEAN (AFTA) và các thê chế kinh tế quốc tế khác. 

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Hội nhập kinh tế, theo quan niệm đơn 
giản nhất và phổ biến trên thể giới, là việc các nên kinh tế gắn kết lại với nhau. Theo cách 
hiểu này, hội nhập kinh tế đã diễn ra từ hàng ngàn năm nay và hội nhập kinh tế với quy 
mô toàn cầu đã diễn ra từ cách đây hai nghìn năm khi đế quốc La Mã xâm chiếm thế giới 


và mở mang mạng lưới giao thông, thúc đây lưu thông hàng hóa trong toàn bộ lãnh địa 
chiếm đóng rộng lớn của họ và áp đặt đồng tiền của họ cho toàn bộ các nơi. 

Hội nhập kinh tế, hiểu theo một cách chặt chẽ hơn, là việc gắn kết mang tính thể 
chế giữa các nên kinh tế lại với nhau. Khái niệm này được Béla Balassa đề xuất từ thập 
niên 1960 và được chấp nhận chủ yếu trong giới học thuật và lập chính sách. Nói rõ hơn, 
hội nhập kinh tế là quá trình chủ động thực hiện đồng thời hai việc: một mặt, gắn nền 
kinh tế và thị trường từng nước với thị trường khu vực và 


193 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


thế giới thông qua các nỗ lực thực hiện mở cửa và thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế quốc 
dân; và mặt khác, gia nhập và góp phần xây dựng các thê chế kinh tế khu vực và toàn cầu. 

Theo Giáo trình Kinh tế quốc tế thì Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nên kinh 
tẾ của mỗi quốc gia vào các tô chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn câu, trong đó mối 
quan hệ giữa các nước thành viên có sự ràng buộc theo những quy định chung của khối. 
Nói cách khác, Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia thực hiện mô hình kinh 
tỄ mở, tự nguyện tham gia vào các định chế và tài chỉnh quốc tế, thực hiện thuận lợi hóa 


và fự do hóa thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác? : 


Chủ thể của hội nhập kinh tế quốc tế trước hết là các quốc gia, chủ thể chính của 
quan hệ quốc tế có đủ thẩm quyền và năng lực đàm phán, ký kết và thực hiện các cam kết 
quốc tế. Bên cạnh chủ thê chính này, các chủ thê khác cùng hợp thành lực lượng tổng hợp 
tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế. 

6.3.1.2. Tính tắt yễu khách quan của Hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình từng bước xây dựng một nên kinh tế mở, gắn 
kết nền kinh tế trong nước với nền kinh tế khu vực và thế giới, là xu thế khách quan 
không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc. Hội nhập không phải là một hiện tượng 
mới. Tuy nhiên, đến quá trình toàn cầu hóa mới từ những thập niên 80 trở lại đây, hội 
nhập kinh tế quốc tế mới trở thành một trào lưu, cuốn hút sự tham gia của tất cả các nước. 
Hội nhập kinh tế quốc tế được thúc đầy bởi những nhân tố chính sau: 

Sự phát triển của phân công lao động quốc tế 

Phân công lao động quốc tế là sự phân công lao động giữa các quốc gia trên phạm 
vi thế giới, được hình thành khi sự phân công lao động xã hội vượt ra ngoài biên giới một 
quốc gia do sự phát triển của lực lượng sản xuất. Phân công lao động quốc tế ngày cảng 
phát triển và bao trùm toàn bộ nên kinh tế thế giới. Điều kiện để phát triển phân công lao 
động quốc tế bao gồm: (1) Sự khác biệt giữa các quốc gia về điều kiện tự nhiên, do đó, 
các quốc gia phải dựa vào những ưu thế về tài nguyên thiên nhiên để chuyên môn hoá sản 
xuất, phát huy lợi thế so sánh và điều kiện địa lí 


4l GS.TS Đỗ Đức Bình, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb 
ĐH Kinh tế quốc dân, 2013, Tr 237. 


194 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


của mình. (2) Sự khác biệt giữa các quốc gia về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
trình độ phát triển của khoa học - kĩ thuật và công nghệ, về truyền thống sản xuất, lực 
lượng sản xuất. (3) Trong một phạm vi nhất định, chịu ảnh hưởng và sự tác động của chế 
độ kinh tế - xã hội của đất nước. Phân công lao động quốc tế chính là tiền đề cho sự hình 
thành các quan hệ kinh tế quốc tế. 

Ngày nay, đưới tác động của sự phát triển lực lượng sản xuất và toàn cầu hóa kinh 
tế đã dẫn đến phân công quốc tế mới về lao động. Nếu phân công quốc tế "cũ" về lao 
động, các nước, các khu vực kém phát triển được sát nhập vào nền kinh tế thế giới chủ 
yếu với tư cách là nhà cung cấp khoáng sản và nông sản thì trong phân công lao động 
quốc tế mới có sự chuyển dịch không gian của các ngành công nghiệp sản xuất từ các 
nước tư bản tiên tiến sang các nước đang phát triển. Không gian phân công lao động 
không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia. 

Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 đã thúc đây nhanh 
những chuyên dịch trên phạm vi toàn cầu cũng như ở từng nước, khu vực. Xu hướng hình 
thành đa trung tâm, đa tầng nắc của cục diện đang ngày cảng rõ nét: Nền tảng kinh tế thế 
giới có những chuyền dịch căn bản, với những bước tiễn mạnh mẽ của công nghệ thông 
tin, đặc biệt là công nghệ số; xu thế tái cơ câu kinh tế và chuyên đôi mô hình tăng trưởng 
theo hướng bền vững: sự chuyển dịch tương quan sức mạnh kinh tế giữa các trung tâm 
trước sự vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt của Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai 
thế giới; xu hướng cải cách quản trị toàn cầu theo hướng dân chủ, công bằng hơn; đề cao 
hơn vai trò của các nước đang phát triển; và trọng tâm kinh tế, chính trị thế giới chuyển 
dịch từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, trong đó châu Á - Thái Bình Dương trở thành 
động lực của tăng trưởng toàn cầu. 

Sự phát triển của phân công lao động quốc tế làm cho nền kinh tế của các nước 
ngày càng gắn chặt vào nền kinh tế toàn cầu, hình thành các mối quan hệ vừa lệ thuộc, 
vừa tương tác lẫn nhau trong một chỉnh thể khiến cho hội nhập kinh tế quốc tế trở thành 
xu thế chung của thế giới. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là đòi hỏi khách quan của toàn cầu hóa kinh tế 

Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền 
kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, 
các tô chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế... trên quy mô toàn cầu. 


195 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Theo Manfred B. Steger thì toàn cầu hóa là “chỉ một tình trạng xã hội được tiêu 
biểu bởi những mối hỗ trợ liên kết toàn cầu chặt chẽ về kinh tế, chính trị, văn hóa, môi 
trường và các luồng luân lưu đã khiến cho nhiều biên giới và ranh giới đang hiện hữu 
thành không còn thích hợp nữa”, 

Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Toàn cầu hoá 
diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội V.V...trong đó, toàn cầu 
hoá kinh tế là xu thế nỗi trội nhất, nó vừa là trung tâm vừa là cơ sở và cũng là động lực 
thúc đây toàn cầu hoá các lĩnh vực khác. 

Toàn cầu hoá kinh tế chính là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt 
qua mọi biên giới quốc gia, khu vực, tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế 
trong sự vận động phát triển hướng tới một nền kinh tế thế giới thống nhất. Sự gia tăng 
của xu thế này được thể hiện ở sự mở rộng mức độ và qui mô mậu dịch thế giới, sự lưu 
chuyền của các dòng vốn và lao động trên phạm vi toàn cầu. 

Toàn cầu hóa đi liền với khu vực hóa. Khu vực hoá kinh tế chỉ diễn ra trong một 
không gian địa lý nhất định dưới nhiều hình thức như: khu vực mậu dịch tự do, đồng 
minh (liên minh) thuế quan, đồng minh tiền tệ, thị trường chung, đồng minh kinh 
tế...nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, từng bước xoá bỏ những cản 
trở trong việc di chuyên tư bản, lực lượng lao động, hàng hoá dịch vụ.. .tiễn tới tự do hoá 
hoàn toàn những di chuyên nói trên giữa các nước thành viên trong khu vực. 

Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, khu vực hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế 
trở thành tất yếu khách quan: 

- Toàn cầu hóa kinh tế là sản phẩm của phân công lao động quốc tế nhưng mặt 
khác nó đã lôi cuốn tất cả các nước vào hệ thống phân công lao động quốc tế, các mối liên 
hệ quốc tế của sản xuất và trao đổi ngày càng gia tăng, khiến cho nền kinh tế của các 
nước trở thành một bộ phận hữu cơ và không thể tách rời nền kinh tế toàn cầu. 

- Trong toàn cầu hóa kinh tế, các yếu tố sản xuất được lưu thông trên phạm vi toàn 
cầu, thương mại quốc tế được mở rộng chưa từng thấy, đầu tư trực tiếp, chuyên giao công 
nghệ, truyền bá thông tin, lưu động nhân viên, du lịch...đều phát 


l M.B.Steges: Toàn cầu hóa, Nxb Tri thức , 2011, tr 33. 


196 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


triển rất mạnh, kết hợp với nhau đề hình thành một hệ thống thị trường thế giới phát triển. 
Trong điều kiện đó, nếu không tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, các nước không thê 
tự đảm bảo được các điều kiện cần thiết cho sản xuất trong nước. 

- Hội nhập kinh tế quốc tế là cách thức thích ứng trong phát triển của các nước 
trong điều kiện toàn cầu hóa gắn với nền kinh tế thông tin. Cách mạng công nghiệp nói 
chung, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội đỀ các quốc gia đang phát 
triển có thê nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển; là công 
cụ, phương tiện hữu hiệu đề có thể giải quyết những vấn đề toàn cầu đã và đang xuất hiện 
ngày càng nhiều. Để tận dụng được các thành tựu của cách mạng công nghiệp, biến nó 
thành động lực thực sự cho sự phát triển kinh tế, xã hội và con người thì không còn cách 
nào hơn là phải tích cực tham gia và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hội nhập kinh tẾ quốc tế là phương thức phát triển chủ yếu và phố biển của các 
nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong điều kiện hiện nay. 

Nếu nhìn tổng thể quá trình phát triển của nền kinh tế quốc tế thì chính các cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật - công nghệ đã thúc đây quá trình toàn cầu hóa kinh tế, hội 
nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung cho tất cả các nước dù phát triển ở trình độ nảo. 

Đối với các nước đang và kém phát triển tuy đã giành được độc lập, song vẫn bị 
phụ thuộc vào hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản và đang phải đối diện trước thách 
thức của nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế. Hầu hết các nước này đều có cơ cầu 
kinh tế lạc hậu và bất hợp lý, tỷ trọng của nông nghiệp còn rất cao, tỷ trọng công nghiệp 
nhỏ bé trong tổng giá trị thu nhập quốc dân, năng suất lao động thấp kém, tốc độ phát 
triển kinh tế của đa số các nước thấp và bấp bênh. Do đó, hội nhập kinh tế quốc tế là cơ 
hội để các nước đang và kém phát triển tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài 
như tài chính, khoa học công nghệ, kinh nghiệm của các nước cho phát triển. 

Toàn cầu hóa mang tính chất tư bản chủ nghĩa rõ rệt khi mà các nước tư bản chủ 
nghĩa giàu có nhất, các công ty xuyên quốc gia đang nắm trong tay những nguồn lực vật 
chất và phương tiện hùng mạnh nhất đề tác động lên toàn thế giới như vốn, kỹ thuật, công 
nghệ, các tổ chức và thể chế kinh tế, tài chính, tiền tệ, thương mại quốc tế và cả những 
nguồn lực quan trọng nhất về chất xám. Chính vì 


197 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


vậy, chỉ có phát triển kinh tế, mở và hội nhập quốc tế, các nước đang và kém phát triển mới 
có thê tiếp cận được nhưng năng lực này cho phát triển của mình. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là con đường có thể giúp cho các nước đang và 
kém phát triển có thê tận dụng thời cơ phát triển rút ngắn, thu hẹp khoảng cách với các 
nước tiên tiễn khi mà bức tranh kinh tế - xã hội của các nước đang và kém phát triển vẫn 
biểu hiện đáng lo ngại về sự tụt hậu rõ rệt. Thế giới đang đứng trước thực tại nguy cơ chia 
cắt thế giới làm hai nửa khác biệt: vài chục quốc gia tiên tiến đã vượt hơn 100 quốc gia 
thuộc “thế giới thứ ba” hàng vài thập niên phát triển hoặc gấp trăm lần chênh lệch về thu 
nhập bình quân GDP tính theo đầu người. Cho đến nay, mới chỉ có một số các quốc gia 
đang phát triển đã đạt được những tiễn bộ vượt bậc nhờ hội nhập thành công như Thái 
Lan, Malayxia, Singapo. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế, điều chúng ta thấy rõ là thị trường vốn có mối 
liên kết chặt chẽ hơn nhiều, nhờ đó các nước đang phát triển có cơ hội hội nhập với thị 
trường tài chính toàn cầu. 

Mặt khác, hội nhập kinh tế quốc tế còn có tác động tích cực đến việc ổn định kinh 
tế vĩ mô. Nhiều quốc gia đang phát triển đã mở cửa thị trường thu hút vốn, một mặt thúc 
đây công nghiệp hoá, một mặt tăng tích luỹ từ đó cải thiện mức thâm hụt ngân sách. 
Chính sự ồn định kinh tế vĩ mô này đã tạo niềm tin cho các chương trình phát triển hỗ trợ 
cho những quốc gia thành công trong cải cách kinh tế và mở cửa. 

Ngoài ra, hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và nâng 
cao mức thu nhập tương đối của các tầng lớp dân cư. 

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chủ nghĩa tư bản hiện đại với ưu thế về vốn và 
công nghệ đang ráo riết thực hiện ý đồ chiến lược biến quá trình toàn cầu hoá thành quá 
trình tự do hoá kinh tế và áp đặt chính trị theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Điều này khiến 
cho các nước đang và kém phát triển phải đối mặt với không ít rủi ro, thách thức: đó là gia 
tăng sự phụ thuộc do nợ nước ngoài, tình trạng bất bình đăng trong trao đôi mậu dịch - 
thương mại giữa các nước đang phát triển và phát triển. Bởi vậy, các nước đang và kém 
phát triển phát triển cần phải có chiến lược hợp lý, tìm kiếm các đối sách phù hợp đề thích 
ứng với quá trình toàn cầu hoá đa bình diện và đầy nghịch lý. 

6.2.1.3. Các hình thức Hội nhập kinh tế quốc tẾ 


196 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra theo nhiều mức độ. Theo đó hội nhập kinh 
tế quốc tế có thê được coi là nông, sâu tùy vào mức độ tham gia của một nước vảo các 
quan hệ kinh tế đối ngoại, các tô chức kinh tế quốc tế hoặc khu vực. Theo đó, tiễn trình 
hội nhập kinh tế được chia thành năm mức độ cơ bản từ thấp đến cao là: Thỏa thuận 
thương mại ưu đãi (PTA), Khu vực mậu dịch tự do (FTA), Liên minh thuế quan (CU), 
Thị trường chung (hay thị trường duy nhất), Liên minh kinh tế - tiền tệ. 

Xét về hình thức, hội nhập kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối 
ngoại của một nước gồm nhiều hình thức đa dạng như: ngoại thương, đầu tư quốc tế, hợp 
tác quốc tế. dịch vụ thu ngoại tệ... 

Ngoại thương 

Ngoại thương, hay còn gọi là thương mại quốc tế, là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ 
(hàng hoá hữu hình và vô hình) giữa các quốc gia thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. 

Trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, ngoại thương giữ vị trí trung tâm và có tác 
dụng to lớn: tăng tích luỹ cho nền kinh tế nhờ sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh giữa 
các quốc gia trong trao đổi quốc tế; là động lực thúc đây tăng trưởng kinh tế; "điều tiết 
thừa thiếu" trong mỗi nước; nâng cao trình độ công nghệ và cơ cầu ngành nghề trong 
nước; tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người lao động nhất là trong các 
ngành xuất khâu. 

Nội dung của ngoại thương bao gồm: xuất khẩu và nhập khâu hàng hoá, thuê nước 
ngoài gia công tái xuất khâu, trong đó xuất khâu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của 
hoạt động kinh tế đối ngoại ở các nước nói chung và ở nước ta nói riêng. 

Ngày nay, ngoại thương thế giới có những đặc điểm mới như: tốc độ tăng trưởng 
ngoại thương nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân; tốc độ tăng trưởng 
hàng hóa vô hình nhanh hơn so với hàng hóa hữu hình, tỷ trọng xuất khâu hàng nguyên 
liệu thô giảm trong khi dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm công nghệ chế biến tăng nhanh. Các 
điều kiện thương mại, thanh toán, thuế quan cũng có thay đổi lớn do thực hiện các cam 
kết quốc tế của các nước thành viên trong các tổ chức thương mại quốc tế. 

Đối với nước ta, ngoại thương ngày càng được phát triển và đóng vai trò to lớn 
thúc đây tăng trưởng. Năm 1992, kim ngạch xuất nhập khâu mới chỉ có 5,12 tỷ 


199 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


USD thì năm 2000 đạt 30 tỷ USD, năm 2003 đạt 45 tỷ USD, năm 2005 đạt 69,11 tỷ 


USDÌ, Năm 2017 là năm xuất nhập khẩu hàng hóa đạt được nhiều thành công, cả về quy 
mô và tốc độ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 425,12 tỷ 
USD, trong đó xuất khâu đạt 214,02 tỷ USD, nhập khẩu là 211,10 tỷ USD. Tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 đã tăng 73,74 tỷ USD so với năm 2016 (cao hơn rất 
nhiều so với mức tăng bình quân khoảng gần 30 tỷ USD/năm của giai đoạn 201 1-2016). 

Về tốc độ tăng, năm 2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21%, cao hơn 7 
điểm phần trăm so với tốc độ tăng bình quân 14% của 10 năm qua (giai đoạn 2007-2017). 
Việt Nam hiện có trên 200 đối tác thương mại khắp toàn cầu, trong đó có 28 thị trường 
xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên I tỷ USD. Năm 2017 cũng là 
năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có xuất siêu trong thương mại hàng hóa, với mức thặng dư 
2,92 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư 1,78 tỷ USD của năm 201631 L, 

Họp tác về sản xuất kinh doanh và khoa học công nghệ 

Họp tác trong lĩnh vực sản xuất bao gồm gia công, xây dựng xí nghiệp chung, 
chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất quốc tế... 

- Nhận gia công cho nước ngoài là một hình thức giúp tận dụng nguồn lao động dự 
trữ, tạo thêm nhiều việc làm và tận dụng công suất máy móc hiện có. Rất nhiều nước trên 
thế giới chú trọng đây mạnh hình thức này, kế cả các nền kinh tế "công nghiệp mới" 
(NIEs) như Hàn Quốc, Đài Loan... 

- Xây dựng những xí nghiệp chung với sự hùn vốn và công nghệ từ nước ngoài. Xí 
nghiệp chung hay hỗn hợp là kiểu tổ chức xí nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ và tổ chức 
tài chính - tín dụng... tồn tại một cách phổ biến ở nhiều nước. Về mặt pháp lý, xí nghiệp 
chung thường được tô chức dưới hình thức công ty cổ phần. Các xí nghiệp này thường 
được ưu tiên xây dựng ở những ngành kinh tế quốc dân hướng vào xuất khẩu hay thay thế 
hàng nhập khâu và trở thành nguồn thu ngoại tệ chuyển đổi hay tạo điều kiện cho nhà 
nước tiết kiệm ngoại tỆ. 


Ì PGS.TS Phạm Văn Trình (chủ biên): Kinh tế đối ngoại Việt Nam. Nxb Đại học Quốc 
gia TP Hồ Chí Minh. 2006. Tr. 24. 
l 


Xem báo cáo Xuật nhập khậu Việt Nam 2017 hoat Viet Nam 
Xem báo cáo Xuât nhập khâu Việt Nam 2017 (Xexpost VietNam 


200 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


- Hợp tác sản xuất quốc tế trên cơ sở chuyên môn hoá theo quy trình công nghệ là 
hình thức hợp tác sản xuất trong đó mỗi bên chịu trách nhiệm sản xuất một bộ phận hay 
chỉ tiết sản phẩm trong quá trình tạo nên sản phẩm cuối cùng. 

Hợp tác sản xuất quốc tế có thể diễn ra một cách tự giác theo những hiệp định hay 
hợp đồng giữa các bên tham gia, cũng có thể hình thành một cách tự phát do kết quả cạnh 
tranh, do đầu tư và lập các chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia tại các nước. 
Chuyên môn hoá bao gồm chuyên môn hoá những ngành khác nhau và chuyên môn hoá 
trong cùng một ngành (chuyên môn hoá theo sản phẩm, theo bộ phận sản phẩm hay chỉ 
tiết và theo công nghệ). Hình thức hợp tác này làm cho cơ cấu kinh tế ngành của các nước 
tham gia đan kết vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau. 

Họp tác khoa học công nghệ được thực hiện đưới nhiều hình thức, như trao đôi tài 
liệu - kỹ thuật và thiết kế, mua bán giấy phép, trao đổi kinh nghiệm, chuyên giao công 
nghệ, phối hợp nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, hợp tác đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ và công 
nhân... 

Đối với những nước lạc hậu, vốn chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ còn ít, 
đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật còn yếu kém, phương tiện vật chất cho phát triển khoa 
học công nghệ còn thiếu thốn thì việc tham gia hợp tác khoa học công nghệ với nước 
ngoài là vô cùng quan trọng. Việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc theo hợp đồng 
ở nước ngoài cũng là một hình thức hợp tác đào tạo cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ 
quản lý và công nhân có chất lượng cao. Thông qua đó nâng cao trình độ lao động và cải 
thiện năng lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ hiện đại. 

Đầu tư quốc tế 

Đầu tư quốc tế (xuất khâu tư bản) là quá trình đầu tư vốn ra nước ngoài nhằm mục 
đích sinh lợi. Có hai loại hình đầu tư quốc tế: đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp 
(FH). 

Đầu tư trực tiếp (xuất khâu tư bản hoạt động) là hình thức đầu tư mà quyền sở hữu 
và quyền sử dụng quản lý vốn của người đầu tư thống nhất với nhau, tức là người có vốn 
đầu tư trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, quản lý và điều hành dự án đầu tư, chịu trách 
nhiệm về kết quả, rủi ro trong kinh doanh và thu lợi nhuận. 


201 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Hiện nay, hình thức đầu tư trực tiếp là hình thức chủ yếu của các nước phát triển có 
nên kinh tế phát triển và có xu hướng ngày càng tăng, diễn ra ở cả các nước phát triển lẫn 
các nước đang phát triển. Có nhiều hình thức đầu tư trực tiếp như: người đầu tư tự lập xí 
nghiệp mới; mua hoặc liên kết với xí nghiệp ở nước đầu tư; mua cô phiếu... 

Đầu tư quốc tế trực tiếp được thực hiện dưới các hình thức: người đầu tư tự lập ra 
xí nghiệp mới; mua hoặc liên kết với xí nghiệp nước ngoài; đầu tư mua cô phiếu; hợp tác 
kinh doanh trên cơ sở hợp đồng: xí nghiệp liên doanh mà vốn do hai bên cùng góp theo tỷ 
lệ nhất định đề hình thành xí nghiệp mới có hội đồng quản trị và ban điều hành chung; xí 
nghiệp 100% vốn nước ngoài; hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), 
BTO, BT... Thông qua các hình thức trên mà các khu chế xuất, khu công nghiệp mới, khu 
công nghệ cao... được hình thành và phát triển. 

Đầu tư gián tiếp (Lênin gọi là xuất khẩu tư bản cho vay) là loại hình đầu tư mà 
quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng vốn đầu tư, tức là người có vốn không trực tiếp 
tham gia vào việc tổ chức, điều hành dự án mà thu lợi dưới hình thức lợi tức cho vay (nếu 
là vốn cho vay) hoặc lợi tức cô phần (nếu là vốn cô phần), hoặc có thê không thu lợi trực 
tiếp (nếu cho vay ưu đãi). Sự khác nhau rõ nhất giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp là 
người đầu tư trực tiếp có quyền khống chế xí nghiệp đầu tư, còn người đầu tư gián tiếp 
không có quyền khống chế xí nghiệp đầu tư mà chỉ có thể thu lợi tức trái phiếu, cô phiếu 
và tiền lãi. 

Nguồn vốn đầu tư gián tiếp rất đa dạng về chủ thể và hình thức. Chủ thể đầu tư 
gián tiếp có thể là chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, v.v với các 
hình thức như: viện trợ có hoàn lại (cho vay), viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi 
hoặc không ưu đãi; mua cô phiếu và các chứng khoán theo mức quy định của từng nước. 
So với nguồn vốn đầu tư trực tiếp thì nguồn vốn đầu tư gián tiếp không lớn. Trong các 
nguồn vốn đầu tư gián tiếp, một bộ phận quan trọng là viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) của chính phủ một số nước có nền kinh tế phát triển. Bộ phận này có tỷ trọng lớn 
và thường đi kèm với điều kiện ưu đãi. ODA bao gồm các khoản hỗ trợ không hoàn lại, 
các khoản tín dụng ưu đãi khác do các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, các chính 
phủ, các tô chức kinh tế quốc tế dành cho các nước chậm phát triển. 


202 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Trong 30 năm đổi mới và hội nhập của nước ta, những thành tựu trong phát triển 
kinh tế xã hội có sự đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế FDI: FDI đã tạo ra khoảng 
22 - 25% tổng vốn đầu tư xã hội tính từ năm 1991 đến 2017, tông vốn đầu tư thực hiện 
khoảng 161 tỷ USD. Riêng năm 2017, Việt Nam có 2.591 dự án mới được cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 19 ngành, trong đó công nghiệp chế 
biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 
15,87 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng vốn đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng 
thứ hai với 8,37 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực 
kinh doanh bắt động sản với 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đăng ký. 

Theo đối tác, hiện có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, 
trong đó Nhật Bản đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tông 
vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% tổng 
vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng thứ ba với tổng vốn đăng ký 5,3 tỷ USD, 
chiếm 14,8% tông vốn đầu tư. 

Nguồn vốn ODA tại Việt Nam được thực hiện dưới 3 hình thức chủ yếu gồm 
nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại (chiếm khoảng 10%-12%), nguồn vốn ODA vay 
ưu đãi (chiếm khoảng 80%) và nguồn vốn ODA hỗn hợp (chiếm khoảng 8%-10%). Trong 
những năm qua, ODA cho Việt Nam không ngừng tăng lên cả về số vốn cam kết cũng 
như vốn giải ngân. 

Tổng vốn ODA ký kết trong các điều ước quốc tế cụ thể từ năm 1993 đến 2012 đạt 
trên 58,4 tỷ USD, trong đó vốn vay ưu đãi đạt 51,6 tỷ USD và chiếm 88,4%, vốn ODA 
không hoàn lại đạt 6,76 tỷ USD và chiếm 11,6%. Trong hai thập kỷ qua, tổng nguồn vốn 
ODA giải ngân đạt 37,59 tỷ USD, chiếm trên 66,92% tổng vốn ODA ký kết. 

Hiện có khoảng 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang hoạt động, cung 
cấp nguồn ODA và vốn vay ưu đãi cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội của Việt 
Nam. 

Năm 2017, Việt Nam nhận được các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc 
tế (IDA) thuộc WB, WB cam kết tài trợ cho Việt Nam 14 chương trình, dự án trị giá 2,l 
tỷ USD. Tuy nhiên đây cũng là năm cuối cùng Việt Nam nhận được các 


203 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


khoản vay ưu đãi từ tổ chức này, từ sau ngày 1/7/2017, sẽ chỉ tiếp cận được nguồn vốn 
kém ưu đãi hơn. 

Các hình thức dịch vụ thu ngoại tệ, du lịch quốc tễ 

Du lịch quốc tế: Du lịch là nhu cầu khách quan, vốn có của con người. Kinh tế 
càng phát triển, năng suất lao động càng cao thì nhu cầu du lịch - nhất là du lịch quốc tế 
càng tăng vì thu nhập của con người tăng lên, thời gian nhàn rỗi, nghỉ ngơi cũng nhiều 
hơn. 

Việt nam có tiềm năng phát triển du lịch to lớn. Phát triển ngành du lịch quốc tế sẽ 
phát huy lợi thế của Việt Nam về cảnh quan thiên nhiên, về nhiều loại lao động đặc thù 
mang tính dân tộc, truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, muốn thu hút khách du lịch 
cần phải tiếp tục nâng cấp các khách sạn, nhà hàng hiện có để bảo đảm phục vụ du khách 
tốt hơn, mở thêm các tours du lịch hấp dẫn, có chính sách đầu tư cho du lịch mang tính 
tổng thể với trách nhiệm không chỉ của ngành du lịch đồng thời cải cách thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi và sự hứng khởi cho khách du lịch. Năm 2017, Việt Nam đã đón 13 
triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% và 74 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng xấp xỉ 20% 
và tông thu trực tiếp từ khách du lịch đạt trên 500.000 tỷ đồng, tương đương với 23 tỷ 
USD) và đóng góp khoảng 7,5% vào GDP. 

Vận tải quốc tế: Vận tải quốc tế là hình thức chuyên chở hàng hoá và hành khách 
giữa hai nước hoặc nhiều nước. Vận tải quốc tế sử dụng các phương thức như: đường 
biển, đường sắt, đường bộ (ôtô), đường hàng không... trong các phương thức đó, vận tải 
đường biển có vai trò quan trọng nhất. Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng, lại có nhiều 
hải cảng thuận tiện cho vận tải đường biển nên có thê phát huy thế mạnh của mình thông 
qua việc đầy mạnh vận tải quốc tế. 

- Xuất khẩu lao động ra nước ngoài và tại chỗ: Việt Nam với dân số trên 90 triệu 
người, kinh tế chưa phát triển, là một nước có thương mại lao động lớn. Việc xuất khâu 
lao động mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài. Xuất khẩu lao động góp phần thu 
được lượng ngoại tệ đáng kế cho người trực tiếp lao động và cho ngân sách nhà nước; 
người lao động được rèn luyện tay nghề và thói quen hoạt động công nghiệp ở các nước 
có nền kinh tế phát triển. Khi hết hạn hợp đồng về nước, sẽ trở thành lực lượng lao động 
có chất lượng; góp phần giải quyết việc làm, giảm được tỷ lệ thất nghiệp. 


204 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Theo thống kê, đến tháng 6 năm 2009 Việt Nam đã có hơn 96.000 lao động đi làm 
việc ở nước ngoài. Tính đến 2011, Việt Nam có khoảng 500.000 lao động làm việc tại 
nước ngoài, trong đó 85.650 tại Đài Loan. Năm 2017 cả nước đưa được 134.751 lao động 
đi nước ngoài làm việc, đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm. Các nước nhập khẩu lao động chủ 
yếu của Việt Nam là Đài Loan, Nhật Bản, Ả rập - Xê út, Hàn Quốc, Malaysia, Algérie... 
Xuất khâu lao động mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và người lao động tuy nhiên cũng 
phát sinh nhiều bất cập về cơ chế, chính sách, quản lý từ cả hai phía trong và ngoài nước, 
những hạn chế về trình độ và ý thức người lao động, tình trạng lưu trú bất hợp pháp. 
Ngoài ra, người lao động còn có thể đối mặt với việc bị lừa đảo, bóc lột và ngược đãi. 

Các hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ khác: Ngoài những hoạt động nêu trên, hội 
nhập kinh tế quốc tế còn có nhiều hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ khác như dịch vụ thu 
bảo hiểm, dịch vụ thông tin bưu điện, dịch vụ kiều hối, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tư vấn... 

6.2.2. Tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt 
Nam w 

Tác động tích cực của Hội nhập kinh tê quốc tê 

Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là tất yêu mà còn đem lại những lợi ích to 
lớn trong phát triển của các nước và những lợi ích kinh tế khác nhau cho cả người sản 
xuất và người tiêu dùng. Cụ thể: 

Một là, hội nhập kinh tế quốc tế thực chất là mở rộng thị trường để thúc đây 
thương mại phát triển, tạo điều kiện cho sản xuất trong nước, tận dụng triệt để các lợi thế 
kinh tế của nước ta trong phân công lao động quốc tế, phục vụ cho mục tiêu thúc đây tăng 
trưởng nhanh, bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu với hiệu quả 
cao. 

Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đây chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng hợp lý, hiện đại và hiệu quả hơn, qua đó hình thành các lĩnh vực kinh tế mũi 
nhọn để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm và 
doanh nghiệp trong nước; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tăng khả 
năng thu hút khoa học công nghệ hiện đại và đầu tư bên ngoài vào nên kinh tế. 


205 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế giúp nâng cao trình độ của nguồn nhân lực và tiềm 
lực khoa học công nghệ quốc gia. Nhờ đây mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu 
khoa học với các nước mà nâng cao khả năng hấp thụ khoa học công nghệ hiện đại và tiếp 
thu công nghệ mới thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuyên giao công nghệ để 
thay đổi, nâng cao chất lượng của nền kinh tế. 

Bồn là, hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước 
tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng và các đối tác quốc tế để thay đổi công nghệ 
sản xuất, tiếp cận với phương thức quản trị phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc tế. 

Năm là, hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội để cải thiện tiêu dùng trong nước, các 
cá nhân được thụ hưởng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng về chủng loại, mẫu mã 
và chất lượng với giá cạnh tranh; được tiếp cận và giao lưu nhiều hơn với thế giới bên 
ngoài, từ đó có cơ hội tìm kiếm việc làm cả ở trong lẫn ngoài nước. 

Sáu là, hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách 
năm bắt tốt hơn tình hình và xu thế phát triển của thế giới, từ đó xây dựng và điều chỉnh 
chiến lược phát triển hợp lý, đề ra chính sách phát triển phù hợp cho đất nước. 

Bảy là, hội nhập kinh tế quốc tế là tiền đề cho hội nhập về văn hóa, tạo điều kiện 
để tiếp thu những giá trị tỉnh hoa của thế giới, bổ sung những giá trị và tiến bộ của văn 
hóa, văn mỉnh của thế giới để làm giàu thêm văn hóa dân tộc và thúc đầy tiễn bộ xã hội. 

Tám là, hội nhập kinh tế quốc tế còn tác động mạnh mẽ đến hội nhập chính trị, tạo 
động lực và điều kiện để cải cách toàn diện hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội mở, dân chủ, văn minh hơn. 

Chín là, hội nhập tạo điều kiện để mỗi nước tìm cho mình một vị trí thích hợp 
trong trật tự quốc tế, nâng cao vai trò, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta trong các các tổ 
chức chính trị, kinh tế toàn cầu. 

Mười là, hội nhập kinh tế quốc tế giúp đảm bảo an ninh quốc gia, duy trì hòa bình, 
ồn định ở khu vực và quốc tế để tập trung cho phát triển kinh tế xã hội; đồng thời mở ra 
khả năng phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của các nước để giải quyết 


206 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


những vấn đề quan tâm chung như môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm và 
buôn lậu quốc tế. 
Tác động tiêu cực của Hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đưa lại những lợi ích, trái lại, nó cũng đặt ra 
nhiêu rủi ro, bất lợi và thách thức: 

Một là, hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng sự cạnh tranh gay gắt khiến nhiều 
doanh nghiệp và ngành kinh tế nước ta gặp khó khăn trong phát triển, thậm chí là phá sản, 
gây nhiều hậu quả bắt lợi về mặt kinh tế - xã hội. 

Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế có thể làm gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế 
quốc gia vào thị trường bên ngoài, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến 
động khôn lường về chính trị, kinh tế và thị trường quốc tế. 

Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế có thê dẫn đến phân phối không công bằng lợi ích 
và rủi ro cho các nước và các nhóm khác nhau trong xã hội, do vậy có nguy cơ làm tăng 
khoảng cách giàu - nghèo và bất bình đẳng xã hội. 

Bốn là, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các nước đang phát triển như nước 
ta phải đối mặt với nguy cơ chuyên dịch cơ cấu kinh tế tự nhiên bất lợi, do thiên hướng 
tập trung vào các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, nhiều sức lao động, nhưng có giá trị 
gia tăng thấp. Có vị trí bất lợi và thua thiệt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do vậy, dễ trở 
thành bãi rác thải công nghiệp và công nghệ thấp, bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và hủy hoại môi trường ở mức độ cao. 

Năm là, hội nhập kinh tế quốc tế có thể tạo ra một số thách thức đối với quyền lực 
Nhà nước, chủ quyền quốc gia và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đối với việc duy trì an 
ninh và ồn định trật tự, an toàn xã hội. 

Sáu là, hội nhập có thể làm gia tăng nguy cơ bản sắc dân tộc và văn hóa truyền 
thống Việt Nam bị xói mòn trước sự “xâm lăng” của văn hóa nước ngoài. 

Bảy là, hội nhập có thể làm tăng nguy cơ gia tăng của tình trạng khủng bố quốc tế, 
buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh, nhập cư bắt hợp pháp... 

Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay vừa có khả năng tạo ra những cơ hội 
thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, vừa có thê dẫn đến những nguy cơ to lớn mà hậu quả 
của chúng là rất khó lường. Vì vậy, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức của hội nhập 
kinh tế là vấn đề phải đặc biệt coi trọng. 


207 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Phương hướng nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những chủ đề kinh tế có tác động tới toàn bộ 
tiền trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, liên quan trực tiếp đến quá trình 
thực hiện định hướng và mục tiêu phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế 
và cách mạng công nghệp 4.0 đang diễn ra với quy mô và tốc độ chưa từng có. Với cả 
những tác động đa chiều của hội nhập kinh tế quốc tế, xuất phát từ thực tiễn đất nước, 
Việt Nam cần phải tính toán một cách thức phù hợp đề thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế 
thành công. 

Nhận thức đúng đắn về hội nhập kinh tế quốc tế 

Nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế có tầm quan trọng và ảnh hưởng to lớn đến 
những vấn đề cốt lõi của hội nhập, về thực chất là sự nhận thức quy luật vận động khách 
quan của lịch sử xã hội. Nhận thức về tính tất yếu, bản chất, phương thức tác động của 
toàn cầu hóa, của hội nhập quốc tế là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để đề ra chủ 
trương và biện pháp phát triển thích ứng. Không có nhận thức đúng đắn thì không thê có 
biện pháp đúng đắn. 

Trong nhận thức, trước hết cần phải thấy rằng hội nhập kinh tế là một thực tiễn 
khách quan. Không một quốc gia nào có thể đứng ngoài quá trình toàn cầu hóa và do đó 
cũng không thể né tránh hoặc quay lưng với hội nhập. Tất cả các nước đều bị toàn cầu 
hóa dưới tác động của cách mạng công nghiệp lôi cuốn vào dòng chảy chung của nó dù 
muốn hay không. Hội nhập trở thành xu thế khách quan của thời đại. 

Việt Nam cũng không thể không bị hòa chung vào dòng chảy của lịch sử, hội nhập 
với thế giới không chỉ là “khẩu hiệu thời thượng” mà nó phải trở thành “phương thức tồn 
tại và phát triển” của nước ta hiện nay. 

Từ khi thực hiện đổi mới (1986), Việt Nam đã chủ trương phát triển một nền kinh 
tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tham gia ngày 
càng rộng rãi vào việc phân công và hợp tác quốc tế, tức là phải mở của nền kinh tế. Tới 
Đại hội lần thứ VII (năm 1991), với việc đề ra phương châm “Việt Nam muốn là bạn với 
tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”, 
đánh dâu mốc quan trọng khởi đầu của Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong 
thời kỳ mới, không ngừng mở rộng quan hệ 


208 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


hợp tác kinh tế đối ngoại song phương và đa phương sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu tan rã. 

Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996), với mục tiêu: “Xây dựng một nền kinh tế mở, 
hội nhập với khu vực và thế giới” được coi là bước chuyên biến cơ bản trong nhận thức 
về hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đại hội IX (2001) nhắn mạnh việc “chủ động” hội nhập kinh tế quốc tế và Bộ 
Chính trị khóa IX đã ban hành riêng Nghị quyết số 07-NQ/TW vẻ hội nhập kinh tế. 

Tại Đại hội X (2006), Đảng ta đã nhắn mạnh “chủ động và tích cực” hội nhập kinh 
tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác. Giai đoạn này cũng đánh 
dấu một trong những sự kiến nổi bật về hợp tác kinh tế quốc tế khi Việt Nam gia nhập Tô 
chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 1/2007. 

Đại hội lần thứ XI (2011), tiếp tục khẳng định chủ trương “chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế” đồng thời Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22- NQ/TW để cụ 
thê hóa chủ trương này trong điều kiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế quốc tế của đất 
nước đã chuyên sang giai đoạn hội nhập toàn diện trên tất cả các mặt: Kinh tế; chính trị, 
khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo... 

Ngày 5/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 
số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn 
định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) thế hệ mới. Nghị quyết 06-NQ/TW xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm 
của hội nhập quốc tế; Hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Như vậy, ngay từ đầu, chúng ta đã có nhận thức đúng về tính khách quan, vai trò, 
tầm quan trọng về hội nhập kinh tế quốc tế và những nhận thức này ngày càng có bước 
phát triển quan trọng. Tư duy hội nhập chuyên từ “mở rộng quan hệ, gia nhập và tham gia 
hợp tác quốc tế” sang “chủ động đóng góp, tích cực khởi xướng và tham gia định hình các 
cơ chế hợp tác”. Với tầm và quy mô hội nhập hiện nay, các mối quan hệ kinh tế quốc tế 
của nước ta không đơn thuần là “hội nhập” mà ở tầm “liên kết”. 

Nhận thức về hội nhập kinh tế cần phải thấy rõ cả mặt tích cực và tiêu cực của nó 
vì tác động của nó là đa chiều, đa phương diện. Trong đó, cần phải coi mặt 


209 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


thuận lợi, tích cực là cơ bản. Đó là những tác động thúc đầy của hội nhập kinh tế quốc tế 
tới tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ, mở rộng thị 
trường...nhưng đồng thời cũng phải thấy rõ những tác động mặt trái của hội nhập kinh tế 
như những thách thức về sức ép cạnh tranh gay gắt hơn; những biến động khó lường trên 
thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường hàng hóa quốc tế và cả những thách thức về chính 
trị, an ninh, văn hóa. Nhận thức này là cơ sở để đề ra đối sách thích hợp nhằm tận dụng 
ưu thế và khắc chế tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế, phù hợp với điều kiện thực 
tiễn. 

Trong nhận thức về hội nhập cần xác định hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung cơ 
bản của hội nhập, có vai trò chỉ phối hội nhập về chính trị, văn hóa, quốc phòng an ninh, 
đồng thời cũng phải xác định rõ những tác động của hội nhập các lĩnh vực khác tới hội 
nhập kinh tế. 

Về chủ thể tham gia hội nhập, nhà nước là một chủ thể quan trọng nhưng không 
phải là duy nhất. Nhà nước là người dẫn dắt tiến trình hội nhập và hỗ trợ các chủ thê khác 
cùng tham gia các cuộc chơi ở khu vực và toàn cầu. Song, hội nhập quốc tế toàn diện là 
sự hội nhập của toàn xã hội vào cộng đồng quốc tế, trong đó doanh nghiệp và đội ngũ 
doanh nhân sẽ là lực lượng nòng cốt, nhà nước không thể làm thay cho các chủ thể khác 
trong xã hội. Trong tiễn trình hội nhập, người dân sẽ được đặt vào vị trí trung tâm, do đó, 
hội nhập kinh tế quốc tế phải được coi là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh 
nghiệp, đội ngũ trí thức là những lực lượng đi đầu trong tiến trình này... 

Thực tế hiện nay, chủ trương, đường lối, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế của 
Đảng và nhà nước có nơi, có lúc chưa được quán triệt kịp thời, đầy đủ và thực hiện 
nghiêm túc. Hội nhập kinh tế quốc tế còn bị tác động bởi cách tiếp cận phiến diện, ngắn 
hạn và cục bộ; do đó, chưa tận dụng được hết các cơ hội và ứng phó hữu hiệu với các 
thách thức. 

Xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập kinh tế phù hợp 

Đề hội nhập kinh tế quốc tế thành công thì vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trong là 
phải xây dựng được một chiến lược hội nhập kinh tế phù hợp với khả năng và điều kiện 
thực tế. 

Chiến lược hội nhập kinh tế về thực chất là một kế hoạch tổng thể về phương 
hướng, mục tiêu và các giải pháp cho hội nhập kinh tế. Xây dựng chiến lược hội nhập 
kinh tế cần phải xuất phát từ: 


210 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


- Đánh giá đúng được bối cảnh quốc tế, xu hướng vận động kinh tế, chính trị thế 
giới; tác động của toàn cầu hóa, của cách mạng công nghiệp đối với phát triển của các 
nước và cụ thê hóa đối với nước ta. Trong đó, cần chú ý tới sự chuyền dịch trên phạm vi 
toàn cầu cũng như ở từng nước, từng khu vực tạo nên tương quan sức mạnh kinh tế giữa 
các trung tâm. Xu hướng đa trung tâm, đa tầng nắc đang ngày càng được khẳng định. Nền 
tảng kinh tế thế giới có những chuyên dịch căn bản, toàn cầu hóa, cách mạng 4.0 và công 
nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. 

Xu hướng hội nhập, liên kết kinh tế đa tầng nắc, đặc biệt là các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) gia tăng mạnh. Nỗi bật là các hiệp định FTA thế hệ mới phát triển nhanh 
hơn như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác thương mại - 
đầu tư xuyên Đại Tây Dương Hoa Kỳ - EU (TTIP), Khuôn khổ đối tác kinh tế khu vực 
toàn diện (RCEP) ngày cảng sâu rộng, gắn kết với phát triên bền vững và ứng phó với các 
thách thức toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò đầu tàu trong tăng trưởng và 
liên kết toàn cầu. 

Mặt khác, cũng cần phải đánh giá được vai trò của tổ chức kinh tế quốc tế, các 
công ty xuyên quốc gia và vai trò của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga 
và EU cũng như các điều chỉnh chính sách của họ trong vai trò chủ đạo, dẫn dắt các xu 
hướng liên kết kinh tế quốc tế. 


- Đánh giá được những điều kiện khách quan và chủ quan có ảnh hưởng đến hội 
nhập kinh tế nước ta. Cần làm rõ vị trí của Việt nam đang ở đâu trong tiễn trình hội nhập. 
Trên cơ sở đó, xác định khả năng và điều kiện để Việt Nam có thể hội nhập. 

Hiện nay, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu và chậm được cải thiện. 
Hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đã và đang được đây nhanh về tốc độ cũng như 
phạm vi song việc chuẩn bị bên trong lại không đi liền với tiến trình này. Những vấn đề 
mang tính vĩ mô như khuôn khổ pháp lý, năng lực thê chế, chất lượng nguồn nhân lực như 
là nút thắt của nền kinh tế, cản trở cạnh tranh ở nhiều cấp độ. Hầu hết các doanh nghiệp 
Việt Nam còn nhận thức khá mơ hồ, thiếu sự quan tâm, thiếu thông tin về hội nhập kinh tế 
quốc tế. Chưa nắm bắt được các luật chơi, những quy định trên sân chơi lớn. Những điều 
này dẫn đến chưa năm bắt được cơ hội, thế mạnh của mình, chưa chủ động trong hoạch 
định chiến lược sản xuất kinh doanh khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năng lực đầu 
tư, lao động và công nghệ còn rất nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh sản phẩm không 
CaO VỚI 


211 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


đặc tính chủ yếu về giá trị được cấu thành bởi nguyên vật liệu nhiều hơn so với giá trị 
chất xám. Những hạn chế này cần phải được tính toán cụ thê để từng bước nâng cao năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp khi tham gia hội nhập kinh tế. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm hội nhập kinh tế của các nước nhằm đúc rút cả những 
bài học thành công và thất bại của các nước đề tránh đi vào những sai lầm mà các nước đã 
gánh chịu hậu quả. 

- Việc xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp hội nhập kinh tế phải đề cao 
tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn về năng lực kinh tế, khả năng cạnh tranh, tiềm lực 
khoa học công nghệ và lao động theo hướng tích cực, chủ động song không phô trương, 
hình thức. 

- Chiến lược hội nhập kinh tế phải gắn với tiến trình hội nhập toàn diện các lĩnh 
vực khác đồng thời phải có tính mở, điều chỉnh linh hoạt để ứng phó kịp thời với sự biến 
đổi của thế giới và các tác động mặt trái phát sinh trong quá trình hội nhập kinh tế. 

- Chiến lược hội nhập kinh tế cần phải xác định rõ lộ trình hội nhập một cách hợp 
lý. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo hội nhập kinh tế có hiệu 
quả, nhằm tránh những cú sốc không cần thiết, gây tổn hại cho nền kinh tế và các doanh 
nghiệp. Lộ trình cần phải xác định được các yếu tố thời gian, mức độ, bước đi trong các 
giai đoạn hội nhập kinh tế và bám sát được tiến triển bên ngoài và bên trong đề điều chỉnh 
lộ trình một cách thích hợp. Bên cạnh đó, cũng cần xác định các ngành, các lĩnh vực cần 
ưu tiên trong hội nhập kinh tế, trên cơ sở đó tập trung các nguồn lực để hình thành các 
lĩnh vực nòng cốt, các nhân tô đột phá trong tiễn trình hội nhập kinh tế. 

Tích cực, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tẾ quốc tẾ và thực 
hiện đây đủ các cam kết của Việt Nam trong các liên kết kinh tẾ quốc tế và khu 
vực 
Đặc trưng của hội nhập kinh tế quốc tế là sự hình thành các liên kết kinh tế quốc tế 

và khu vực để tạo ra sân chơi chung cho các nước. Năm 1995 Việt Nam gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN 
(AFTA) từ 1/1/1996. Tiếp đó, năm 1996 Việt Nam tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á 
- Âu (ASEM) và đến năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác 
kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đặc 


212 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


biệt, bước tiễn quan trọng của nước ta là chính thức trở thành thành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) năm2007. 

Đặc trưng của hội nhập kinh tế quốc tế là sự hình thành các liên kết kinh tế quốc tế 
và khu vực đỀ tạo ra sân chơi chung cho các nước. Năm 1995 Việt Nam gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN 
(AFTA) từ 1/1/1996. Tiếp đó, năm 1996 Việt Nam tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á 
- Âu (ASEM) và đến năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đặc biệt, bước tiễn quan trọng của nước ta là 
chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm2007. 

Về hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc 
gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường 
của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần.Với tư 
cách là thành viên của các tổ chức kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, APEC, Việt Nam đã 
nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt động trong 
khuôn khổ các tổ chức này. 

Việt nam đã thực hiện nhiều cải cách chính sách thương mại theo hướng minh 
bạch và tự do hóa thê hiện ở các cam kết đa phương về pháp luật và thê chế cũng như các 
cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ. Thực hiện các cam kết hội nhập sâu rộng 
nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN; thực hiện nghiêm túc các cam kết hợp tác của APEC 
như Báo cáo về Chương trình Hành động Quốc gia hàng năm, thực hiện Chương trình 
Hành động tập thể, các kế hoạch hợp tác về thuận lợi hoá thương mại, đầu tư; tích cực đề 
xuất và triển khai nhiều sáng kiến, hoạt động của ASEM... 

Việt Nam triển khai đầy đủ, nghiêm túc các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đặc 
biệt là về cắt giảm thuế quan, mở cửa dịch vụ, đầu tư.... về cơ bản Việt Nam đã hoàn 
thành lộ trình cắt giảm theo WTO từ năm 2014. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ ban hành các biểu thuế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với các FTA đã ký kết, kế 
cả khi một số FTA đi vào giaI đoạn thực hiện cam kết sâu rộng hơn. 

Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực hoàn tất các cam kết quốc tế lớn có thời hạn vào 
2015 - 2020 nhằm nâng tầm hội nhập quốc tế như: Cam kết xây dựng Cộng 


213 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


đồng ASEAN, Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025; Cam kết gia nhập WTO (thời hạn 
31/12/2018), các Mục tiêu Bô-go của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 
2020... 

Việc tích cực tham gia các liên kết kinh tế quốc tế và thực hiện nghiêm túc các cam 
kết của các liên kết góp phần nâng cao uy tín, vai trò của Việt Nam trong các tổ chức này; 
tạo được sự tin cậy, tôn trọng của cộng đồng quốc tế đồng thời giúp chúng ta nâng tầm 
hội nhập quốc tế trên các tầng nắc, tạo cơ chế liên kết theo hướng đây mạnh chủ động 
đóng góp, tiếp cận đa ngành, đa phương, đề cao nội hàm phát triển để đảm bảo các lợi ích 
cần thiết trong hội nhập kinh tế. 

Hoàn thiện thể chế kinh tế và luật pháp 

Một trong những điều kiện của hội nhập kinh tế quốc tế là sự tương đồng giữa các 
nước về thể chế kinh tế. Trên thế giới ngày nay hầu hết các nước đều phát triển theo mô 
hình kinh tế thị trường tuy có sự khác biệt nhất định. Việc phát triển theo mô hình “kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của nước ta mặc dù có sự khác biệt với các 
nước về định hướng chính trị của sự phát triển nhưng nó không hè cản trở sự hội nhập. 
Vấn đề có ảnh hưởng lớn hiện nay là cơ chế thị trường của nước ta chưa hoàn thiện, hệ 
thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chính sách điều chỉnh nền kinh tế trong 
nước chưa phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường cạnh tranh cạnh 
tranh còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế, 
cần hoàn thiện cơ chế thị trường trên cơ sở đôi mới mạnh mẽ về sở hữu, coi trọng khu vực 
tư nhân, đổi mới sở hữu và doanh nghiệp nhà nước; hình thành đồng bộ các loại thị 
trường; đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế... 

Đi đôi với hoàn thiện cơ chế thị trường cần đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước 
trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng của nhà nước trong định hướng, tạo môi trường, 
hỗ trợ và giám sát hoạt động các chủ thể kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải cải 
cách hành chính, chính sách kinh tế, cơ chế quản lý trong nước ngày cảng minh bạch hơn, 
làm thông thoáng môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước để thúc đây mạnh mẽ đầu tư 
của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các công ty 
xuyên quốc gia có tiềm lực tài chính lớn, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến. Đó là 
cơ sở then chốt để nước ta có thể tham gia vào tầng nắc cao hơn của chuỗi cung ứng và 
giá trị khu vực cũng như toàn cầu. 


214 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Nhà nước cũng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là luật pháp liên 
quan đến hội nhập kinh tế như: đất đai, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, thuế, tài chính 
tín dụng, di chú...Hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp phù hợp với pháp luật quốc 
tế đồng thời phòng ngừa, giảm thiểu các thách thức do tranh chấp quốc tế, nhất là tranh 
chấp thương mại, đầu tư quốc tế; xử lý có hiệu quả các tranh chấp, vướng mắc kinh tế, 
thương mại nhằm bảo đảm lợi ích của người lao động và doanh nghiệp trong hội nhập. 

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nên kinh tế 

Hiệu quả của hội nhập kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế cũng như của các doanh nghiệp. 

Với nền tảng công nghệ và hạ tầng yếu kém, nguồn lao động có chất lượng thấp, 
quy mô đầu tư nhỏ bé khiến cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm về chất lượng, giá cả, 
chi phí đều hạn chế. Điều này không chỉ hạn chế khả năng vươn ra thị trường thế giới của 
các doanh nghiệp trong nước mà còn ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và công 
nghệ từ bên ngoài. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp cần 
phải có các chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của 
nhà nước về tín dụng để cải thiện nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thị trường, môi giới 
công nghệ, đào tạo lao động...để giúp các doanh nghiệp vượt qua những thách thức của 
thời kỳ hội nhập. 

Nhà nước cần sớm chủ động, tích cực tham gia đầu tư và triển khai các dự án xây 
dựng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng cần 
thiết đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập sâu rộng. Nâng cao hiệu quả đảo tạo nghề theo cơ 
chế thị trường, chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào nhà nước mà 
chủ yếu dựa vào năng lực tự thích ứng của các doanh nghiệp. Tác động tổng thể của hội 
nhập đối với nền kinh tế Việt Nam có thể rất tích cực, song không có nghĩa đúng với mọi 
ngành, mọi doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, ngành hàng, lợi ích cũng không tự đến. 
Đề đứng vững trong cạnh tranh ngày càng khốc liệt do phải mở cửa thị trường, các doanh 
nghiệp phải chú trọng tới đầu tư, cải tiến công nghệ đề nâng cao khả năng cạnh của mình. 
Đặc biệt là phải học hỏi cách thức kinh doanh trong bối cảnh mới: (1) học tìm kiếm cơ hội 
kinh doanh, (2) học kết nối cùng chấp nhận cạnh tranh, (3) học cách huy động vốn, (4) 
học quản trỊ sự bắt định, 


215 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


(5) học đồng hành với chính phủ, (6) học “đối thoại pháp lý”. Để hỗ trợ các doanh 
nghiệp, nhà nước cần tăng cường tô chức các khóa đào tạo, trao đôi kinh nghiệm về hội 
nhập và kỹ năng hội nhập, quản trị theo cách toàn cầu, đề cao năng lực sáng tạo, đặc biệt 
là kiến thức về quy định, luật kinh tế, thương mại quốc tế... 

Nhà nước cũng cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau để phát triển, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng sản xuất, giao thông, thông tin, dịch vụ...để cải thiện môi trường đầu tư, 
giúp giảm chi phí sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút vốn và công nghệ tiên 
tiến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận với những thành tựu của cách mạng công nghiệp, 
thúc đây tăng năng suất lao động. 

Đảm bảo lợi ích quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tễ 

Lợi ích quốc gia - dân tộc là các mục tiêu mà quốc gia theo đuôi để bảo đảm sự tồn 
tại và phát triển của mình, bao gồm: Giữ vững chủ quyền; thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ. 

Lợi ích quốc gia - dân tộc thường được hiểu là phải đảm bảo sự ổn định chế độ 
chính trị; bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo 
đảm các điều kiện cho quốc gia phát triển kinh tế, xã hội,... 

Bên cạnh những tác động tích cực, hội nhập quốc tế cũng phát sinh các tác động 
tiêu cực. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thường nảy sinh hàng loạt những nhân 
tố nguy hại đến lợi ích, an toàn kinh tế quốc gia chủ yếu là: 

- Các ảnh hưởng mặt trái đối với chủ quyền kinh tế của các nước đang phát triển 
do hội nhập kinh tế chủ yếu triển khai đưới sự sắp xếp của các nước phát triển vì vậy, các 
nước đang phát triển dễ phải nhượng bộ các quyền hạn kinh tế của các nước nảy. 

- Nền kinh tế còn yếu kém nhiều mặt dễ bị tổn thương và bị phụ thuộc vào bên 
ngoài, việc thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nếu không được cân nhắc và kiểm soát 
kỹ thì dễ bị tiếp nhận những công nghệ lạc hậu vừa không hiệu quả, vừa tác động xấu đến 
môi trường. 

- Ảnh hưởng mặt trái đối với kết cầu ngành nghề ở các nước đang phát triển, các 
nước đang phát triển do ở vị trí vùng giáp ranh trong hệ thống phân công lao động quốc tế 
nên dễ phải tiếp nhận những ngành nghề ở tầng thứ thấp do các nước phát triển khuếch 
tán. 

- Ảnh hưởng mặt trái đối với tỷ lệ chiếm hữu thị trường kết cấu của các nước đang 
phát triển, thị trường trong nước của các nước đang phát triển bị tư bản nước 


216 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


ngoài chiếm hữu ngày càng nhiều, trong khi đó cạnh tranh để mở rộng thị trường nước 
ngoài rất khó khăn. Sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều ngành, doanh nghiệp và 
sản phẩm sẽ gặp khó khăn hơn. Việc mở cửa thị trường trong điều kiện sức cạnh tranh 
yếu kém sẽ tiềm ẩn rủi ro là nhiều lĩnh vực kinh tế bị bên ngoài thâu tóm, nhiều doanh 
nghiệp bị thua ngay trên sân nhà. 

- Ảnh hưởng mặt trái đối với thị trường tiền tệ ở các nước đang phát triển, làm cho 
thị trường tiền tệ thường không ổn định. 

- Ảnh hưởng mặt trái đối với chế độ kinh tế của các nước đang phát triển. Các 
nước phát triển thường mượn danh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế để áp đặt mô hình kinh 
tế của mình cho các nước đang phát triển. 

- Việc tự do hoá di chuyên lao động qua biên giới theo cam kết trong Hiệp định 
hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản về lao động của 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng đặt ra những thách thức mới không chỉ đối với sự 
quản lý của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến ồn định chính trị - xã hội... 

Đại hội XII của Đảng khăng định: “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc 
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi,...” là 
mục tiêu, đồng thời là nguyên tắc của các hoạt động đối ngoại. Quá trình hội nhập quốc tế 
không chỉ vì lợi ích quốc gia - dân tộc, mà phải lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm xuất 
phát điểm. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc không phải là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dân 
tộc cực đoan, hay bất chấp luật pháp quốc tế trong quan hệ đối ngoại, mà trên cơ sở tuân 
thủ luật pháp quốc tế, các nguyên tắc, định chế của các tổ chức quốc tế. 

Để đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc trong quá trình hội nhập, cần thực hiện các 
giải pháp đông bộ: 

Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ồn 
định chính trị và môi trường hoà bình. 

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến đổi mau lẹ, hết sức 
phức tạp, khó lường; chủ nghĩa dân tộc “thực dụng” ngày càng nỗi lên trong quan hệ quốc 
tẾ, Sự tùy thuộc, đan cài lợi ích lẫn nhau giữa các quốc gia - dân tộc cảng trở nên phổ 
biến,...thì lợi ích quốc gia - dân tộc bị chi phối bởi nhiều yếu tố. 


217 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đầy đủ nội hàm về 
bảo vệ Tổ quốc, mối quan hệ biện chứng giữa các nội dung, đặc biệt là vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc đối với sự tồn vong và phát triển đất 
nước. 

Hai là, kiên trì thức hiện đầy đủ và đúng các nguyên tắc cơ bản của hội nhập kinh 
tế quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Tích cực tham gia vào thị trường 
thế giới, nỗ lực để tranh thủ giành được lợi ích cùng tỷ lệ trong thương mại và hợp tác 
quốc tế khác. Tăng cường nắm bắt tình hình nhằm vừa xây dựng năng lực, vừa kịp thời 
phối hợp với các Bộ, ngành và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoải vận động, 
đấu tranh với các biện pháp bảo hộ, phòng vệ thương mại của các đối tác. 

Ba là, chú trọng phát triển các doanh nghiệp trong nước đủ mạnh (về vốn, kỹ thuật, 
thương hiệu) làm đối tác liên kết kinh tế quốc tế. Tranh thủ môi trường cạnh tranh quốc tế 
để thúc đây các doanh nghiệp trong nước phát triển, thực hiện bình đăng giữa các thành 
phần kinh tế. Xóa bỏ chính sách đãi ngộ quá mức và không cần thiết đối với một số khu 
vực, nhất là các khu vực nhà nước. 

Bốn là, gia tăng đầu tư cho giáo dục đào tạo, sáng tạo nguồn lực tri thức. Đó là kế 
sách lâu dài để nâng cao sức sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Năm là, chủ động đối phó với những vấn đề nảy sinh từ hội nhập kinh tế, nhất là 
vấn việc làm do thất nghiệp có nguy cơ gia tăng do tác động chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
trong điều kiện hội nhập kinh tế và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đồng thời có 
các biện pháp cần thiết để bảo vệ văn hóa dân tộc trước sự xâm nhập của các luồng văn 
hóa độc hại. 

Sáu là, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu quốc gia và quốc 
tế, chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm quốc tế khác thường lẫy 
địa bàn các nước đang phát triển hoạt động để phá hoại tiền tệ, gây rối loạn về tài chính. 
Tăng cường trật tự xã hội, an ninh kinh tế. 

Những cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế có mối quan hệ qua lại 
và có thể chuyên hoá lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận 
dụng kịp thời. Thách thức có thê biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành 
công. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ôn định 
chính tr-xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia, chúng 


218 


This documert is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


ta cần phải làm tốt công tác chuẩn bị và thực thi rất nhiều mặt, cả về chính sách, luật 
pháp, nhân lực, thực lực, sức cạnh tranh, tư tưởng, tâm thế...một cách chủ động, chắc 
chắn và tự tin. Vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm và giải quyết tốt các mối quan 
hệ lớn, nhất là mối quan hệ giữa tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế và hội nhập kinh tế 
quốc tế ngày càng sâu rộng. 


Tóm tắt chương: 

1. Cách mạng công nghiệp là những sự phát triển nhảy vọt cả về tri thức khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp (từ cách mạng 
công nghiệp 1.0 đến 4.0) đều có tác động to lớn đến lịch sử phát triển của nhân loại trên 
tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội. Cách mạng công nghiệp và đặc biệt là cách 
mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội to lớn trong phát triển của các nước 
nhưng cũng tạo ra những thách thức đòi hỏi phải vượt qua để tiếp cận và tận dụng những 
thành tựu mới của khoa học công nghệ đề phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là nước đi 
sau, với thực lực yếu kém về kinh tế, khoa học công nghệ, lao động, khả năng cạnh tranh 
do đó cần phải có một phương thức hợp lý để tranh thủ cơ hội, vượt qua trở ngại để tận 
dụng tốt cơ hội của cách mạng 4.0, nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu để thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

2. — Hội nhập kinh tế quốc tế là đòi hỏi khách quan của thời kỳ toàn cầu hóa. 
Hội nhập kinh tế có tác động cả về mặt tích cực và tiêu cực cho các nước. Nhận thức về 
bản chất, nội dung của hội nhập kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Với xu hướng chung 
của hội nhập trên toàn thế giới, Việt Nam cần phải tích cực và chủ động tham gia hội 
nhập kinh tế quốc tế, xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập phù hợp với khả năng và 
điều kiện của mình, tích cực khai thác lợi thế của hội nhập để phát triển đồng thời ngăn 
chặn, đây lùi các nguy cơ, các tác động bắt lợi do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại. 

Các thuật ngữ then chốt: cách mạng công nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0, 
khoa học công nghệ, toàn cẩu hóa, hội nhập, hội nhập kinh tễ quốc tẺ. 

Câu hỏi thảo luận: 

1. Nội dung, tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới. Val trò 
của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của thế giới. 


219 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


2. Phương hướng thích ứng của Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 
3. Hội nhập kinh tê quôc tê và tác động hai mặt của hội nhập kinh tê quôc tê 


` 4. Phương hướng nâng cao hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
am. 


Câu hỏi ôn tập: 
1. _ Vai trò của cách mạng công nghiệp và phương thức thích ứng của Việt 
Nam trong cách mạng công nghiệp 4.02 


2. Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động tích cực, tiêu cực của hội nhập kinh tế 
quốc tế? 
3... Những vấn đề cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập KTQT của Việt 


Nam hiện nay? 

Tài iệu học tập: 

Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (chương trình không 
chuyên) 

Tài liệu thai khảo: 

1; Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 


Hà Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 
Ki Bộ Giáo dục và Đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 


Lênin, Ñxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008. 

4. GS.TS Đỗ Dức Bình, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế 
quốc tế, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013. 

5... GS.TS Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc tế, Nxb Lao động — Xã hội, 
2010. 

6. PGS.TS Nguyễn Văn Trình (chủ biên), Kinh tế đối ngoại Việt Nam. Nxb 
Đại học quốc gia TP Hỗ Chí minh, 2006. 

XÃ Manfred B. Steger, Toàn cấu hóa, Nxb Tri thức, 2011. 

6. Toffler.- Làn sóng thứ 3- Nxb. Thông tin lý luận, H. 1992; Burlaxki 
F.M. Tự duy mới: đối thoại và nhận định về CM công nghệ trong cải cách của chúng 
£a.- Nxb. Chính trị, M. 2009. 


220 


This document is available free of charge on h"Ì studoeu 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


Tài liệu đang trong quá trình xin ý kiến góp ý để hoàn thiện. Không phổ biến 


9... Klaus Schwab: Cách mạng công nghiệp lần thứ ar (Người dịch: Đồng Bích 
Ngọc, Trần Thị Mỹ Anh). 

10. Hồ SĩQuý, Tiển bộ xã hội- Một số vấn đề về mô hình phát triển ở Đông Á và 
Đông Nam Á, Nxb Tri thức, 201 1. 

I1. Các Văn kiện Đại hội Đảng từ Khóa VI đến XII và các Hội nghị Trung 
ương. : 

12. _ Các bài báo, bài nghiên cứu cùng chủ đê đăng trên các Tạp chí chuyên 


ngành 


221 


Downloaded by Ha An (Luuhaan011@gmail.com) 


